Chánh Văn: DZA PATRUL RINPOCHE 
Luận giải: DILLGO KHYENTSE RINPOCHE 





KHO TÀNG TÂM 
CỦA ĐÁNG GIÁC NGỘ 


Công Phu Kiến, Tu và Hạnh 


1Ð 


= Việt dịch: Hồng Như 


ẤN BẢN ĐIỆN TỬ - KHÔNG BÁN 
27lo¿l2017 


) 





Công Phu Kiến, Tu và Hạnh: 
Kho Tàng Tâm 
của Đâng Giác Ngộ 


Bài Pháp Đâu, Giữa và Cuối Thuần Thiện 
Chánh văn: Dza Patrul Rinpoche 


Luận giải: Dilgo Khyentse Rinpoche 
Việt ngữ: Hông như 





hongnhu-archives 
Ấn bản điện tử 2016 
FREE BOOK — NOT FOR SALE 
SÁCH ẤN TỐNG - KHÔNG BÁN 


Tùy nghi sử dụng với điều kiện giữ nguyên nội dung và không bán 


Mọi sai sót là của người dịch. 


Mọi công đức xin hồi hướng vô thượng bồ đề. 


Sách này xin dịch để báo ân. 


hồng như 2015 








Đức Quan Âm Tứ Thủ 


MỤC LỤC 
TỐ NT 0n duy 0nadGineiRbouadtk " 
# (01M ĐÃ HP LIT sJ VIesbatxsa2latbs4cz30s9893u0x0546/6l58yx482026sd:s029012e TI 
Si BÚ Ti RE Toafsiettpit07Etifaeiicsiiruiserkiettoe n7 
“N4 20 TP T0 ssogauit56640399apsx3e3i350464cxabnelecu2gb4gsstdbsaosftase se 18 
THAI TL sáái21121126066646220664166604c0583206.0165413004Á240440880x 24 
- Tán Dương Đảnh LỄ.......................-- 2-55 s+cs+se+czxe+xscsez 24 
-- Đức Quan Thế Âm....................- ---- 2 22 ++£s+£+£zxzced 24 
Sẽ: Ï TT Hồn can áo 3a 00/1200 bise0antlobatubxalngssilbdadfasebksasogrifl SỞ 
šLJ 0N HT R HN -Í KHE LINÍ20x0l451831 3 s21485iA414616513340003i4633 434 28 
PHẢN MỘT Chướng Duyên Thời Mạt Pháp............... 32 
Si NT! TÔI, CN. Í TÌỢÍaiuisgtaaypiejbkllualiaisjdeali8Ml4EàagekdySinsua 32 
- Thời Kỳ Suy ĐI...................... .c. SH creHerHrirerrrrrree n7 
- Chết và Vô Thiường..................--- + 5+ ++cs£s+Es+E+Ezxrrsrsee 39 
Si 1E} 0720 GCI (TM toipnfvibjitayOfMlAkdibiligoabiabuiRoilaboqenlbilndi 43 
8O D, ( CO -DÀIẾ ạsi6xybipi4sgllssatQsinatddàiA4606x650a0144) 05143 s34 47 
- Rong Ruồi Vô Ích...................-2-©5- ++cs+c+E+E+Ezxrrsrsee 52 
= HỆ: Ƒ OHỮ BH. TU tiátictás4 0464102 3504244114834423/544254414544102W8.0644 57 
xe S6 Tà XD tuesaisi001/6446615940050 32L460Á0416816/2236 6143803 58 
#*-.1/ 141L): VỆ TẾ oxassc20126isx8Asg0Esdciofvkgbisb2adobexa04aidss 61 
È.L TH lãi VD CC tfthiosaybdufetbaiPiyi2)6f0108,6)040mtôekifegiofbipitl4f 64 
AT AE THANH KHẨU Ế sua bis9124/040Ÿ100048000403A/81000g02804 ó6 
SJNj0: T1 HG NHI l ĐỂ: jisissslSas4i6xki)sb41ã01.4544A084312244a0046x9n444 ó8 
- Không Uống Kiếp Người .....................---- 2-2 s+cs+cccscsec Kê 


Ấn bản 27/04/2017 


PHẢN HAI Kiến, Tu, và Hạnh trong Đại thừa............ n7 


- Đường Tu Hiển Kinh...........................-cc<cccct Ererecree, Vi 

+2 QUẦY: dit 024625614140160/24644021900568124603143236L108036020834 50x40 Tì 

z¿ Tam DO (ồox/6igttos8g6lgod,9/403f22đ1gii0y 02g 87 

s3 TTÌÌ D0156 ra) 4, 2/2 50u8Êa 4o SeeohVecnduftedltosó: 92 
#:IIHE QƯỜTỢ thuui0sa6asiaduebavlksbsab624s4sei50x4eixayidtl 96 
z=1ÐJd0 ST QƯ ĐI .5x92000666:08/(À168/ 66x84 4 ti itossc si 101 

44 WHIG TT ANH (Ï HH cọ cig8axssnssvtsmagilAlerssuliadsame 106 
0) 0009501 00T / /ÔÒÔỒ""N......... 106 

#5: TL EicfLthainh TÌM 22y2sxes.2 25.36403628 80624 110 

-- Giai đoạn khởi hiện .............................. .. -- ---« «<< +<<<<s+ 113 

-- Giai đoạn viên thành........................ -. .... -- --⁄ << << <<<©c<<<<s+ 138 

-- Chuyên hóa giác quan, cảm thọ và uân................. 156 

-- Bốn điểm tinh yếu về thân, khâu, ý và Pháp thân .187 
ss.KẾT lận PHầH HAT: c1 sw4cvi 8080011160402 668268 194 
PHẢN BA Quyết Tâm Thoát Sinh Tử......................... 197 
- Quay Lưng Với Việc Thế Gian......................---2-52- 2552 197 
SE VI L)TTÌ ng 2152 sx9x91460)A0072A5AA)00x 200 0059006600086 197 

ES.IN DI và 2g0/9/1940y00/48/0igigi6 6 0910040010 00/28 008008 AidgtSd8l5 198 

se TÔI gy2zi9821041224010929À5801212082431681600/19440208,xi0 199 
S1 0100 101105661 170220 t6) e0 e6 v01 n4 mổ, 200 

sẽ: TU, u04: x61 114i fLs5Ea6se s8 Âusxchibs is 202 

=> SỞ HỮ 6466124480003 01069401602 sbA4443166144s6.4680xsu5 203 

#SI 0U c0 00910/958/024y6id0/0000866ci104505100 500061 3/838đ8A0061 0/4 205 

- Phải Gấp TH NEAy.................cĂ co... HH 1x11 2x ke. 206 
š:1(1T10140111GP} 1411 so tat§valc0 1860 Asisý0/811ai1si00n3100/á tua) 209 
KT lu y2 0601666 040x001 0t6eft,2SA xetrgutaffef 212 
HƠI BÀI T 2x85 4u00x2ảxvdnbàba(afsoisex 217 


: Ề 
KH 1 Y A N 061cc d0062/145664666400060434361126453062345 362 220 


T1 


DẪN NHẬP 


- Tâm Người Tu 


Các loài hữu tình sống trong cõi thế gian vô biên này, dù 
là loài côn trùng bé mọn, ai ai cũng đều mong được sống 
an vui, thoát cảnh khô đau hung hiểm. Tuy cầu vui nhưng 
lại không biết rằng vui được là nhờ làm thiện; sợ khổ 
nhưng lại không thấy rằng chịu khổ chỉ vì làm ác. Cứ thế, 


mê muội quay lưng với niêm vul, lao đâu vào cảnh khô. 


Muốn vui mà không ngưng làm ác, chăng khác nào cầm 
lửa trong tay lại mong không bị cháy. Thế gian có ai là 
người muốn đớn đau, tật bệnh, đói khát, nóng lạnh, nhưng 
nếu cứ làm ác thì biết đến bao giờ mới đứt được khổ đau. 
Tương tự như vậy, chẳng thể yên vui nếu cứ mãi chạy 
theo những việc làm, lời nói và ý nghĩ bất thiện. Muốn 
làm thiện, phải tự mình huân tập cho chính mình. Đây là 
điều chăng thể mua, chắng thể cướp, cũng chẳng thể tình 
cờ may mắn mà có được. 

Chúng ta bất cứ làm việc gì cũng đều làm bằng ba cửa 
thân, khâu, và ý. Thân và khẩu chăng thể tạo tác; chính 
tâm ý mới là yếu tố quyết định cho lời nói và hành động. 


Tâm ý nêu thả lỏng sẽ mau chóng phát sinh muôn vạn 


Ấn bản 27/04/2017 


12 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


điều bất thiện. Chúng ta đã cứ thế trôi lăn trong luân hồi 
sinh tử biết bao đời kiếp rồi. 

Cứ mỗi lần tái sinh trong vô thủy luân hồi, chúng ta đều 
phải có mẹ cha. Tái sinh nhiều lần đến nỗi bất cứ một 
chúng sinh nào trong cõi thế gian này cũng đều đã từng là 
cha hay là mẹ của mình trong một kiếp tái sinh nào đó. 
Nghĩ đến mẹ cha của chính mình, đui mù lang thang trong 
sinh tử bấy lâu, làm sao có thê không buốt dạ xót thương. 
Nhưng xót thương suông là không đủ, họ cần được giúp 
đỡ thật sự. Tâm này đây, nếu cứ để tham chấp ràng buộc 
thì đù mang hết thực phẩm, áo quân, tiền tài, hay niềm 
yêu thương an ủi ra mà trao tặng chăng nữa, cùng lắm chỉ 
có thể mang lại được đôi chút an vui tạm bợ. Nhất định 
phải tìm cách đưa đa sinh phụ mẫu vĩnh viễn thoát khổ 
đau sinh tử. Để thực hiện điều này, chỉ có một cách duy 
nhất là tu theo Phật-pháp. 


Vậy tôi xin quí vị, trước khi thọ bài pháp trân quí này, 
hãy phát tâm cho thật thích đáng: nguyện học và tu không 
vì lợi ích cá nhân mà chỉ vì mục tiêu duy nhất là phổ độ 
chúng sinh thoát biển rộng luân hồi, đạt bến bờ đại giác. 


Đây chính là tâm nguyện bồ đề bao la tuyệt hảo. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 13 


1M é€ ^ %*% 


Tâm bô đê, nghĩa là “tâm giác ngộ.” Tâm này có hai khía 
cạnh: một mặt hướng về chúng sinh, một mặt hướng vê trí 


tuệ. 


Khía cạnh đầu ứng với tâm đại bi bình đẳng, hướng về hết 
thảy chúng sinh, không phân biệt thân sơ, bạn thù. Hãy 
lây tâm từ bi này để mà hành thiện. Dù chỉ dâng một ngọn 
đèn, tụng một câu chú, cũng hãy làm với tâm nguyện độ 
sinh. 


Tuy vậy, chỉ với lòng từ bi thì chưa thể độ sinh. Như 
người mẹ với đôi tay bại liệt, nhìn con mình bị sông nước 
cuốn đi, dù đau xót đến đâu vẫn không thể cứu con thoát 
dòng nước lũ. Muốn đưa chúng sinh thoát cảnh khổ đau, 
vượt sang nẻo giác, tất cả những gì cần làm, quí vị đều 
phải làm đây đủ tất cả. 

Cần hiểu rằng nay gặp được thiện duyên lớn lao như vậy, 
được sinh vào nơi có Phật xuất thế, Phật lại thuyết pháp, 
chúng ta lại gặp được chân sư, truyền cho chánh pháp. Có 
thuận tâm tận dụng kiếp người quí giá để bước vào giải 
thoát đạo hay không, điều này chỉ tùy thuộc vào sự chọn 
lựa của chính mình. 

Kinh sách nói rằng: “nhờ thân người mà đạt nẻo giác; vì 
thân người mà đọa địa ngục.” Thành bậc thánh hiền đạt 
quả Phật, hay thành kẻ ác nhân đọa địa ngục, tất cả chỉ 
tùy tâm ta chọn hướng đi nào. Phật-pháp giúp chúng ta 


Ấn bản 27/04/2017 


14 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


phân biệt rõ ràng và chọn chính xác, thây rõ đâu là điêu 


cân làm, điêu cân tránh. 


Mặc dù ngay trong hiện tại chưa thê giúp được ai, nhưng 
nếu làm việc gì cũng đều làm vì muốn chúng sinh vơi 
khổ, liên tục giữ vững tâm nguyện này, nhất định sẽ có 
ngày ước muốn thành sự thật. Tâm nguyện dẫn đường 
cho hành động, tựa con kênh đưa nước vào đúng nơi 
mình muốn. Mọi sự đều tùy thuộc nơi tâm. Nếu tâm 
mong cầu khang an thịnh vượng, cùng lắm chỉ có thể 
mang đến sự khang an thịnh vượng. Nhưng nếu tâm tha 
thiết mong chúng sinh thoát khổ, nhất định sẽ có lúc 
chúng ta đủ khả năng toàn thành chí nguyện cao cả này. 
Vậy điều quan trọng nhất là đừng bao giờ để tâm hướng 
về những mục tiêu bé hẹp. 


Ngày xưa có hai mẹ con ngồi thuyền vượt sông. Thuyền 
ra giữa dòng, đột nhiên gặp bão lớn, thuyền chao sắp 
đăm. Trong cơn hung hiểm, người mẹ thầm nghĩ: “ước gì 


I?? 


con mình thoát nạn!” còn người con thì lại nghĩ: “mong 


sao cho mẹ được bình an!” Thuyên đăm, cả hai đêu chêt 
đuôi, nhưng vì ước nguyện trong sáng mà cả hai mẹ con 


đều lập tức vãng sinh cõi Phật. 


Khía cạnh thứ hai của tâm bồ đề hướng về trí tuệ, chứng 
tánh không đạt toàn giác để mà độ sinh. Phương-tiện-từ- 
bi và trí-tuệ-tánh-không là hai khía cạnh của tâm bồ đề, 
Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 15 


không thể tách ha. Như chim phải đủ hai cánh mới có thể 
bay, tương tự như vậy, chăng thể đạt quả giác ngộ nếu từ 
bi và trí tuệ thiếu mắt một. 

Vì cầu lợi cõi thế gian mà làm thiện, việc thiện này cũng 
sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng là thứ hạnh phúc nhất thời, 
chẳng mấy chốc sẽ tan biến, sẽ vẫn tiếp tục lang thang 
trong sinh tử. Ngược lại, nêu từng ý nghĩ, lời nói, và hành 
động, đều được tâm bồ đề thăng hoa, nguồn hạnh phúc sẽ 
ngày càng tỏa lớn, không bao giờ tàn. Quả đến từ tâm bồ 
đề không giống quả đến từ những thiện đức khác, không 


bị sân hận phiên não làm cho hao mòn. 


Bắt kế làm gì, điều quan trọng nhất vẫn nằm ở nơi tâm. 
Đó là lý do vì sao Phật giáo luôn xem trọng việc luyện 
tâm. Tâm ý là vua, thân khẩu là quần thần. Vua bảo gì, 
quần thần phải tuân theo. Tùy nơi tâm ý mà có tín, có 


nghi, có thương, có ghét. 


Vậy chúng ta xoay vào bên trong để tự xét lẫy tâm mình, 
vì chính tâm mới là yếu tố xác định việc ta làm là thiện 
hay ác. Tâm như khối pha lê trong suốt, đặt lên tắm vải 
mẫu gì thì sẽ hiện thành mâu ấy-——vải vàng thì khối pha lê 
vàng, vải xanh thì khối pha lê xanh. Tương tự như vậy, 
tâm nguyện là màu sắc của tâm, là yếu tô xác định thực 
chất của việc làm, bất kể ngoại tướng ra sao. Chân tánh 
của tâm vốn không phải là điều xa xôi không thể biết, thật 
ra luôn hiện diện. Tuy vậy, nếu muốn nhìn thử xem thật 


Ấn bản 27/04/2017 


16 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


ra tâm là gì, sẽ thấy tâm không phải là đỏ, vàng, xanh, 
trăng hay xanh lá; cũng không phải là vuông hay tròn, 
không mang hình dáng như chim, như khi, hay như bất cứ 
thứ gì khác. Tâm chỉ đơn thuần là biết và ghi nhớ vô vàn 
niệm tưởng. Nếu dòng niệm tưởng này luôn là thiện, thì 
đó là tâm đã thuân; nếu là bất thiện, thì tâm chưa thuần. 
Luyện cho tâm trở nên thuần thiện là điều đòi hỏi nhiều 
nỗ lực kiên trì. Đừng bao giờ nghĩ rằng, “đức Phật là bậc 
giác ngộ viên mãn, và đức Quan Thế Âm là hiện thân của 
lòng từ bi; còn kẻ phàm phu như tôi làm sao có thể độ 
sinh?” Đừng bao giờ nản lòng. Tâm nguyện càng tăng 
trưởng, càng tỏa rộng thì khả năng hành thiện càng lớn 
mạnh theo. Dù trong hiện tại chưa làm được việc đức 
Quan Thế Âm làm, nhưng hành trì theo Phật-pháp sẽ giúp 
phát huy năng lực độ sinh. Nếu tâm không lìa chí nguyện 
độ sinh, khả năng độ sinh sẽ đến một cách tự nhiên, như 
nước đồ xuôi dốc núi. 

Mọi vấn đề đều phát sinh từ tâm ích kỷ không biết nghĩ 
cho người. Làm gì cũng phải luôn tự nhìn vào đải gương 
tâm để tự xét xem tâm này đang vì bản thân hay đang vì 
chúng sinh. Cứ thế dần phát huy khả năng nắm giữ tâm 
trong mọi tình huống; và nhờ bước theo gót chân của bậc 
chân tu thật chứng trong các thời quá khứ, chúng ta nhất 
định có thể đạt quả giác ngộ ngay trong kiếp hiện tiên. 
Tâm thiện như đất vàng, thắp sắng bầu trời bằng ánh 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 17 


hoàng kim. Còn nếu thân khâu ý cứ mãi bất thuần thì 
chẳng hy vọng gì đạt thành tựu, dù chỉ mảy may. Vậy ta 
nên nghiêm ngặt canh chừng ý nghĩ lời nói và hành động 
của chính mình, trong mỗi phút giây. Để thân khẩu ý đi 
lầm đường thì mọi nỗ lực học và tu đều lãng phí cả. 

Luân hồi là cảnh sống của kẻ vì bị phiền não vô minh 
thao túng mà tự gieo khổ đau cho chính mình; niết bàn là 
cảnh giới siêu việt khổ đau, nói cách khác, là quả vị Phật. 
Nếu buông lung, để tâm tùy tiện chạy theo khuynh hướng 
bắt thiện, tâm sẽ lăn vào chốn sinh tử một cách tự nhiên. 
Nay chúng ta đang đứng giữa ngã tư đường: đã đủ thiện 
duyên được sinh làm người, lại được sinh vào thời có 
Phật xuất thế; không những vậy, Phật còn thuyết pháp; 
chúng ta cũng đã gặp được bậc đạo sư truyền pháp cho, 
và đã được hướng dẫn hành trì; cả thân lẫn tâm đều đầy 
đủ khả năng thực hành theo chánh pháp. Bây giờ mọi việc 
chỉ còn tùy ở nơi mình. Liệu sẽ chọn hướng nào để đi? 
Chọn đi lên theo đường tu giải thoát với chí nguyện đưa 
chúng sinh đạt quả vô thượng bô đề, hay chọn đi xuống, 
đọa sâu hơn vào mê hồn trận sinh tử, khó lòng thoát ra? 


- Tỉnh Thần Tu 


Nhờ theo giáo pháp của Phật mà đủ khả năng đưa chúng 
sinh đạt quả vô thượng bồ đề, vì vậy phải rất cần trọng 
khi thọ pháp. Quan trọng là phải quét cho sạch mọi lỗi 


Ấn bản 27/04/2017 


18 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


lầm che chướng khiến tâm không hiểu rõ, bao gồm ba lỗi, 
sáu nhiễm và năm sai lầm. Bằng không, dù bỏ bao nhiêu 
thời gian để tu học cũng vẫn hoài công. Xin quí vị hãy 
chuyên chú lắng nghe bài pháp sắp được nói ở đây, với 


đây đủ chánh niệm và vận dụng sáu ba la mật. 


- Nội Dung Tu 


Bài pháp mang tựa đề Pháp Thiện ở đoạn Đầu, Giữa và 
Cuối. Cũng còn có tên Kiến, Tu và Hạnh: Kho Tàng Tâm 
của Đẳng Giác Ngộ. Chánh văn bài pháp này do đức Dza 
Patrul Rinpoche trước tác. Ngài còn có tên là Orgyen 
Jigme Chokyi Wangpo, hiện thân của đại bồ tát Tịch 
Thiên [Shantideval]. Suốt một đời, đức Dza Patrul 
Rinpocbe luôn là biểu hiện của giới hạnh uy nghi, từ bi vô 
lượng và trí tuệ thâm sâu, hoàn toàn xuất thế. 


Đức Phật với khả năng tuyệt bậc và lòng từ bao la đã 
thuyết giảng giáo pháp quảng thâm, tất cả đều được gom 
trong Tam Tạng kinh điển. Giải thích lời Phật dạy là Luận 
tạng, không trực tiếp do Phật thuyết mà đến từ các đời đại 
đạo sư tiếp nối—đại hiền thánh xứ Ấn, thánh giả xứ Tạng 
v.v... Bài pháp này của đức Dza Patrul Rinpoche là một ví 
dụ điển hình. 


Tất cả giáo pháp Phật dạy đều hướng về mục tiêu giải 
thoát cứu cánh. Phật thuyết nhiều pháp môn là vì căn cơ 
sở thích của người tu không đồng. Pháp Thiện ở đoạn 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 19 


Đầu, Giữa và Cuối được viết với văn phong dễ hiểu, dễ 
tiếp cận và dễ thực hành; tuy vậy nội dung vẫn đầy đủ 
mọi điểm tỉnh yếu của toàn bộ giáo pháp, Tiểu thừa và 
Đại thừa. 


Theo đúng truyền thống, bài pháp này được chia làm ba 
phần: mở đầu, thân bài và kết luận. Mỗi phần đều nhằm 
vào một tiêu đề nhất định. Phần thứ nhất nói về cảnh sống 
triền miên thống khổ của chúng sinh trong thời đại tối ám 
này; phần thứ hai nói về công phu kiến, tu và hạnh theo 
Hiển thừa và theo Mật thừa; phần thứ ba nói về sự tự tại 
thoát mọi bận tâm thế tục. 


Phần đầu thúc dục chúng ta nhìn lại lỗi mình và sự bất 
toàn của luân hồi, để hiểu rằng mọi nỗ lực đồ ra cho cõi 
thế gian này, mọi gắng công, mọi thao tác, thật ra chỉ là 
trò lừa mình dối người, tất cả chỉ để cung phụng tâm vị 
kỷ, vì tâm này luôn vướng kẹt trong niềm thương nỗi 
ghét, chấp luyến người thân và chống đối kẻ thù, thật vô 
nghĩa làm sao. Thấy được điều này, tự nhiên sẽ cảm thấy 
mệt mỏi chán ngán, từ đó bắt đầu nảy sinh chí nguyện 
muốn thoát li sinh tử. Chí nguyện mong cầu giải thoát này 
là nên tảng của mọi pháp hành, vì phải hiểu rõ cảnh sinh 
tử mới có được sự thôi thúc không thể kèm chế muốn đưa 
trọn vẹn đời mình về với pháp hành. 

Trong thời kỳ chuyển pháp luân thứ nhất, đức Phật dạy 
rằng cõi luân hồi này không có gì ngoài khổ đau. Đây là 


Ấn bản 27/04/2017 


2o | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


để đầu tiên trong Tứ Diệu Đề. Chúng sinh hữu tình ai 
cũng đều mong được hạnh phúc, vậy mà vì vô minh đã 
phải gieo toàn nhân tạo khổ. Không hiểu rằng hạnh phúc 
chân chính chỉ có thể đến từ giác ngộ chân chính, cứ để 
tham và sân chiếm ngự cõi tâm, kẹt trong mạng lưới hư 
vọng, ngớ ngân trôi lăn từ cảnh khổ này đến cảnh khổ 
khác, không bao giờ ngừng. 


Chúng ta nay sống trong thời kỳ suy đôi, còn được gọi là 
“thời kỳ cặn bã,” vì chỉ còn sót lại đôi chút cặn bã của 
thiện đức thời hoàng kim xa xưa. Người đời nay quay 
lưng với Phật-pháp, chỉ còn vài bậc thánh nhân hiếm hoi 
thật sự sống theo chánh pháp. Mọi người đều khát khao 
mong cầu hạnh phúc, nhưng cách nhìn và lối sống đều chỉ 
khiến cho họ càng lún sâu thêm vào cảnh khổ. 


Khổ đau ác đạo cùng cực đến nỗi cho dù chỉ tưởng tượng 
cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Chúng sinh cõi 
địa ngục thống khổ vì nóng vì lạnh; chúng sinh cõi ngạ 
quï bức bách vì đói vì khát. Các loài súc sinh, mù quáng 
s¡ mê, chịu cảnh ràng buộc, luôn sống trong kinh hoàng 
sợ hãi. Cho dù không thể mường tượng ra nồi cảnh sống 
trong ba cõi ác đạo, ít ra chúng ta cũng phải biết nghĩ đến 
quả báo của việc mình làm ngay trong kiếp sống hiện tại. 
Như các đại đạo sư dòng Kadampa thường nói, “giáo 
pháp cao trội hơn cả chính là giáo pháp giúp ta soi tỏ lỗi 
lầm sâu kín trong tâm.” Trước tiên phải thấy luân hồi 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 21 


chăng có gì ngoài khô đau. Sau đó, nhận biệt lỗi của mình 
đê nhìn vào nguyên nhân tạo khô. Gôc rễ của khô đau là 
vô minh. Gôc rê của vô minh là vọng tâm châp ngã. Ngài 


Nguyệt Xứng dạy: 


Trước tiên thấy có “ta,” nên sinh tâm chấp ngã 

Rồi thấy có “của ta,” nên sinh tâm chấp pháp 

Nước trên bánh xe nước, xoay vần chẳng thể ngưng 
Đảnh lễ tâm đại bi, vì chúng sinh phát khởi. 

Vì bám dính vào thân của tôi, tâm của tôi, tên tuổi của tôi, 
nên gặp việc nghịch ý thì chống đối, gặp việc thuận ý thì 
bám dính. Đây là hoạt động căn bản của tâm chấp ngã, là 
chính gốc rễ của khổ đau. 


Vạch rõ cảnh nhân tình thế thái trong thời kỳ giáo pháp 
suy đồi, phần một của bài pháp này giúp chúng ta thấu 
hiểu thực chất cảnh luân hồi để cảm thấy đau xót sâu xa, 
khởi chí nguyện mãnh liệt muốn thoát vòng vây vô minh 
khiến trầm luân khổ não. Tuy vậy, phát nguyện suông 
không đủ, còn phải biết muốn thoát thì phải làm sao. Nói 
cách khác, phải biết tu như thế nào. 


Phân hai của bài pháp này cho biết phải tu như thế nào để 
hóa giải vọng tâm. Pháp tu được giải thích qua ba điểm 
kiến, tu và hạnh theo Phật giáo Đại thừa. Đây là cốt tủy 
của Phật-pháp. Tu theo pháp tu này, chướng nghiệp đã 


Ấn bản 27/04/2017 


22 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


ø1eo trong quá khứ sẽ thanh tịnh, công đức giải thoát giác 
ngộ vốn có sẽ hiển lộ. Bài pháp này đặc biệt hướng dẫn 
theo khuôn khổ đặc thù của pháp tu đức Quan Thế Âm, 
đức Phật Đại BI. 


Trước tiên cần đạt được kiến. Đạt kiến có nghĩa là đạt 
được cái nhìn xác quyết về chân đề, còn gọi là chân lý 
cứu cánh. Thấy thế giới hiện tượng này, mặc dù hiện ra 
và tạo tác dụng, nhưng thực chất hoàn toàn không có một 
thực tại rốt ráo nào cả. Chứng biết vạn pháp tuy hiện ra 
nhưng bản tánh vốn không, đây là hạt mầm, từ đó trổ quả 
giác ngộ. Muốn được #iến, trước tiên phải hiểu chính xác 
về tánh không. Rồi muốn chuyên sự hiểu này thành kinh 
nghiệm chứng ngộ thì phải dựa vào đó để liên tục hành 
trì, đó là ứ. Duy trì kinh nghiệm kiến tánh trong mọi lúc, 
dưới mọi hoàn cảnh, đó là hạnh. Luôn phối hợp kiến, fu 
và hạnh, nhờ đó quả tu sẽ thành thục chín mùi. 


Sách có câu, “sữa khuấy cho khéo sẽ thành bơ.” Quả tu là 
quả như thế nào? Ôn hòa tự chủ là dẫu hiệu của sự hiểu; 
không bị phiền não che chướng là dấu hiệu của sự tu. 
Tánh đức này cùng hết thảy công đức giải thoát sẽ bén rễ 
trong ta, và sẽ tự biểu hiện không ngăn ngại qua mọi việc 
ta làm. Được #¿ến cũng ví như hiểu được lợi ích của một 
dụng cụ nào đó. 7, ví như ra phố mua dụng cụ đó về, 
học cách sử dụng. Hạnh, ví như khéo léo dùng dụng cụ 
này. Quả tu là món đồ làm ra được nhờ vào đó. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 23 


Phần ba của bài pháp này cho thấy biểu hiện của quả tu 
trong đời sống hàng ngảy, thoát mọi bận tâm thế tục, luôn 
thuận theo chánh pháp. 


Càng chán ngán sinh tử, càng mất đi ảo vọng tin vào hạnh 
phúc thế gian, càng đắm mình trong pháp hành, thì cảm 
giác tự tại sẽ cảng tăng, một cách tự nhiên: ta đã không 
còn theo đuổi những thứ tạo khổ đau. Muốn thoát luân 
hồi thì phải thật sự quay lưng với luân hồi, phải chân 
thành muốn thoát li, chỉ như vậy mới có khả năng giải 
thoát sinh tử. 


Ấn bản 27/04/2017 


24 


KHAI LUẬN 


- Tán Dương Đảnh Lễ 
-- ĐỨC OUAN THẾ ÂM 
Chánh văn khai luận với câu NAMO LOKESHVARAYA 


Câu tiếng Phạn này có nghĩa là: “Đảnh lễ đắng Tối Cao 
Ngự Trị Cõi Thế.” Đây chính là Đại Bồ Tát Quán Tự Tại, 
đức Quan Thế Âm. 


Tâm đại bi của đức Quan Thế Âm chở che khắp chúng 
hữu tình, từ thường dân đến quốc vương, từ thanh văn 
duyên giác đến bồ tát mười địa. Đức Quan Thế Âm là 
hiện thân của lòng đại bi, bất khả phân chia với cảnh giới 
Phật Trí. 

Tâm từ bị giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong giáo 
pháp của Phật, vì từ nơi tâm này xuất ra mọi biểu hiện 
thâm sâu và quảng đại của bồ tát đạo. Đây chính là trái 
tim của giác ngộ. Trong cảnh hiện qui ước của tục đế, đức 
Quan Thế Âm vì chúng sinh mà xuất thế dưới sắc tướng 
một vị đại bồ tát thập địa, làm bậc trưởng tử của mọi đẳng 
Phật đà. Trong cảnh cứu cánh, ngài là nền tảng, từ đó hiện 
ra mỌi đẳng Thế tôn, mọi quốc độ Phật, cũng như mọi 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 25 


đẳng Chuyên pháp luân vương trong thời kỳ này. Vì vậy 
mà gọi tên ngài là đắng Tối Cao Ngự Trị Cõi Thế, không 
phải làm vua theo nghĩa thế tục, mà là Pháp Vương, vua 
của chánh pháp, chúa tế của trí tuệ từ bi, triệt để siêu việt 
ba cõi luân hồi, vĩnh viễn năm ngoài phạm vi của sinh lão 
bệnh tử. Vì chúng sinh, ngài thị hiện vô lượng Sắc thân, 
từ bậc để vương cho đến người thường, hiện cả làm súc 
sinh. Ngài là tấm gương giải thoát toàn hảo dành cho 
khắp cả chúng sinh. 


Đây là lý do vì sao lời khai luận hướng về đức Quan Thế 
Âm với lòng thành kính sâu xa. 


-- TAM BẢO 

1. Hồng âm một giọt rơi vào tdi di, 

Pháp âm rót đầy hàng vô lượng kiếp: 

Tam Bảo nhiệm mầu, nguyện ánh hồng danh 
chở nguồn hạnh phúc đến cho khắp cả. 


Đây là lời tán dương đảnh lễ Tam Bảo, là Phật, Pháp và 
Tăng. Hồng danh Tam Bảo mặc dù dễ đọc nhưng hàm 
chứa năng lực giải thoát vô biên, có khả năng hộ trì chúng 
sinh thoát khổ đau sinh tử. Hồng danh này như giọt cam 
lồ bất tử, chỉ một giọt cũng đủ xoa dịu cơn đau rát bỏng 
cõi luân hồi, vừa thoáng qua tai đã gieo trong ta hạt mầm 
giải thoát, nhờ đó có thể sinh vào nơi có chánh pháp, đầy 


Ấn bản 27/04/2017 


26 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


đủ thuận duyên để có thể vững tiến trên đường tu giác 


ngộ. 


Chúng ta nên xem Phật là bậc Thầy, Pháp là đường đi, và 
Tăng là bạn đồng hành. Nhìn từ phương diện cứu cánh 
của Pháp thân, tâm Phật là cảnh giới vô biên của trí toàn 
giác, biết mọi sự đúng như sự thật. Nhìn từ phương diện 
của Báo thân siêu việt sinh tử, khâu Phật liên tục thuyết 
chánh pháp. Nhìn từ phương diện của Hóa thân, là cảnh 
giới mà tâm phảm phu như chúng ta đây có thể thấy được, 
thân Phật thị hiện thành đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thứ 
tư trong số một ngàn đức Phật xuất thế trong đại kiếp này. 


Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh tại xứ Ấn, làm thái 
tử Tất Đạt Đa, con trai của vua Tịnh Phạn (Shuddodana) 
và hoàng hậu Ma Da (Mahamaya) thuộc dòng họ Thích. 
Khi trẻ sống đời vàng son, nhưng rồi ngài quay lưng với 
thế tục, dụng công sáu năm tu khổ hạnh. Cuối cùng buông 
xả cả pháp tu khổ hạnh, ngài đạt quả vô thượng giác dưới 
cội bồ đề nơi tòa kim cang. Bốn mươi năm vì chúng sinh 
chuyên pháp luân, cuối cùng, khi túc duyên chúng sinh 
vơi cạn, ngài nhập bát niết bàn. Với trí toàn giác, đẳng 
Thế tôn thấy biết khắp cả, thấu rõ căn cơ từng đệ tử. Để 
đáp ứng nhu cầu của từng loại căn cơ, Phật thuyết tám 
vạn bốn ngàn pháp môn. Giáo pháp Phật dạy chính là 
Pháp bảo, hàng thứ hai trong Tam Bảo. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 27 


Ba đợt thuyết pháp của Phật được gọi là ba thời kỳ 
chuyền pháp luân. Thời kỳ chuyên pháp luân thứ nhất tại 
thành Ba la nại, đức Phật thuyết về Tứ đề, là giáo pháp 
nền tảng, chung cho cả hai nhánh Tiểu thừa và Đại thừa. 
Thời kỳ chuyền pháp luân thứ hai tại đỉnh Linh Thứu, đức 
Phật giảng về chân đề, là chân lý vắng bặt mọi đặc tính, 
siêu việt niệm tưởng, ngoài tầm nghĩ bàn. Giáo pháp này 
năm trong bộ kinh Đại Bát Nhã Trăm Ngàn Chỉnh Củ. 
Thời kỳ chuyển pháp luân thứ ba nằm ở một vài thời 
điểm và địa điểm khác nhau, Phật thuyết về giáo pháp 
cứu cánh Kim cang thừa. 


Pháp bảo có hai phần, giáo truyền và giáo chứng. Giáo 
truyền là lời Phật, gom trong Tam Tạng: luật tạng, kinh 
tạng và luận tạng. Giáo chứng là chứng ngộ giáo pháp 
Phật dạy nhờ tu theo giới, định và tuệ. 


Hàng thứ ba trong Tam Bảo là Tăng bảo, tạng ngữ gọi là 
Œendun, nguyên nghĩa là “đoàn thể đức hạnh.” Hiểu theo 
nghĩa truyền thống thì tăng đoàn của Đại thừa là bô tát, và 
tăng đoản của Tiểu thừa là thanh văn và duyên giác. 
Nhưng nếu hiểu theo nghĩa rộng thì tất cả những ai nghe 
Pháp, tư duy về Pháp và tu theo Pháp đều thuộc về Tăng 
bảo. 


Ấn bản 27/04/2017 


28 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


Tam Bảo là nơi qui y tối thượng, là nên tảng của mọi 
pháp môn. Tán đương đảnh lễ Tam Bảo là đồng loạt tán 
dương đảnh lễ hết thảy đạo sư, Phật đà, và bồ tát. 


- Duyên Khởi Tác Luận 


Đức Patrul Rinpoche lây Tam Bảo làm đạo sư tối thượng 
của mình, tâm ngài thấm nhuần trong Phật-pháp, và ngài 
sông một đời thanh tịnh toàn hảo. Giáo pháp của ngài vì 
vậy rất thanh tịnh và chân chính. Bài pháp này được viết 
băng tâm lòng từ bi thuần tịnh, không lẫn chút kiêu căng, 
ngạo mạn. Tuy vậy, ngài vẫn vô cùng khiêm tốn, nói 


răng: 


2. Quả hồng mùa thu, trong xanh, ngoài chín. 
Ta đây vỏ ngoài thấy giống người tu, 

nhưng tâm và pháp bên trong chưa hòa 

nên pháp thuyết ra thật không có mấy. 


Hết hè vào thu, quả hồng trên cây độ chín không đều. 
Nhiều quả bên ngoài ửng hồng nhưng bên trong vẫn còn 
xanh, tương tự những aI luôn ra vẻ mình là bậc hành giả 
gương mẫu, thật ra chứa đầy tâm ý hiểm độc, chỉ lo tích 


lũy của cải, vào làng cúng tê, tự tạo tiêng tăm. 


Lại có những quả nhìn vỏ ngoài thấy vẫn còn xanh, 
nhưng bên trong đã chín mùi, tương tự những ai nhìn 
giống kẻ ăn xin thấp hèn, tướng tá ngu muội, thật ra đã 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 29 


thoát mọi bận tâm thế tục, tràn đây tín tâm, là bậc chân tu 


với kinh nghiệm thiền định và chứng ngộ chân chính. 


Lại có những quả vỏ và ruột đều xanh, tương tự những ai 
chưa từng nhập đạo, chưa biết chánh pháp, hoặc là không 
có lòng tin nơi chánh pháp. 

Và rồi cũng có một vài quả bên ngoài chín, bên trong 
cũng chín, như chư đại bồ tát, bên trong đầy ắp trí tuệ từ 
bi, bên ngoài thị hiện muôn vàn phương tiện phổ độ 
chúng sinh. Nói cho đúng, thật sự đức Patrul Rinpoche 
chính là một trong những bậc đại bồ tát toàn hảo này. 
Ngài Jamyang Khyentse Wangpo nói về đức Patrul 
Rinpoche như sau: 


Kính lạy đức Jigme Chokyi Wangpo, Pháp Vương vô úy. 
Bên ngoài, ngài là bồ tát Tịch Thiên, 

Bên trong, ngòi là đại thành tựu giả Shavaripa 

Trong táúnh cứu cánh, ngài chính là đấng Khổ Tự Thoát Ly 


Đây chắc chăn không phải chỉ là lời khen ngợi suông. 
Câu chuyện cuộc đời của đức Patrul Rinpoche cho ta thấy 
tất cả mọi lời nói, ý nghĩ hay hành động của ngài đều luôn 
thuận theo chánh pháp. Và cũng chính vì lý do này mà 
ngài có câu kệ nói về mình khiêm tốn như vậy. 

Muốn thuyết chánh pháp, trước tiên phải đưa chánh pháp 
hòa vào chính mình; chắng thể chỉ lặp lại ngôn từ như 
nhạc sĩ điếc gảy bản nhạc tự mình không thể nghe. Muốn 


Ấn bản 27/04/2017 


3o | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


thọ chánh pháp, phải chân thành phát tâm hành trì pháp 
được thọ; chăng thể nhận pháp để có thể dạy cho người 
khác như nhạc sĩ gảy đàn xin tiền, làm như vậy thọ pháp 
không để làm gì, không lợi ích cho mình, cũng không lợi 
ích cho người. Tích lũy kiến thức Phật-pháp để tìm cầu 
danh vọng địa vị, đều là những mục tiêu bất chánh. 

Sách có câu nói rằng: “Biế càng nhiễu, tâm càng kiêu, 
càng xa nhà, xa trung thực. ” Làm sao có thê giúp người 
khác nếu tà lực trốn kỹ trong mình còn chưa trị nổi? 
Chăng nực cười lắm sao, kẻ hành khất trắng tay lại rêu 
rao đòi mở yến tiệc thiết đãi cả làng. Muốn thật sự bảo vệ 
lợi ích chúng sinh, trước tiên ta cần thuần luyện chính 
mình, cho đến khi có thể được như đức Patrul Rinpoche, 
khiêm nhượng tự cho mình chẳng chút chứng ngộ nào 
trong khi toàn thân đầy ắp chánh pháp. 


3. Nhưng vì bạn hiền hết mực cầu xin, chẳng thể thoái 
thúc, 

nên xin nói ra ít lời bộc trực, 

không hợp thói thường của thời mạt pháp, 

tặng không dối gạt, xin hãy khéo nghe. 

Trỏ vào lỗi của người nào, người đó sẽ nỗi giận, dù là con 

ruột hay là đệ tử. Còn nếu cất tiếng khen ngợi, dù là khen 

những phẩm chất bản thân họ không có, họ vẫn thấy vui. 

Tuy nhiên, sách có câu, “đù nghe rất kêu, sấm gầm vẫn 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 31 


chỉ là tiếng động.” Được người đời tán thưởng tâng bốc 
tuy thích thật, nhưng chăng giúp tích lũy công đức tu. 
Điều thật sự lợi ích đó là được vạch lỗi cho thấy và được 
chỉ cho biết cách sửa lỗi. Vàng phải đập phải đốt mới tinh 
luyện, tương tự như vậy, cứ thường xuyên tự xét lỗi mình 
và noi theo lời dạy của đạo sư, rồi chúng ta sẽ có thê 
chuyền hết tánh ác thành đường tu giải thoát. Kẻ phá rối 
nếu tìm ra và túm lại rồi thì dân làng sẽ được sống yên. 
Tương tự như vậy, lỗi lầm tiềm ấn bên trong, nhờ ân sư từ 
hòa khai quật lộ thiên cho thấy, diệt sạch rồi sẽ được sống 
yên. Ở đây cũng như trong bộ luận lừng danh Kunzang 
La-me Shelung |Lời Vàng của Thầy Tôi], đức Patrul 
Rinpoche dùng lời nói thăng, đánh thăng vào cốt tủy lỗi 
lầm của ta để dẫn ta vào con đường thắng. Ngài chỉ nói ít 
lời tỉnh túy, là vì chúng ta không cần biết quá nhiều chỉ 
tiết; điều chúng ta cần, là lời giảng tâm yếu dẫn đến quả 
giác ngộ. 

Trong câu kệ này, đức Patrul Rinpoche nói rằng mặc dù 
ngài chưa chứng ngộ, nhưng nếu ít ra có thê khuyến khích 
chúng ta quyết tâm giải thoát sinh tử, tập bước theo hành 
trạng của tâm đại bi, vậy luận này viết ra cũng không phải 
là vô ích. 


Ấn bản 27/04/2017 


32 


PHẢN MỘT 
Chướng Duyên Thời Mạt Pháp 


Sau khi tán dương đảnh lễ Tam Bảo, đức Patrul Rinpoche 
bước vào phân đâu của bài pháp. 


- Đường Đi Của Phật 

4. Bậc Chân Hiền Thánh, trên cả loài trời, 

đắc chân thật địa nhờ tu chân đạo, 

chân thật hiển bày chân đạo vô thượng cho khắp chúng 
sinh, 

bằng không sao gọi là Chân Hiền Thánh? 

Vào thời Ấn độ cổ, các bậc hiền thánh R¿s”z tóc dài sống 

đời khổ hạnh nơi rừng sâu, sống nhờ khất thực xa lánh 

cảnh gia đình, phố chợ, ruộng vườn, cùng hết thảy mọi 

bận bịu thế gian. Chư vị được gọi là R¿si, tiếng Tạng gọi 

là Trangsong, nguyên nghĩa là “re,” là “chân,” vì chư vị 

luôn chính trực, chân thật, xứng đáng được tôn vinh. 

Các vị Rishi này, có vị là Phật tử, có vị không phải, nhiều 

trình độ tâm linh chứng đắc cao thấp khác nhau. Có vị đạt 

thần thông nhờ định lực thiền lực, có thể sống lâu hàng a 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 33 


tăng tỳ kiếp, có thần nhãn, thần túc, cưỡi mây bay trên 
trời không một cách dễ dàng. Nhưng dù thành tựu thần 
thông vượt bực chăng nữa, chư vị vẫn chưa đoạn lìa gốc 
rễ vô minh phiền não, vì vậy vẫn còn nguy cơ bị ngã mạn 
tác hại, vẫn mong được người đời tôn kính ngợi khen. 
Đức Phật Thế tôn, ngược lại, là đắng vương tử vô song 
dòng họ Thích, ngã chấp đã diệt tận gốc rễ kế từ thời 
điểm ngài thành tựu tâm bồ đề. Làm sao có thể có được 
thành tựu này? Là vì khi tìm cầu quả giác ngộ, đức Phật 
chỉ vì lợi ích của chúng sinh mà tìm cầu. Và chính vì như 
vậy đức Phật được gọi bậc Rishi chân chính. 


Vào lúc một ngàn lẻ hai vị Phật lập đại nguyện vì chúng 
sinh thì đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phát nguyện cứu 
giúp chúng sinh thời mạt pháp. Không ngại ngần vì nạn 
ngũ trược, cũng không lo vì tâm chúng sinh bị phiền não 
thô lậu che mờ, bị ngọn gió thất tình lục dục khuynh đảo, 
cứng cỏi hoang đại, khó giáo huấn. Vì đại nguyện cao cả 
này mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giữa chư Phật thời 
hiền kiếp, nổi trội như đóa sen trắng sáng ngời. 


Từ khi bồ đề tâm khởi sinh, đức Phật buông bỏ mọi dấu 
vết của lòng vị kỷ, chỉ hướng về lợi ích của chúng sinh. 
Ròng rã ba thời kỳ vô số và hàng trăm kiếp tái sinh, Phật 
không ngừng tích lũy công đức. Bằng sự kiên quyết và tài 
tháo vác vô tận, Phật vận dụng đủ mọi phương tiện để 
nâng đỡ chúng hữu tình. Ví dụ, trong một đời, Phật sinh 


Ấn bản 27/04/2017 


34 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


làm vị hoàng tử trẻ, vào rừng gặp cọp mẹ, đói lả không 
còn hơi sức kiếm mồi nuôi con. Lòng từ bi bao la mãnh 
liệt dây lên, vị hoàng tử trẻ cắt thịt của chính mình cho 
cọp mẹ ăn. Nhưng cọp mẹ vì quá yếu, cả thịt tươi cũng 
không thê nhai, vị hoảng tử tự cắt cô tay cho cọp uống 
máu, chờ cọp mẹ hồi tỉnh rồi mang hết thân mình cho cọp 


x 


an. 


Nhờ lòng đại bi phi thường và sự tỉnh tấn bất tận, đức 
Phật cuối cùng đạt quả chánh đẳng giác. Theo chánh đạo 
đến tận cùng, ngã chấp tận diệt, đẳng Thế Tôn tỏa rạng 
như mặt trời sáng soI toàn cõi thế, hết thảy chỉ vì lợi ích 


của chúng sinh. 


Mọi thành tựu này, đều là vì chúng sinh mà thành tựu, và 
chính nhờ tắm gương toàn hảo này, nhờ giáo pháp không 
chút mê lầm này, mà chúng ta ngày nay có được cơ hội 
đưa tâm mình vảo trong chánh pháp, đạt quả vị Phật. 
Chọn chánh hạnh, bước theo chánh pháp, rồi chúng ta sẽ 
có thể đạt chánh quả. Sẽ được như Phật, không còn bị lừa 
dối bởi chính mình hay bởi bất cứ một ai. Đức Thế Tôn là 
đẳng chân thật, nói lời chân thật hoàn toàn đúng như sự 
thật. Ai có lỗi, Phật chỉ cho thấy lỗi. Ai muốn trọn đời tu, 
Phật bảo: ”hãy bỏ đời sống gia đình, làm người xuất gia 
không nhà, giữ ba bộ y, đắm mình trong văn, tư và tu.” 
Cho người tại gia, Phật dạy từ bỏ mười việc ác, theo mười 
việc thiện. Với vô vàn phương tiện, Phật dẫn dắt chúng 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 35 


sinh đủ loại căn cơ sống đúng với chánh đạo và tu đúng 
với chánh pháp. 


Tất cả những ai noi theo gót chân Phật, dù là bậc đại 
thánh hiền, đại hành giả, hay chỉ đơn giản là kẻ phàm phu 
thế tục như chúng ta đây, tất cả đều phải bước theo đường 
tu cho đúng cách. Cả trong đời sống hàng ngày, người 
nào sống thắng thắn chân thật vẫn được người đời kính 
nề, còn kẻ bất lương dối trá thì chăng ai tin. 


Nên chúng ta phải thiết tha cầu nguyện ân sư từ bi chỉ cho 
thấy lỗi. Bao giờ ân sư chỉ lỗi, phải biết ơn mà nhận lấy 
lời huấn thị để tự quét lỗi mình. Ở đây lời huấn thị đức 
Patrul Rinpoche tặng cho chúng ta được trực tiếp truyền 
xuống từ chính đức Phật, qua một dòng truyền thừa 
không gián đoạn— đây chính là tiếng lời của đắng Như 
lai. 


- Thời Kỳ Suy Đồi 

5. Tiếc thay cho người sống thời mạt phúp, 

trực tâm héo tàn, chỉ còn dối láo. 

Ý nghĩ vặn vọ, lời nói quanh co, 

khôn khéo lừa người, di tin cho được? 

Vào thời kỳ hoàng kim, mọi sự đều toàn hảo. Không cần 
ánh sáng mặt trăng, mặt trời, thân thể mọi người đều tự 
tỏa hào quang. A1 cũng tùy ý du hành trong không gian, 


Ấn bản 27/04/2017 


36 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


sống mà không cần ăn uống. Vào thời ấy, ai ai cũng giữ 
đủ mười thiện nghiệp. Nhưng rồi thời gian trôi qua, tâm ý 
dân biến chuyền, họ bắt đầu gây hại cho nhau, từ từ nỗi 
tham chấp, rồi trộm cắp, rồi dối gạt. Hào quang tắt lịm, 
phải dùng ánh sáng của mặt trăng, mặt trời; không còn 
khả năng bay trong không gian; phải ăn để mà sống. Rồi 
đến lúc cả trâu như nguyện và vụ mùa không cần cấy 
trồng cũng biến mắt, họ phải tự cày bừa để có mà ăn. Đến 
thời của chúng ta đây, những tánh đức thời hoàng kim chỉ 
còn sót lại đôi chút cặn bã, như sau bữa tiệc linh đình chỉ 
còn chút món ăn thừa. Ai người có mắt tuệ, thấy rõ cảnh 
sông của chúng sinh trong thời kỳ suy đồi này đều không 
thể nào không buốt dạ xót thương. 


Ở thời kỳ dữ dội đầy tranh chấp này, con người sống với 
ác tâm, đối láo. Luôn đưa mình lên trước, chà đạp quyền 
lợi người khác. Ai khen thì xem là bạn, ai trái ý hay 
chống đối thì gọi là thù. Thái độ này dần dần khiến cho 
mọi việc làm, mọi lời nói, mọi ý tưởng trong tâm họ đều 
trở nên méo mó. Con người càng lúc càng xoắn vặn 
quanh co, như gốc cây già cong queo, cuối cùng tâm ý họ 
suy đổi đến nỗi mọi khái niệm về thiện và ác đều mắt hết. 
Chúng ta sống trong thời kỳ mà sự giận đữ, tham chấp, 
dục vọng, mê muội, kiêu mạn và ganh ghen trở thành mẫu 
mực đời thường. Đây là lúc mặt trời chánh pháp đã khuất 
sau bờ vai của rặng núi phía Tây, phần lớn chư đại đạo sư 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 37 


đã bỏ sang cảnh giới khác, người tu lạc bước mù khơi 
trong pháp thiên, tại gia hay xuất gia đều không sống 
thuận chánh pháp. Chạy theo giá trị dối láo của thời kỳ 
này, người đời có thể tìm được đôi chút lợi lạc nhất thời, 
nhưng xét cho cùng, làm như vậy chắng phải lừa đối ai 
khác hơn là bản thân của chính mình. 


Chất độc phiền não ứ trong tâm người đời nay. Đây chính 
là nguyên nhân chính khiến cho họ phải trôi lăn vô tận 
trong vòng quay sinh tử. Để đối trị phiền não, chúng ta 
cần luôn đề cao cảnh giác, theo gương chư đại đạo sư 
dòng Kadampa. Chư vị thường nói: “Tói ôm mũi lao 
chánh niệm để canh chừng cửa ý. Phiên não tấn công, tôi 
lập tức phản công; đợi phiên não thu móng tôi mới sẽ thu 


»”° 


lao. 


6. Than ôi! chúng sinh thời đại suy đồi! 

Than ôi! chẳng biết tin vào nơi gil 

Như lạc giữa chốn quỉ ăn thịt người. 

Hãy suy nghĩ kỹ, để tự cho mình một ân huệ lớn. 


Lạc xứ qui ăn thịt người thì chăng thể lơi là, biết rõ mọi 
người quanh mình dù thân thiện đến đâu vẫn có thẻ thình 
lnh bị họ tấn công, nhai tươi nuốt sống. Tương tự như 
vậy, người thế gian bất kế tốt đến đâu, lỡ theo lời họ 
khuyên là gặp tai họa. Và nếu cần phải khuyên họ cũng sẽ 
gặp rắc rối. Vậy tốt hơn hãy lo tự xét lỗi mình. Lỗi lầm dù 


Ấn bản 27/04/2017 


38 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


nhiều đến đâu cũng không thẻ tồn tại vĩnh viễn, lúc nào 
cũng có thể sửa lỗi. Chuyển ý nghĩ bắt thiện thành tín tâm 
yêu thương: chuyển chuyện phiếm với người đời thành 
câu kinh cầu nguyện; chuyển việc làm vô bổ thành lễ 
Phật, nhiễu Phật. Làm như vậy gọi là tự ban ân huệ. Thọ 
giới xuất gia, tôn kính ân sư, tinh tấn văn tư tu, miệt mài 
sửa lỗi, đều là những ân huệ quí giá tột bực mà ta có thể 
tự ban cho chính mình. Như giọt vàng ròng có thể làm 
thay đổi giá trị cả hũ sơn, tương tự như vậy, áp dụng 
chánh pháp sẽ làm thay đối toàn bộ tâm mình. 


Tự ban ân huệ cho mình như nói ở đây không phải là thái 
độ ích kỷ, mà có nghĩa là thay vì kéo dài khổ đau của 
mình và của người bằng cách rong ruồi theo cảnh luân hồi 
với tham cùng sân, ta hãy xét thử xem nên sống như thế 
nào cho thật có ý nghĩa. Mục tiêu chân chính của bồ tát là 
độ chúng sinh thoát khô luân hồi. Để thực hiện điều này, 
trước đó phải tự độ chính mình thoát luân hồi. Muốn tự 
độ, trước đó phải hiểu rõ luân hồi có gì không ổn để mà 
phải giải thoát. 

Sách có câu, “có sinh là có tử, có hợp là có tan, hội ngộ 
rồi li biệt, có thăng phải có trầm.” 

Như hầm than đỏ, như ô rắn độc, thành quách qui đữ, cõi 
thế gian này chỉ có thể mang đến cho ta nỗi khổ lớn lao 
cùng cực. Cứ hãy tưởng tượng trên thân mình đục khoét 
360 lỗ, trong mỗi lỗ này cắm bắc vào mà đốt, đau đớn bao 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 39 


nhiêu vẫn không thê sánh với nỗi khổ đến từ một tia lửa 
cỏn con trong cõi địa ngục. 

Trong hiện tại phải chịu bao nhiêu khổ não, hãy dùng khô 
này để nhắc nhở mình mở lòng thương yêu, để quét ác 
nghiệp ác chướng, để thúc dục mình trên đường tu giải 
thoát. Phải thấy rõ thực chất của sinh tử luân hồi để hiểu 
rằng khổ đau này chỉ có một cách đối trị duy nhất, đó là 
tu theo Phật-pháp. 


- Chết và Vô Thường 

7. Trước đây tâm mới lang thang một mình, 

bị gió nghiệp cuốn, sinh vào hiện tại. 

Rồi chẳng mấy chốc, lại như sợi tóc tuốt khỏi tảng bơ, 
một mình lang thang, bỏ lại tất cả. 


Hãy nên thận trọng, kẻ thù đang đến. Không phải kẻ thù 
bình thường, mà là kẻ thù vô địch: cái chết. Dù khéo léo 
đến đâu, không lời van xin nào có thể thuyết phục được 
cho cái chết chậm bước dù chỉ vài năm hay chỉ vài giây. 
Cho dù là chiến sĩ dũng mãnh, cho dù thống lãnh mọi đội 
quân thiện chiến nhất trên toàn cõi thế gian, cũng không 
thể khiến cái chết ngoảnh mặt quay đi dù chỉ mảy may sợi 
tóc. Không thể dùng tiền tài để mua chuộc, cũng không 
thê dùng sắc đẹp để cám dỗ. 


Ấn bản 27/04/2017 


4o | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


Quí vị nhiều khi nghĩ răng tốt nhất cứ dành mười năm để 
sầy dựng sự nghiệp, rồi thu xếp thêm mười năm để tu tập 
theo Phật-pháp. Nhưng ai dám chắc mình sẽ còn sống 
thêm được 20 năm? Ai biết chắc đâu là lúc mình trút hơi 
thở cuối cùng? Ấn tu trên núi mà nhóm lửa tối nay thì 
phải nghĩ rằng chẳng biết ngày mai có còn đây để nhóm 
lửa nữa hay không. Có người đang ngủ mà chết. Có người 
đang đi mà chết. Có người đang ăn mà chết. Có người ra 
trận mà chết. Kẻ chết non, người chết già. Mọi sự trong 
đời đều có thể biến thành nguyên nhân mang đến cái chết. 
Thêm trăm năm nữa, ai người đang sống đây vẫn sẽ còn 
tại thế? Chúng ta một mình vào đời; rồi cũng sẽ một mình 
la đời. Tuy một mình nhưng vẫn có chiếc bóng luôn bám 
dính theo ta. Một mình sau khi chết, tâm vẫn mang theo 
chiếc bóng của việc thiện ác đã làm. Đợi đến lúc sắp phải 
bước vào cõi trung hữu rồi mới thuận ý muốn tu thì đã 
quá muộn. Nhưng nếu từ trước đã có sự chuẩn bị, đã đủ 
tự tin với pháp hành, đã biết rõ phải làm thế nào để vãng 
sinh vào cõi Phật, được như vậy cái chết sẽ không gây 
khổ đau. 


Hôm nay còn sống đây, lại sống rất tốt, ở một nơi đầy đủ 
tự do tự tại để mà tu. Không aI bảo tôn giáo của quí vị là 
bị cắm, cũng không ai nói quí vị không được phép trì 
niệm Lục tự chú. Vậy ngay bây giờ mới chính là thời 
điểm thích hợp nhất để chuẩn bị cho cái chết. Tương lai 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 41 


bao giờ cũng khiến chúng ta âu lo. Bỏ biết bao công sức 
để bảo đảm sau này không phải thiếu tiền, thiếu ăn, thiếu 
mặc. Nhưng trong tất cả mọi việc sẽ xảy đến trong tương 
lai, chẳng phải cái chết là việc hệ trọng nhất hay sao? Vì 
sợ bị ám toán mà vua chúa, thủ nguyên đều cho hộ vệ túc 
trực quanh mình; nhưng còn tay sát thủ lợi hại bậc nhất 
với bước tiễn không một ai có thể ngăn chận thì sao? Khi 
vào đời, làm gì có chồng có vợ, băng hữu hay bạn đồng 
hành. Nay có thể chúng ta có đông người quen, cũng có 
thể có thêm vài kẻ thù, nhưng khi cái chết đến, hết thảy 
đều phải bỏ lại phía sau, như cọng tóc bị tuốt ra khỏi tảng 
bơ. Không một thân nhân bằng hữu nào có khả năng cứu 
ta, sẽ phải một mình đối diện với cái chết. Thân thể này 
đây, vốn không thể chịu nổi dù chỉ một vết đâm bé nhỏ 
của đầu kim hay vết phỏng tí hon của tia lửa, bây giờ sắp 
phải đi vào cõi chết. Thân thể này đây, cưng quí biết 
nhường nào, bây giờ sắp biến thành xác chết mà đến cả 
người thân cũng chỉ muốn tống khứ đi càng sớm càng tốt. 


Rồi sẽ phải lang thang trong cõi trung hữu, trần trụi, hốt 
hoảng không biết đang về đâu, một mình đơn độc, tru 
nặng gánh ác nghiệp đã gieo. Trước mặt là bóng đêm vô 
tận, sau lưng là ngọn gió nghiệp đỏ ngòm cuốn thốc, tứ bề 
trùng điệp sứ giả Diêm vương hò hét “bắt nó đi! giết nó 
đi!” Đến lúc đó mà còn nhớ được đến ân sư, dù chỉ trong 
thoáng chốc, thì cảnh hiện hãi hùng cõi trung hữu sẽ lập 


Ấn bản 27/04/2017 


42 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


tức nhòa tan, ta sẽ sinh vào cõi Phật. Chí ít cũng sẽ được 
sinh trở lại làm người. Nhưng nếu lúc ấy tâm bị ác nghiệp 
đè nặng, đến nỗi giáo pháp đã học không áp dụng được 
chút gì, thì bao hy vọng được sinh vào thiện đạo đều mất 
cả. Như hòn đá rơi xuống từ đỉnh núi Tu Di, ta sẽ rơi 
thẳng vào ác đạo, hoàn toàn vô vọng. Chúng ta, thứ người 
mà cả chút khổ đau cỏn con trong đời này cũng không thể 
gánh, sẽ phải rơi vào cõi khổ nạn cùng cực triển miên. 


Người quyền thế có thể dựa vào thế lực để làm giàu; kẻ 
thối nát có thể tạo sưu cao thuế nặng để bóc lột dân đen. 
Đến lúc mạng chung, tiền tài của cải, danh vọng quyền 
uy, cùng mọi thỏa mãn tạm bợ mà đời sống ngắn ngủi này 
có thể mang đến, tất cả đều phải vất lại phía sau, còn quả 
báo đến từ ác nghiệp lại bền bỉ theo đuôi, gieo thống khổ 
kinh hoàng cho tương lai. Đến khi chết, chỉ còn hậu quả 
của những việc đã làm là bám dính không rời, và chỉ có 
Phật-pháp mới có khả năng bảo vệ cho ta. Nay nếu bỏ bê 
Phật-pháp, để cho những lo toan vụn vặt đời thường thao 
túng, như vậy nhất định sẽ bị chất độc phiền não cuốn 
phăng đi, sẽ phải tích lũy bao nhiêu là nợ nghiệp. Không 
có Phật-pháp, chúng ta sẽ hoàn toàn vô vọng. Thay vì bận 
tâm việc thế gian, chăng phải chúng ta nên làm hết những 
điều cần làm đề có thể hành trì ngay hay sao? 


Đây mới là việc hệ trọng nhất trong đời, không thể chần 
chờ. Đợi rảnh mới tu, đợi già mới tu, hay đợi có chỗ tu 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 43 


đàng hoàng rồi mới tu, cứ như vậy sẽ chăng bao giờ tu 
được cả. Ngài Padampa Sangye dạy rằng: “đợi hết bận 
rộn thì chẳng bao giờ có cơ hội tu. Vừa nghĩ đến là phải 
mau làm ngay thôi, hối dân Tỉngri.” Vậy, nễu muôn làm 
điều thật sự có ích trước khi chết, chúng ta nhất định phải 
quay về với chánh pháp. Đó là điều chánh văn giải thích 
trong câu kệ tiếp theo đây. 


- Tu Là Nẻo Lành 

8. Mình tự muốn tốt, ấy việc đương nhiên, 
Vậy tự với mình, không thể không thật: 
Không tự vì mình đạt tinh túy pháp, 

chẳng phải đã tự hại đời mình sao? 


Không ai giữ ác ý với chính mình. Chăng ai cho răng tật 
bệnh khổ đau là sướng, cũng không ai muốn mình què 
quặt, nghèo hèn, hay bị cướp bóc. Điều mà ai ai cũng 
mong cầu, là chính mình được hạnh phúc, là cảnh sống 
thoải mái giàu sang. Nhưng ý tưởng này từ đâu sinh ra? 
Chính vì chúng ta tin rằng có một cái tôi. Vì niềm tin sâu 
rễ này mà chúng ta lo lăng bận tâm cho hạnh phúc của 
chính mình. Với cái tâm như vậy sẽ không bao giờ được 
thỏa mãn. Dù thành bậc đề vương ngự trị trên toàn cõi thế 
gian, ta vẫn sẽ khao khát thêm nhiều quyền uy, tài sản và 
lạc thú. 


Ấn bản 27/04/2017 


44 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


Tình cảm dành cho thân nhân bằng hữu cũng vậy. Vì 
thương yêu vợ, chồng, con cái, bạn bè, mà ta xem trọng 
họ hơn ai hết. Ai khen ngợi giúp đỡ cho họ, ta sẽ thấy vui 
vẻ khác thường. Nhưng đây không phải là tình yêu 
thương chân chính mà chỉ vì ta nghĩ họ là của ta. 


Chúng ta tuy thương mình hơn ai hết, nhưng lại không 
biết phải tìm hạnh phúc ở đâu. Như kẻ điên rồ, chúng ta 
tìm cầu hạnh phúc trong lạc thú, danh vọng, tiền tài, quên 
mắt những điều này rồi sẽ bị cái chết cướp hết đi. Bước 
qua thềm cửa tử, sở hữu vất vả ký cóp dù một món cũng 
không thể mang theo. Mọi cô công vất vả trong đời, cùng 
lắm chỉ có thể mang về đôi chút niềm vui tạm bợ—kết 


quả quá nhỏ nhoI so với khôi công sức không lô. 


Muốn tìm nguồn hạnh phúc chân thật vĩnh cữu chỉ có một 
cách, rất chắc chắn, đó là đơn giản hướng tâm về thiết tha 
thỉnh cầu ân sư, và tu cho đúng cách. Nương vào luật 
nhân quả và lực gia trì của Tam Bảo, mọi kiếp về sau đều 
sẽ luôn được sinh vào nơi chánh pháp hưng thịnh, sẽ luôn 
gặp được bậc thiện tri thức, sẽ luôn tiến bộ trên đường tu 
giác ngộ—kết quả vĩ đại so với khối công sức nhỏ nhoi. 

Ngược lại, nếu nghĩ rằng pháp hành và thiện hạnh là điều 
vô nghĩa, làm ác cũng chẳng sao, nếu cho rằng điều quan 
trọng nhất là phải lo hưởng lạc thú đời này càng nhiều 
càng tốt, làm như vậy chúng ta chắc chắn sẽ đọa rơi vào 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 45 


2-12 


cõi đữ, hay sinh vào một nơi mà đến cả chữ “Pháp” cũng 
không từng được nghe. 


Tập quán thế gian khiến ta tin rằng việc đáng làm nhất 
trong đời là chăm sóc người thân và hàng phục kẻ thù. 
Nghĩ như vậy là lầm. Nếu thật sự muốn làm điều có ý 
nghĩa trong cuộc sông, hãy hiến mình cho chánh pháp. 


Ở những bước đầu trong đạo pháp, điều thiết yếu là phải 
dồn hết nỗ lực quyết tâm để tự chế ngự chính mình, thay 
vì non dại gánh vác cho người. Hiện giờ, chuyện bứng 
sạch gốc rễ của ngã chấp hãy còn rất xa; với cái tâm chưa 
thuần mà lo việc độ sinh, chắng phải đáng cười lắm sao. 
Vì vậy giáo pháp dạy răng, “chứng ngộ cho mình, từ bỉ 
cho người.” Theo kiến, tu và hạnh rồi sẽ có khả năng tận 
diệt ngã chấp và phiền não, nhờ đó thật sự đủ sức độ sinh. 
Càng thuần luyện tâm mình bằng giới luật, khuyết điểm 
càng tan biến, thiện đức của một đắng bồ tát sẽ càng nở 
rộ. Ngài Long Thọ có câu nói rằng: “ai ban đầu phóng 
dật, rồi sau biết tự chế, thật đẹp nhưự trăng sáng thoát 


khỏi áng máy che. ” 


Bắt kề ngã chấp cứng cỏi khó trị đến đâu, chúng ta vẫn có 
khả năng diệt ngã chấp và khai mở lòng từ bi. 

Thọ bất cứ bộ giới luật biệt giải thoát nào, cũng sẽ có 
được nền tảng vững chắc để thuần tâm. Nhờ giữ giới 
thanh tịnh, chúng ta có được khả năng phân biệt điều gì 
cần giữ trên đường tu, và điều gì cần bỏ. Ở thời điểm này 
Ấn bản 27/04/2017 


46 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


dù chưa có khả năng hiểu toàn bộ Phật-pháp, nhưng nếu 
chúng ta tìm được bậc chân sư; phụng sự ân sư cho đúng 
cách; từ nơi ân sư thọ nhận giáo pháp về kiến, tu và hạnh; 
và mang ra thực hành, được như vậy chúng ta nhất định 
sẽ đủ khả năng chứng được tinh túy của chánh pháp. 


Nếu có được niềm tin trọn vẹn nơi ân sư thì mọi thành tựu 
tâm linh của ân sư sẽ vững vàng triển khai trong ta, như 
cây thường mọc giữa rừng trầm trên núi ấ⁄z/aya, nhiều 
năm thấm đượm giọt trầm từ bao nhánh lá, sẽ có ngày 
cũng thơm ngát mùi trầm. Tuy nhiên, nếu chân sư không 
gặp, lại nương theo thầy bà mê muội, dạy cho cách tạo 
thêm ác nghiệp, khi ấy muốn tẩy cho sạch cũng khó như 
là rửa nhánh cỏ thi rơi vào ống cống. Vì vậy mà nói 
“trước khéo chọn Thây; sau khéo hấu Thây; cuối cùng 
khéo tu giáo pháp Thầy dạy. Khéo được cả ba nhất định 


vững tiễn không bao giờ lạc trên đường giải thoát.” 


Ở thời kỳ suy đồi này, vì trí hẹp lại thiếu quyết tâm nên 
người ta cần một giáo pháp thật cô đọng đề tu. Pháp môn 
phối hợp giữa tâm tôn kính đạo sư -thấy Thầy bất nhị với 
đức Quan Thế Âm- và công phu trì tụng Lục tự chú có 
thê đáp ứng đầy đủ nhu cầu này. Lục tự chú vừa dễ trì 
tụng vừa hàm chứa tinh túy của toàn bộ kinh điển. Đây là 
cốt tủy của trái tim đức Quan Thế Âm, cho ta nguồn năng 
lực gia trì vô cùng tận. Lấy việc trì tụng chú này làm công 
phu chính thì hết thảy trời, người, và cả tà ma qui đữ cũng 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 47 


sẽ đều xử tốt với ta, ta sẽ được đời sống trường thọ, vắng 
tật bệnh ác chướng, đời sau sẽ sinh vào cõi Phật Cực lạc 
núi Phố đà, hay ít ra cũng được sinh vào nơi Phật-pháp 
hưng thịnh, tất cả đều nhờ lực gia trì vô biên và lòng từ bi 
của chư Phật đà. 


Cho bắt cứ việc gì, chìa khóa của thành công nằm ở sự 
quyết tâm. Quyết tâm làm giàu thì dù khởi đầu bằng mớ 
tiền lẻ vẫn có thể trở thành triệu phú. Quyết tâm học thì 
có ngày sẽ thành bậc học giả. Quyết tâm tu thiền, nhất 
định sẽ có lúc biết cách tháo gỡ mọi ràng buộc để tu theo 
Phật-pháp. Tùy chọn mục tiêu sao cho đúng. Tu theo 
Phật-pháp, ta sẽ được như đẳng quốc vương bách chiến 
bách thắng, kẻ địch của ông cha đều hàng phục hết thảy, 
sẽ có thê tức thì và vĩnh viễn đoạn diệt ngã chấp đã hành 
hạ ta trong vô lượng đời kiếp. 


- Đời Là Nẻo Dữ 

9. Chúng sinh mọt pháp, tâm hạnh xấu úc. 
Chẳng di giúp td, chỉ toàn dối gạt; 

muốn giúp cho người cũng khó lắm thay! 
tốt hơn bỏ hết trò tất bậc này. 


Thời nay, đến cả cha mẹ cũng không thể nương vào để 
mà học cách sống thuận theo chánh pháp. Thân nhân 
băng hữu, mặc dù đây hảo tâm, nhưng đối với họ thì việc 
đáng làm trong đời là tích lũy tiền tài của cải, hàng phục 


Ấn bản 27/04/2017 


48 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


kẻ thù, bảo vệ quyền lợi cá nhân. Họ không ngừng theo 
đuôi những giá trị này, tâm họ liên tục một dòng đầy 
những tham và sân. Họ luôn bận tâm vì cha mẹ yếu bệnh, 
con cái vô ơn, nhà cửa cần sửa chữa. Nhưng nếu tâm cứ 
xoay vần quanh những mối bận tâm này thì như vậy là đã 
đánh mất Phật-pháp. Đương nhiên vẫn phải hết lòng 
chăm lo cho cha mẹ và người thân, nhưng điều quan trọng 
là thân khâu và ý phải hướng thiện và phải có gắng hành 
trì càng nhiều càng tốt. 

Được chút lạc thú nào, dù chỉ một muỗng thức ăn ngon, ta 
đâu hề mong ai khác hưởng thay mình, nhất định sẽ muốn 
giữ hết cho riêng mình. Sự tham lam ích kỷ này, xét cho 
cùng, chăng nghĩa lý gì cả, không những làm cho người 
khác khổ mà về lâu về dài lại còn mang khổ đau đến cho 
chính mình. Chỉ biết đến bản thân là buông bỏ hạnh 
nguyện siêu việt của bồ tát. Cứ đặt hết niềm tin vào bậc 
đạo sư, buông bỏ mọi ích kỷ khăng khăng trước tài sản, 
thực phẩm, y phục và người thân, chăng tốt hơn sao? 


Nếu chạy theo người đời thì sẽ trở thành giống như họ, 
một tên lừa bịp chuyên nghiệp. Quí vị sẽ lãng phí đời 
mình rong ruồi theo những mục tiêu không bao giờ với 
tới, sẽ như đứa trẻ mải mê chơi, không biết đói biết lạnh, 
không biết ngày đang qua, đến khi bóng tối phủ đầy mới 
chợt nhớ đến mẹ, cất tiếng khóc oà. Nếu thật lòng muốn 
độ sinh, trước tiên phải hoàn thiện chính mình. Còn nếu 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 49 


cứ tham lam toan tính đủ điều, bận rộn việc bán buôn đồi 
chác, thâu nhặt đệ tử, tự tôn làm Thầy, rồi sẽ trở thành 
giống như một con nhện kẹt trong tắm lưới của chính 
mình. Phí bỏ thời gian để giăng tắm lưới này, quí vị sẽ 
không thấy ra thời gian qua nhanh như thế nào, đến khi 
giật mình nhìn lại, cái chết đã kề bên. Khi ấy năng lực 
cũng đã cạn, khổ nhọc cũng đã chịu, thế nhưng chắng 
phải giống thử thách khi tu, khổ nhọc kia chắng giúp quí 
vị cải thiện bản thân được chút nào. 


Các bậc đại đạo sư dòng Kadampa thường vẫn tu trong 
kham khổ, gạt bỏ mọi tiện nghi, giải trí Bổn sư của 
chúng ta là đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, từ bỏ 
hoàng cung, sáu năm sống đời khô hạnh. Là những người 
bước theo gót chân Phật, chẳng phải ta cũng nên buông 
bỏ mọi bận tâm thể tục, quên hết nỗi xôn xao bắt tận do 
thân nhân và bằng hữu mang đến đề hết lòng noi theo 
huấn từ của bậc chân sư hay sao? Lún sâu sinh tử nào có 
gì hay? Mọi sự trong đời lên xuống không chừng. Triệu 
phú biến thành ăn mày; ăn mày trở thành triệu phú. Có 
bao nhiêu cũng không vừa lòng. Được một triệu sẽ muốn 
hai, được hai triệu sẽ muốn ba, làm sao thỏa mãn cho 
được. Chỉ có một thứ đừng bao giờ nên thấy đủ, đó là 
pháp hành của chính mình. Hãy giống như trâu đói, vừa 
nhai cỏ vừa nhìn ra phía trước xem chỗ nào còn cỏ để mà 


ăn. Tu được như vậy nhất định sẽ không phải thất vọng. 


Ấn bản 27/04/2017 


5o | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


Còn nếu cố gắng thực hiện tất cả những gì mình mong 
muốn trong đời này, sẽ chăng bao giờ đủ thời gian. Sách 
có câu nói rằng: “những lo toan trong đời giống như trò 
chơi trẻ nhỏ, chạy theo sẽ chăng bao giờ xong, chỉ cần 
buông xuống, tất cả đồng loạt ngưng.” 


10. Phục dịch kẻ trên, họ chẳng vừa ý; 

chăm lo người dưới, họ chẳng toại lòng; 

Giúp đỡ cho người, người nào giúp mình. 

Hãy suy nghĩ kỹ để hạ quyết tâm. 

Dù làm gì cũng chẳng thể khiến cho thế gian vừa lòng — 
kẻ quyền thế cao sang với thường dân không khác. Dốc 
sức lo cho họ, họ cũng chẳng biết ơn, ngược lại chỉ cần 
quí vị phạm chút lỗi nhỏ là họ sẽ nổi đóa, bắt phạt, đánh 
đập, vất vào ngục sâu. Còn những người sống nương nhờ 
vào quí vị, dù có thương lo cho họ, họ vẫn không bao giờ 
thỏa mãn. Bạn bè dù tốt đến đâu, nghe theo lời khuyên 
của họ sẽ chỉ khiến quí vị vướng sâu hơn vào mạng lưới 
sinh tử. Không làm gì có kết thúc cho việc chống đối kẻ 
thù và chăm sóc người thân, đều chỉ là lãng phí thời gian. 
Muốn giúp người, trước đó phải tự hoàn thiện chính 
mình. Muốn hoàn thiện chính mình, trước đó phải đoạn 
ha ba loại ràng buộc: vâng lịnh cửa quyền; vướng bận độ 
sinh, và nghe lời người đời. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 51 


Cô gắng làm vui lòng cửa quyên thế chỉ là để chịu thêm 
bao thăng trầm khổ não. Cố găng mang tài vật ra giúp 
người chỉ là để châm thêm chất đốt vào ngọn lửa sinh tử. 
Cùng lắm chỉ được chút thỏa mãn nhất thời, chăng giúp 
được ai lúc mạng chung. Đây thật ra chỉ là hiểu sai về 
lòng từ bi. Từ bi thật sự thì phải đưa chúng sinh đến với 
nguồn hỉ lạc bất tử của quả vị Phật. 


Làm người vướng kẹt trong sinh tử, quí vị phải tự thấy 
mình giống như tù nhân trong ngục tối, trong tâm chỉ thôi 
thúc với ý nghĩ vượt ngục. Hiểu rõ việc đời phù du vô 
nghĩa, chư đạo sư dòng Kadampa thường nói: “Đặ/ fâm 
nơi Pháp. Đặt Pháp nơi đời sống khiêm nhường. Đặt đời 
sống khiêm nhường nơi niệm tưởng về cái chết. Đặt cải 


chết nơi hang đá hoang tịch. ” 

Ấn cư nơi hẻo lánh, xa mọi chộn rộn cõi thế gian, đây là 
cách tốt nhất để bảo đảm mình sẽ thật sự tu. 

Chăng phải chúng ta cần phải luôn luôn ghi nhớ tất cả 
những điều này trong tâm, và cần dụng công hoàn thiện 
chính mình hay sao? 

Đây chính là bước đầu tiên dẫn đến khả năng độ sinh 
chân chính. 


Ấn bản 27/04/2017 


52 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


- Rong Ruỗi Vô Ích 

11. Đời nay đa văn chẳng lợi chúnh pháp, chỉ thêm tranh 
biện; 

Đời nay chứng ngộ chẳng lợi chúng sinh, chỉ thêm phê 
phán; 

Đời nay địa vị chẳng giúp trị nước, chỉ gieo nổi loạn. 

Nghĩ chuyện đời nay, tâm lại càng thêm xót xa chán 
ngán. 


Những bậc thầy vĩ đại chứng ngộ cao vẫn xuất hiện giữa 
đám người mê muội trong thời kỳ suy đổi nảy như giọt 
thủy ngân rơi vào đám bụi trần. Chư vị thông làu ngũ 
minh, rộng rãi thuyết pháp, nhưng phần lớn chúng sinh 
không nghe, vì tâm trí xiêu vẹo chỉ thích phê phán, hoặc 
vì không quan tâm đến chánh pháp. Dù chịu nghe cũng 
chỉ được đôi ba ngày là chán, họ không hiểu chánh pháp 
hiếm hoi quí giá đến mức nào. Thọ pháp rồi không tu, họ 
có thể đạt được chút trí tuệ cạn cợt, chỉ làm tăng thêm 
kiêu mạn; họ có thể giữ giới được phần nào, chỉ càng 
thêm tự mãn trước giới hạnh của chính mình; họ có thể 
đạt được chức vị cao, chỉ để thêm tràn lan lòng tham lam, 
lạm dụng và nổi loạn. Đệ tử kiểu này chẳng hơn gì kẻ 
phàm phu, không hộ trì chánh pháp, cũng chắng phụng sự 
chúng sinh. 


Trong các thời quá khứ, bậc chân sư khéo thuyết chánh 


pháp; mở cuộc biện luận đê chỉnh sửa lâm lạc; tác luận đê 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 53 


minh giải chân nghĩa. Ba việc làm này như việc tỉnh lọc 
vàng, giữ gìn và hoằng dương chánh pháp, dẫn dắt chúng 
sinh vào đường tu chân chính cho đến tận quả vị Phật. 
Nhưng đời nay, những việc làm này chỉ để đưa các tông 
phái khác nhau lên đỉnh cao của kiêu căng tật đố, cháy 
bỏng vì ganh đua, chỉ trích và ác ý, gãy vỡ mật thệ 
samaya, làm nhiễm độc bầu không khí thanh bình của 
pháp tu chân chính. Ngay cả bậc giác ngộ viên mãn như 
đức Liên Hoa Sinh và đức Vimalamitra, là những bậc 
thần thông vượt bực, đạt ngũ thông, khả năng độ sinh cao 
đến nỗi, bất kế là ai, chỉ cần thấy, nghe hay nhớ nghĩ đến 
hai vị là có thể nhập giải thoát đạo. Vậy mà vẫn có người 
thấy lỗi, hoài nghi khả năng thành tựu của hai vị, nghĩ 
rằng “chỉ giỏi bịp bơm, làm trò phù thủy gạt người.” Đệ 
tử thời mạt pháp có cái nhìn méo mó như vậy nên họ chỉ 
có thể làm gãy vỡ sznaya. Vì lý do này mà các bậc thánh 
giả không thể toàn thành lợi ích chúng sinh, chánh pháp 
không thể lan xa hưng thịnh. 


Ngay cả những bậc trị thành trị quốc, khéo lo cho dân 
băng trọn tâm lòng thành, vẫn sẽ có người chống đối, nồi 
loạn, thậm chí sát hại. Vì vậy mà có câu nói rằng: “địa vị 
càng cao, khổ đau càng lớn.” Vì sao mà cả bậc chứng 
ngộ cao cũng khó lòng độ giúp chúng ta? Câu kệ tiếp theo 
giải thích về điều này. 


Ấn bản 27/04/2017 


54 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


12. Dù có giải thích, họ cũng không hiểu và cũng chẳng 
tin; 
dù mang tâm ý chân thật vì người, họ vẫn thấy ngược; 
đời nay, kẻ méo nhìn vào việc thẳng chỉ thấy cong queo, 
chẳng thể giúp gi, đừng nhiều kỳ vọng. 
Đời nay, khi quí vị nói chánh pháp, người đời sẽ bảo: “Đồ 
khùng! Biết chút ít Phật-pháp nhưng thật chẳng hiểu chỉ 
việc đời.” Nếu quí vị cố công giải thích làm cách nào đạt 
nguồn hạnh phúc chân thật, làm sao khỏi đọa sinh ác đạo, 
họ sẽ đơn giản không tin. Với cái nhìn xiêu vẹo, họ hiểu 
sai tất cả mọi điều quí vị nói ra. Giữa ban ngày, đám 
người mù đồng ý với nhau là trời đang đêm, vấn đề năm ở 
cái thấy hư vọng của họ. Lễ thói của người đời nay cắt lìa 


họ ra khỏi thiện tâm vôn có của chính mình. 


Nếu bằng tâm ý trong sáng nhất, quí vị cho họ đôi lời 
khuyên lành mạnh, họ sẽ nghĩ quí vị đang khôn ngoan cô 
tình lợi dụng họ. Nếu quí vị bảo họ tu theo chánh pháp, 
họ sẽ nghĩ, “đứứ bỏ đời sống gia đình và sự nghiệp thì còn 
được gì cho tôi" Thậm chí họ chẳng ý thức được rằng 
quí vị đang tận tâm giúp họ. Nếu giảng dạy nhiều, họ sẽ 


é 


bảo, “ôi, cái ông này thật khéo ăn nói”” nhưng họ sẽ 
chăng quan tâm đên ý nghĩa của lời quí vị nói ra. Hoàn 
toàn không có khả năng thây được việc gì vê lâu về dài sẽ 


mang lại lợi ích, họ chỉ nghĩ rằng quí vị đang cố tình hại 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 55 


họ mà thôi. Xoăn vặn như cội cây già, nhìn việc gì tâm họ 


cũng chỉ thây méo mó cong queo. 


Vào thời hoàng kim xa xưa, cha mẹ khuyên gì, con cái 
đều nghe theo. Đời nay chắng thế, vậy tốt hơn thôi đừng 
nÓI. Chăng mấy ai thật sự nghe theo lời dạy của sư phụ, 
chỉ biết dốc sức kiếm tiền, gầy dựng sự nghiệp, tranh 
dành địa vị công danh. Vì theo đuổi những mục tiêu này, 
họ dần dần bị lòng ham muốn và tham vọng bất chánh 
làm cho méo mó. Để thắng người khác, họ lừa dối, chỉ 
quan tâm đến những mục tiêu ích kỷ của chính mình. 
Méo mó như vậy làm sao có thể giúp đỡ lẫn nhau? Nếu 
chịu khó xét cho kỹ cảnh đời đáng buồn này, quí vị sẽ 
thấy mọi hoạt động điên cuồng trong luân hồi thật rỗng 
không vô nghĩa. Càng lúc quí vị sẽ càng biết chắc rằng 
điều duy nhất đáng đeo đuôi là dẫn thân vào pháp hành. 


Noi theo gương đức Jetsun Milarepa chăng phải là điều 
tốt nhất hay sao. Thoát ly cảnh thế tục, ẩn cư chuyên tâm 
tu tập một mình. Nếu quí vị làm được như vậy, TÔi ra quí 
vị sẽ đạt được những thành tựu mà không ai có thể cướp 
mất đi. 

Phải tu như thế nào? Đối với chư đại đạo sư dòng 
Kadampa, pháp tu phối hợp tánh không và từ bi là quí giá 
nhất. Chư vị liên tục thuần dưỡng từ, bi, hi, xả, nhờ bốn 
tâm vô lượng này mà khả năng gánh vác chúng sinh phát 
sinh một cách tự nhiên không dụng công. Luôn hành trì 


Ấn bản 27/04/2017 


56 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


sát theo chánh pháp không bao giờ lìa, không từng 
nhượng bộ, chư vị tự rèn luyện, trước bằng sự học, sau 
băng kinh nghiệm trực chứng đến từ sự tu. Tu như vậy là 
đúng cách, sẽ tiến dần trên con đường dẫn đến đại lạc của 
quả Phật cứu cánh. 


Bậc đại hiền thánh Atisa cát tường, sơ tổ dòng tu 
Kadampa được mọi người xem là “đức Phật thứ hal,” đã 
đưa pháp luyện tâm và phát tâm bồ đề vào nơi Xứ Tuyết. 
Ngài khi tu luôn tu với tâm từ bi. Nếu chúng ta tu được 
giống như ngài, vì lòng thương yêu chúng sinh mà khởi 
chí nguyện tu thành Phật, được như vậy, sẽ không có việc 
gì không thể làm. Nhưng nếu thiếu đi tâm nguyện này, 
tâm từ bi của chúng ta sẽ chỉ là bản sao mờ nhạt của lòng 
từ bi chân thật. Sách có câu nói rằng, “nong cho người 
khác được an vui, kế cả những ai gây hại cho mình, đây 
chính là cội nguồn an lạc chân chính.” Khi đạt đến trình 
độ này, lòng từ bi dành cho chúng sinh sẽ tăng trưởng 
một cách tự nhiên không cần cô gắng. 


Đức Phật khi còn ngự trên cung trời Đâu Xuất, ở thời 
điểm sắp trở thành vị Phật thứ tư của thời hiền kiếp này, 
đức Phật nói rằng nay đã đến lúc nên sinh vào cõi Diêm 
Phù Đề, thị hiện công hạnh Phật. Chư bồ tát cùng chư 
Thiên khi ấy hết lời can ngăn. Bây giờ thời mạt pháp, họ 
nói, tà kiến đã lan tràn khắp mọi nơi. Nhưng đức Phật trả 
lời rằng Phật biết chắc sẽ thực hiện được tâm nguyện độ 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 57 


sinh. Dựa vào đâu đức Phật có thể có được niềm tự tín 
đến như vậy? Là vì tâm từ bi của Phật rộng vô biên. Là vì 
Phật biết với năng lực của lòng từ bi, không có gì là 
không thể thực hiện. Rồi để khẳng định cho lời nói này, 
đức Phật thối lên tiếng ốc tù và. Tiếng ốc hùng tráng đẹp 
ngời, dù là âm thanh của toàn cõi thiên cũng không sao 
sánh nồi. 

Để có được lòng từ bi tầm cỡ như Phật, chúng ta cần 
buông bỏ lề thói của người đời, nỗ lực thuần luyện cái 
tâm cứng cõi bất thuần của chính mình. Nếu trộn lẫn pháp 
hành với việc thế gian, thành tựu dù có được cũng sẽ bất 
toàn, như khối vàng bị mờ óố. Thay vì vội vã thực hiện 
những việc chỉ sánh bằng chiếc bóng mờ nhạt của bồ tát 
hạnh chân chính, chúng ta hãy nên thuần luyện tâm của 
mình trước. Bao giờ chứng được sự bất nhị giữa tánh 
không và tâm bi, khi ấy sẽ có khả năng bước theo gót 
chân của Phật đà, bồ tát một cách tự nhiên không cần cố 
găng. 


- Hư Vọng Bủúa Vây 

Thử xét lại cho kỹ những giá trị của người đời khiến mình 
rong ruồi, xem do đâu mà có, quí vị sẽ thấy gốc rễ nằm ở 
sự thiếu suy xét. Thông thường, mọi việc ta làm đều là 
làm với cái thấy sai lầm, tin rằng mọi sự đều thật có. 
Nhưng nếu xét cho kỹ, sẽ thấy thế giới hiện tượng này chỉ 


Ấn bản 27/04/2017 


58 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


như câu vông hiện, màu sắc rõ ràng nhưng hoàn toàn 


không có một thực thê nào cả. 


Cái nhìn hư vọng của chúng ta về thực chất của sự vật có 
thể được chia thành nhiều loại, tương ứng với từng lãnh 
vực của sự vật: sắc, thanh hay ý. 


-- SẮC LÀ VỌNG 
Đối với vọng kiến về sắc, chánh văn nói như sau: 


13. “Vạn pháp như huyễn,” Phật dạy điều này; 

Nhưng đến đời nay lại càng hư huyễn hơn bao giờ hết. 
Ảo ảnh tạo ra bởi nhà ảo thuật ranh ma quỉ quới, 

hãy nên thận trọng với cảnh hư vọng thời mạt pháp này. 


Tất cả mọi sự trong cảnh luân hồi và niết bàn đều như 
cảnh ảo thuật. Khắp cõi thế gian không thể tìm đâu ra một 
thực thể, duy nhất, thường còn, có tự tánh. 


Không vua nào làm vua vĩnh viễn; không người nào sinh 
ra mà không chết đi; không đám đông nào có hợp không 
tan. Mọi sự đều như một tấn tuông với những tải tử diễn 
màn chinh chiến, đam mê, và tử VOnE. Tất cả đều như một 
giấc mơ, khi thì gặp mộng đẹp, lúc lại gặp ác mộng. 
Nhưng thời đại suy đổi này mới chính là đỉnh cao của ảo 
ảnh. Người đời từ lâu đã quên hết sự trong sáng của thời 
hoàng kim. Họ không nghĩ gì đến kiếp tương lai, chỉ lo 
việc trước mắt. Không thể tin cậy, luôn khó tính vòi vĩnh, 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 59 


họ chôn vùi chánh pháp dưới ngọn núi cao ác hạnh. Cảnh 
và người đều chóng đổi thay như cọng lúa đong đưa trước 
Ø1Ó, sáng đúng chiều sai. Mưa, tuyết, mưa đá, nóng, và 
lạnh trái thời khiến bốn mùa điên đảo. Đã là như vậy thì 
cũng nên hiểu rằng không có gì để phải quá vui khi gặp 
chuyện lành: việc lành chẳng bao lâu sẽ biến thành tai 
hoạ; cũng không cần gì phải sầu thảm khi gặp chuyện dữ: 
vì nỗi bất hạnh của mình thật quá nhỏ nhoi so với khổ đau 
của vô lượng chúng sinh trong khắp cõi ác đạo. 


Nhà ảo thuật chẳng bao giờ bị màn ảo thuật của chính 
mình lừa gạt. Khi gọi lên nào ngựa nào trâu nào xe, dù 
giống thật đến đâu, anh ta cũng biết rõ hết thảy đều không 
thật. Tương tự như vậy, bồ tát chứng tánh không của vạn 
pháp, biết rõ tánh chất hư vọng của cảnh đời, dù sống tại 
gia cũng không nhiễm phiền não, ngã chấp. Hiểu rõ việc 
làm thế tục vốn là không, nên bồ tát không tham, cũng 
không sợ, không cầu thành công, cũng không e thất bại. 
Bồ tát có được niềm tự tin nơi văn, tư và tu của chính 
mình, đến nỗi bất kế đang làm gì cũng đều là bước đến 
gần hơn với quả giác ngộ. 

Tuy vậy, người đời nay có được sự chứng biết này thật 
chăng mấy ai. Vô minh chất chồng trên hư vọng, tràn lan 
như bây khi bắt chước lẫn nhau, lạc xa đến nỗi không còn 
biết lỗi thoát. Chân tánh của sự vật mắt hút trong tầm mắt, 
thật khó lòng không lãng phí đời mình. Tuy nhiên, như 


Ấn bản 27/04/2017 


6o | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


chư Phật các đời quá khứ đã từng nói, “mọi sự đều là hữu 
vỉ; pháp hữu vì đếu vô thường; vô thường là khổ não.” 
Vậy chúng ta cần phải thấy cho đúng thực chất của cảnh 
đời, buông bỏ mối bận tâm về tiền tài, âm thực, và y 
phục, thôi lợi dụng người vả nỗ lực để hòa tâm mình vào 
với chánh pháp. Nếu buông ra được đời sông thế gian bận 
bịu thì pháp tu của chúng ta sẽ thắng một đường đến với 
mục tiêu cứu cánh. Pháp tu và việc thiện thật ra không 
hơn gì một giấc mộng, nhưng nhờ vào công đức như 
huyễn, chúng ta sẽ thành tựu quả Phật như huyễn. 


Cần nắm rõ thực chất của mọi sự dưới nguồn ánh sáng 
của hai chân lý, chân đề và tục đế. Nói cho ngăn gọn, tục 
đề là lãnh vực của cảnh hiện, sinh ra từ sự phối hợp của 
nhân và duyên qua chuỗi duyên sinh. Vì mọi sự vốn có 
mối tương quan mật thiết với nhau như vậy, cho nên, 
trong cảnh giới của tục đế, nhân và quả vốn không sai: 
việc thiện đưa đến quả hạnh phúc, việc bất thiện dẫn đến 
quả khổ đau, không thể tránh. Nhân duyên hội đủ thì quả 
sinh ra, không gì có thể ngăn cản được. Ví như mùa xuân, 
nếu như trong lòng đất có sẵn hạt mầm, mặt trời cho hơi 
âm, mưa cho chất âm, hạt sẽ nảy mầm, đơm hoa, kết trái. 
Đó là lý do vì sao chúng ta phải luôn thận trọng với việc 
mình làm, dù là việc nhỏ nhất. Cũng cần phải thấy ra răng 
đủ duyên để tu là điều hiếm hoi quí giá đến mức nảo. 


Trong hiện tại còn được như vậy, nhưng duyên may này 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 61 


bất cứ lúc nào cũng có thê bị cái chết cướp mất đi; không 
thể lãng phí thời gian. Luôn nhớ nghĩ đến cái chết đề thúc 
dục mình trên đường tu. Đức Phật dạy rằng: “7rong số 
các dấu chân thì chân voi là lớn nhất; rong số mọi nhớ 


nghĩ thì nhớ nghĩ vô thường là tối cao.” 


Chứng vạn pháp vô thường cũng là chìa khóa dẫn vào 
chứng ngộ tánh không của vạn pháp. Đây là chân đề, chỉ 
có những bậc thành tựu viên mãn mới biết thấu. Và, rốt 
lại, hai chân lý này bất nhị trong cảnh giới phối hợp giữa 
tướng hiện và tánh không. 


-- THANH LÀ VỌNG 
Đối với vọng kiến về âm thanh, chánh văn nói như sau: 


14. “Ngôn từ chẳng qua chỉ là tiếng vang,” Phật dạy điều 
này; 

nhưng đến đời nay lại thành tiếng vang của những tiếng 
vang. 

Tiếng vang nói gì, ý nghĩa chẳng hề phù hợp với âm. 

Thôi đừng bận tâm âm vang qui quái. 

Tất cả ngôn từ và thái độ của người đời, dù dễ chịu hay 

khó chịu, dù khen hay chê, đều chỉ là tiếng vang của tánh 

không. Đứng ở đầu mõm núi mà lớn tiếng khen chê, lẽ 

nảo lại cảm thấy buôồn vui khi nghe tiếng vang vọng về? 


Am thanh của vũ trụ, tiêng lửa, tiêng gió, tiêng nước, 


Ấn bản 27/04/2017 


62 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


tiếng hú của cầm thú, tiếng nói của loài người, hết thảy 
đều không có thực thể. Chỉ là những âm vang trống rỗng 
không thể nắm bắt. 


Kê chuyện đời xưa, nói chuyện đời nay, luận việc tương 
lai, phần lớn chỉ là biểu hiện của lòng tham và sân vô 
nghĩa. Ngôn từ đến rồi đi, không có cơ sở, không lưu dấu 
tích. Buổi sáng ngợi khen, buổi chiều miệt thị là chuyện 
thường tình. Có khi miệng ngoài ngon ngọt nhưng trong 
tâm đầy hiểm ác. Cũng có khi tâm ý tốt lành nhưng ngôn 
từ khó nghe. Nếu để mình sinh tâm vướng bận, nhất định 
sẽ lạc lỗi. Vậy chuyện phiếm người đời, ta hãy làm ngơ, 
tốt hơn nên cầu nguyện, trì chú, lớn tiếng tụng kinh. 


Vui buôn vì lời khen tiếng chê chỉ là nỗi buồn vui tạm bợ. 
Bao giờ được khen, thay vì cảm thấy hãnh diện, hãy nên 
xem lời khen kia như tiếng vang vọng của giấc mơ hay trí 
tưởng tượng. Hãy tự nhủ rằng chăng phải bản thân ta 
được khen, chỉ là lời khen dành cho những thiện đức đến 
từ pháp hành. Nói cho cùng, chỉ những ai đạt quả giải 
thoát mới thật sự xứng đáng được ngợi khen. 


Bao giờ bị chê, hãy tiếp nhận, xem đây là cơ hội nhận 
diện lỗi lầm tàng ẩn, tăng lòng khiêm cung. Có câu nói 
rằng, “Phí bảng ngược đãi là gốc rễ của đóa hoa tu 
thiên.” Đây chính là chân sư giúp ta diệt ái thủ. Nếu 
chuyền thành đường tu thì lời khen tiếng chê sẽ giúp ta 
tăng nguồn cảm hứng và củng cô giới hạnh. Biết lấy gì 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 63 


đền trả ơn này? Đối với bồ tát chứng đắc tánh như huyễn 
của âm thanh thì lời phi báng lăng nhục sẽ chỉ khiến pháp 
tu của chư vị thêm thăng tiễn. Bất kế cảnh thuận hay 
nghịch đều giúp bồ tát tăng nguồn công đức trí tuệ. 
Không bao giờ bị lo âu tham dục cuốn đi, vì tâm của bồ 
tát luôn đứng yên không lay động trong tri kiến toàn hảo. 
Nhờ buông bỏ mọi mong cầu thể tục, bô tát tuy không cầu 
mà vẫn được mọi người tôn vinh. 


Còn như chúng ta đây, dù có dốc toàn tâm toàn lực đề tìm 
cầu danh vọng trên toàn cõi thế gian, vẫn sẽ gặp người 
chê bai chỉ trích. Hay cho dù thật sự thành công đi chăng 
nữa, danh tiếng có được, bất kể cho việc gì, lòng can đảm, 
sắc đẹp hay sức mạnh,... đều chỉ là danh tiếng nhất thời 
mà thôi. 

Vậy khi được khen, hãy nghĩ răng đây là nhờ mình làm 
theo chánh pháp. Khi bị chê, hãy để lời chê nhắc nhở 
mình tăng thêm lòng từ đối với chúng sinh và dứt bỏ bận 


tâm thế tục. 


Ấn bản 27/04/2017 


64 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


-- TÂM LÀ VỌNG 

15. Những kẻ con gặp, nào phải là người, toàn là kẻ bịp; 
những lời con nghe, nào phải chân thật, toàn là dối láo. 
Đời nay thật sự chẳng có một di có thể tin vào, 

chỉ bằng một mình ung dung tự tại. 


Sống trong thời kỳ này chăng khác gì bị nhốt trên đảo đầy 
giống qui ăn thịt người, làm sao có thê sẩy tâm. Gặp cảnh 
nào cũng có thể biến thành thảm cảnh; gặp ai cũng có thể 
bị dẫn đi lạc đường. Chỉ có một điều có thể biết chắc, đó 
là chỉ có bậc chân sư mới có thê giúp ta lời khuyên hữu 
ích. Đây là điều ta cần phải hiểu cho thật rỡ. 

Tâm này dễ bị sắc trần thao túng, cũng dễ bị kẹt trong 
ngôn từ hư vọng cõi thế gian. Tìm một nơi hoang vắng để 
tu chẳng tốt hơn sao? Đây là phương pháp tốt nhất để 
khởi tâm từ bi đối với chúng sinh. Giữ được như vậy, 
ngày một ngày hai sẽ có lúc quí vị đủ khả năng hành thiện 
với tâm lòng từ bi vô lượng của một bậc bồ tát. 

Điều quan trọng là phải hết lòng quán niệm về tâm bô đề, 
cho đến khi thấy rõ mọi việc trong đời thật phù phiếm 
đáng chán biết bao. Tâm sẽ xúc động, xót thương cho 
thân phận của chúng sinh trong thời kỳ đen tối này, từ đó 
phát sinh ý chí mãnh liệt muốn vượt thoát sinh tử. Tâm 
này nếu thật sự bắt rễ thì mọi công đức, mọi thành tựu 
Đại thừa nhất định sẽ từ đó đâm chỗi. Nhưng nếu tâm này 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 65 


chưa thật sự bắt rễ trong tâm thì pháp hành cũng sẽ không 


có khả năng phát huy viên mãn. 


16. Nếu việc con làm thuận với chánh pháp, họ sẽ chống 
con; 

nếu lời con nói thuận với sự thật, họ sẽ hận con; 

nếu tâm ý con trong sáng hiền lành, họ vẫn bươi lỗi. 

Chính lúc này đây con phải dấu kín đường đi của mình. 


Thời gian chưa chín mùi để có thể mở ra cho người khác 
thấy tầm vóc thật của chính mình. Cũng chưa đến lúc có 
thể giúp người một lời khuyên, mong họ cải thiện, làm 
như vậy chỉ khiến họ thêm bực bội. Đây là lúc cần phải tự 


xét lỗi mình và tự sửa chính mình. 


Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà tâm lý con người vô 
cùng xáo trộn. Lời nói ngoài miệng không mấy khi phù 
hợp với ý nghĩ trong tâm. Người đời và việc đời thay đổi 
nhanh đến nỗi chẳng thể trông cậy ở nơi ai cho bất cứ 
việc gì. Nói cho cùng, không ai cho ta lời khuyên đáng tin 
cậy, ngoại trừ bậc đạo sư chân chính. 

Trong quá khứ, ai thọ giới xuất gia, khoát áo tăng sĩ—là 
biểu tượng uy nghi của Phật-pháp—và hành trì theo 
Phật-pháp sẽ luôn được mọi người tôn kính và hỗ trợ. 
Nhưng đời nay, nêu làm việc này, người đời sẽ cho rằng 


Ấn bản 27/04/2017 


66 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


quí vị phô trương, hay nghĩ rằng quí vị bất tài không thê 
thích nghi với đời sống thế tục. 


Nếu giúp người bằng trái tim trong sáng, họ sẽ nghi ngờ 
quí vị lừa gạt họ. Nếu vạch lỗi cho người thấy bằng lời 
chân thật, họ sẽ chẳng muốn nghe. Chân giá trị của mình 
tốt hơn nên giữ kín, như than hồng tiềm ân giữa bụi tro. 
Ấn bằng cách nào, chánh văn giải thích trong câu kệ kế 
tiếp. 


-- ẨN DẬT THAN KHẨU Ý 

17. Ẩn thân trên núi hoang vu một mình; 

ẩn khẩu bằng cách quả giao kiệm ngôn; 

ẩn tâm bằng cách lỗi mình luôn nhớ: 

như vậy đúng nghĩa du giò ẩn tu. 

Quí vị sẽ không bao giờ thoát ly được vọng tâm nếu còn 
vướng kẹt giữa trăm công ngàn việc khiến tâm tán loạn. 
Quan trọng là phải sống một mình nơi thanh văng, lánh 
xa mọi bận bịu cõi thế gian. 

Đề sống và đề chết, không đâu bằng hang động nơi thung 
lũng vắng dấu chân người, chỉ thấy chim rừng, thú hoang. 
Ở một nơi như vậy, từ bị sẽ tăng trưởng, tham sân sẽ biến 
mắt, pháp thiền sẽ không bị ngoại cảnh chỉ phối. 

Cửa miệng là cửa sa đọa. Ngôn từ tuôn ra rất dễ dàng, hậu 


quả lại nặng nê dài lâu. Phân lớn những câu chuyện 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 67 


phiếm đều chỉ là biểu hiện của ham muốn và thù ghét. 
Nói nhiều sẽ tự gây hại cho chính mình, như con két kẹt 
trong lồng kín. Vậy hãy nên buông bỏ hết mọi lời nói 
không cần thiết. 

Tâm là thứ khiến trôi lăn luân hồi. Chính tâm này là thủ 
phạm, liên tục tạo năm chất độc tham, sân, si, kiêu mạn 
và tật đố, khiến vọng cảnh bủa vây ba cõi. Đừng để con 
khỉ tâm tinh quái này tùy ý hại ta, phải luôn xét kỹ lỗi của 
chính mình, chất độc vừa dấy lên, lập tức áp dụng liều 
thuốc trị độc. Ví dụ trị nọc tham thì dùng tâm bất tham; trị 
nọc sân thì dùng tâm từ bị bắt hại; trị nọc sỉ thì quán chiếu 
về chuỗi duyên sinh tạo luân hồi như thế nào. Then chốt 
của thiện hạnh là thuần luyện tâm ý, vì vậy mà nói “rong 
điểm của pháp tu khổ hạnh là điễu phục tâm, bằng không 
tu khổ hạnh để làm gì?” Thường xuyên tự xét xem tâm 
mình đang thuận với chánh pháp hay đang bị chất độc 
phiền não xâm lắn. Nếu giữ tâm không phóng dật và luôn 
tỉnh giác thì thân và khẩu đều sẽ tự nhiên theo. Tự làm 
chủ tâm, đây chính là bậc đạo sư chân chính. Pháp là điều 
cần được áp dụng trong mọi lúc, bằng không chăng để 
làm gì! 

Du già ấn tu là bậc du già không chung đụng với người 
đời, cũng không dính vảo việc thế tục, là người không tìm 
cầu tiếng tăm hay đệ tử, luôn cháy bừng tâm lòng khát 
khao cầu đạo, nắm vững ý chí cầu thoát sinh tử, là gốc rễ 


Ấn bản 27/04/2017 


68 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


của chánh pháp. Quí vị có thê tự hỏi, “nếu bây giờ buông 
hết việc thế gian, liệu sau này sẽ ra sao? Lấy gì mà ăn, 
mà ở, mà chu toàn những thứ khác?” Nhưng nỗi băn 
khoăn mê muội này, nếu để lộng hành, chúng nhất định sẽ 
thao túng hết cuộc đời còn lại của quí vị, sẽ cảng lúc càng 
siết chặt thêm mạng lưới sinh tử. Còn đua theo thói quen 
thâm căn có đề này là còn khổ. Quí vị sẽ không thê tu nếu 
chưa thật sự biết chán cảnh sống thế gian, biết vui với 
những gì mình có. 


- Quay Lưng Sinh Tử 

18. Chán ngán là vì chẳng thể tin ai; 

buôn vì mọi sự chỉ là vô nghĩa; 

quyết tâm là vì không đủ thời gian đạt điều mình muốn: 
ba điều nhớ đủ, sẽ gặp sự lành. 


Thông thường hễ ai tốt với mình thì mình xem là bạn, còn 
ai ngăn cản bước đi thì mình cho là kẻ thù. Nhưng sự 
phân định này không đáng tin cậy. Kẻ gọi là bạn dễ dàng 
biến thành thù, và ngược lại. Không việc gì thật sự cố 
định để có thể tin vào. 

Những mối bận tâm thế tục cuối cùng chăng để lại dấu vết gì 
vững bên hơn là ngón tay vẽ hình trên mặt nước. Bất kê cố 
gắng cỡ nào đề gầy dựng thành công hạnh phúc trong đời, dù 
nỗ lực đến phải ngã quy vì kiệt sức, cũng chỉ hoài công mà 
thôi. Có mang theo được gì đâu, khi bước qua thềm cửa tử. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 69 


Dấn thân vào bất cứ việc gì, tâm luôn đầy ắp hồi ức về quá 
khứ, bận bịu cho tương lai, mất hết chánh niệm sáng suốt đối 
với hiện tại; kiểu này khó lòng thoát vòng kềm tỏa của phiền 
não. Bất kê thế nào, đời này nhất định quí vị không làm gì có 
có đủ thời gian để thực hiện dù chỉ phân nửa những kế hoạch 


và ý tưởng cưu mang. 


Đã biết rõ việc đời phù phiếm như thế nào, cùng cực chán 
ngán cho mọi lo toan thế tục, vậy chăng phải chỉ nên ở lại với 
pháp hành thôi sao? Không ai là không chết. Đến cả đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, đắng giác ngộ, đầy đủ ba mươi hai tướng 
chánh và tám mươi tướng phụ của một đắng Phật đà, cũng xả 
bỏ thân xác để nhắc chúng sinh nhớ đến vô thường. Đến cả 
Phạm Thiên, Đề Thích cùng chư thiên sống lâu hàng đại kiếp 
trong cảnh giới cao nhất cõi luân hồi này, rồi cũng sẽ chết, 
cũng sẽ đọa sinh vào ác đạo vì chưa đoạn diệt phiền não 
chướng, huống chi chúng ta đây, với tắm thân yêu đuối thấp 
kém bắt toàn này. Cứ tự mãn với sự vĩ đại của chính mình, khó 
ở một chút là nổi cơn bực bội, thì sẽ không bao giờ là một 
hành giả chân chính. Từ đó đến giờ, quí vị đã chỉ biết quan 
tâm đến chính mình, tiện nghi, thành công, gia đình, bằng hữu. 
Từ vô lượng đời kiếp đã luôn tìm cầu hạnh phúc cá nhân. Bây 
giờ đã đến lúc phải bắt đầu mong cho người khác được sự tốt 
lành. Những buồn vui quí vị phải trải qua trong hiện tại, chẳng 
qua chỉ là hoa trái trổ từ hạt nhân gieo trồng trong quá khứ, 
cần gì phải bận tâm mong chờ hay sợ hãi. So với phúc lợi của 
vô lượng chúng sinh, thật chẳng có gì đáng nói. Vậy cứ hãy 
chào đón khổ đau, lấy khổ đau làm lời nhắc nhở cảnh sinh tử 


Ấn bản 27/04/2017 


70 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


bất toàn đề càng tăng thêm ý chí tu, và cũng là cơ hội để gánh 
khổ cho chúng sinh. Hạnh phúc cũng vậy, cứ hãy tận dụng 
hạnh phúc để huân dưỡng nguồn nghị lực dẫn đến quả giác 
ngộ, và để tăng trưởng lòng từ. 

Nhìn lại như vậy, tự nhiên buôn, chán ngán và quyết tâm sẽ 
đồng loạt phát sinh. Buôn vì thấy rõ hoàn cảnh của chúng sinh 
mà bản thân lại bất lực không thể cứu giúp. Chán ngán với 
cảnh trôi lăn trong vòng quay sinh tử quái ác; và quyết tâm 


dân thân vào pháp hành. 


19. Đâu có thời gian để hưởng hạnh phúc, chóng qua thế 
thôi; 

đã không muốn khổ thì dùng chánh pháp để mà diệt khổ. 

Dù vui hay khổ, con ơi hãy biết đó là nghiệp lực. 

Từ nay về squ, đối với mọi người, đừng mong, đừng 
nghĩ. 


Ngay bây giờ quí vị có thể đang hưởng lạc thú an vui; 
nhưng đều không bên lâu nên quí vị đừng để tâm dính 
vào. Trong đời này, quí vị sẽ bắt buộc phải trải qua đủ 
loại khó khăn, tật bệnh và những điều bất hạnh khác; 
quan trọng nhất là phải từ đó nhìn cho ra chân lý của 
chánh pháp. 

Gặp việc khổ hay sướng, bần cùng hay sung túc, đều chỉ 
vì những gì quí vị làm trong các đời quá khứ. Hiện tại 
được mạnh khỏe, nỗi danh, hay giàu có, đều là nhờ việc 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 71 


thiện đã làm trong quá khứ. Còn nếu phải chịu cảnh khổ 
đau vì tật bệnh, chướng ngại, hay gặp cảnh phiền toái, 
đều là do quả báo của việc bất thiện đã gieo. Bất kế rơi 
vào hoàn cảnh như thế nào, quí vị cũng đều có thể tịnh 
hóa tâm mình. Khi đớn đau, từ trong đáy tim quí vị hãy 
cầu nguyện chịu khổ đau này thay thế cho chúng sinh, 
cho khổ đau vơi cạn vĩnh viễn. Càng khổ lại càng có thê 
tu pháp nhận lãnh khổ đau đùm cho chúng sinh. 


Một khi đã biến thành yếu tô thúc đây việc tu, khổ đau trở 
thành thuận duyên chứ không còn là chướng ngại. Đức 
Milarepa là tắm gương toàn hảo, chuyển hết đớn đau gian 
khổ thành đường tu giác ngộ. Theo gương đức Milarepa 
chăng nên lắm sao? buông bỏ mọi bận tâm mong cầu đời 
sông an vui thoải mái, sẵn sàng đón nhận bất cứ hoàn 
cảnh nào xảy đến cho mình, lấy đó làm lương thực nuôi 
sông pháp hành, chẳng phải nên sao? 


20. Vì nhiều mong đợi ở nơi người khác, nên cứ phỏi 
cười; 

vì nhiều nhu cầu cho chính bản thân, nên cứ phải lo; 

toan tính trước squ, trong tâm chứa đầy mong đợi, e 
ngợi: 

Từ nay về sau, bất kể thế nào, hãy đừng như thế. 

Vì tìm cầu tiền tài, địa vị mà quí vị phải đi ton hót nơi cửa 

quyền. Cứ phải xum xoe cười giả dối, hy vọng đạt được 


Ấn bản 27/04/2017 


72 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


những điều mình muốn. Vừa chớm bước chân vào thế 
giới của quyền uy thế lực là tâm nhuốm đây lo âu, luôn 
bận tâm vì quá khứ, hiện tại và tương lai. Và rồi dù quyền 
uy phú quí đến đâu đi chăng nữa, quí vị cũng vẫn sẽ 
không thấy đủ. 


Chúng ta không bao giờ vừa lòng với những gì mình đã 
có. Vì vậy mà có câu nói rằng: “7ham lam như chó đói.” 
Được nếm nước cam lồ cõi trời vẫn sẽ thèm thuông thứ 
ngon hơn; mặc được áo xông xênh xang vẫn sẽ khát khao 
thứ sang trọng hơn. Vậy thôi, đừng khiến bản thân kiệt 
quệ vô ích, cần gì phải như trẻ nhỏ rượt bắt ánh cầu vồng! 
Những mục tiêu trong cõi thế gian này đều phù phiếm 
như nhau; hãy phát lòng tin xác quyết rằng mục tiêu duy 
nhất xứng đáng trong đời, là tu theo Phật-pháp để độ sinh. 


Điểm tinh yếu của Phật-pháp là phải dẹp sạch mọi mong 
cầu và sợ hãi trước niềm vui nỗi buồn trong đời. Một 
mình sống nơi hoang tịch, vui với những gì mình có, quí 
vị sẽ được an toàn, không còn bị sự cần và sự muốn hành 
hạ. Việc tu trở nên dễ dàng, không vướng chướng ngại, 
tán tâm, hay xung đột. Còn nếu trọn đời nỗ lực để tìm cầu 
lợi lạc thế gian, chăng khác gì chăng lưới bắt cá trên dòng 
sông cạn nước. Phải hiểu thật rõ điều này, hạ quyết tâm 
không để mình rong ruồi theo những con đường vô ích 
như vậy. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 73 


- Không Uỗng Kiếp Người 

21. Dù chết hôm nay, nào có gì buôn? sinh tử luân hồi 
vốn là như vậy. 

Dù sống trăm năm, nào có gì vui? tuổi trẻ từ lâu đã 
không còn nữa 

Nay dù sống chết, thử hỏi đời này có gì hệ trọng? 

Tu cho đời sau, mới là trọng yếu. 

Nếu quí vị tu, vậy là cuộc đời của quí vị đã có ý nghĩa. 

Cho dù ngày hôm nay thình lình bị sét đánh chết đi, cũng 

chăng ân hận. 


Nếu quí vị chưa tu, thì ít nhất có một điều quí vị không 
cần phải lo, đó là đánh mất luân hồi. Việc này sẽ không 
bao giờ xảy ra. Bây giờ quí vị ở trong luân hồi, và nhiều 
đời sau vẫn sẽ ở trong luân hồi, như con ong kẹt trong cái 
hũ, khi bay lên, lúc lại bay xuống, nhưng không thể thoát 
ra ngoài. Rốt lại nếu đã sống phí thì dù sống một vài năm 
hay một trăm năm cũng có khác gì đâu. 


Quí vị từ trước đến nay có thể là đã lãng phí thời gian, 
nhưng một khi quí vị bắt đầu tu theo chánh pháp thì từ đó 
trở đi, bất kế sống thêm được bao lâu, mỗi phút giây trong 
ngày đều là một cơ hội quí giá vô ngần để có thể về với 
ân sư, nghe lời Thầy giáo huấn, và hết lòng tu theo, cho 
đến khi chết. Rồi quí vị sẽ thấy rõ không có gì xứng đáng 
hơn Phật-pháp, và quí vị sẽ thấy rằng tu theo Phật-pháp 


Ấn bản 27/04/2017 


74 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


để thuần luyện bản thân là mối đầu tư quí giá nhất trong 
đời này, và mọi đời kiếp về sau. 

Khi cái chết đến, quí vị sẽ đón tiếp như tiếp một người 
bạn lâu năm, biết rõ toàn bộ thế gian nảy thực ra chỉ như 
mộng huyễn vô thường. Ngài Gampopa vô song có câu 
nói rằng, khi chết, người tu hàng thượng căn cạn hết tập 
khí, hội nhập cõi diệu minh, người tu hàng trung căn 
không sợ hãi, tự tin đi thắng vào cõi Phật; người tu hàng 
sơ căn, có được chút ít công phu, ít ra cũng không hồi 


tiếc, biết mình an toàn không phải đọa rơi ác đạo. 


Cho dù quí vị có bám chặt vào mọi thứ trong đời, vẫn 
không cách nào giữ được, đơn giản chỉ vậy thôi. Lạc thú 
tuổi trẻ sẽ qua nhanh, không có Phật-pháp thì dù sống 
trăm năm cũng chỉ để gánh thêm khổ đau tuổi già. Tâm 
còn bị tám mối bận tâm thế tục khuynh đảo thì không 
văn, tư hay tu nào có thê giúp quí vị giải thoát. Mục tiêu 
cõi thế gian nhiều bất tận và không chút giá trị chân thật 
nào. Nhưng nếu tu với ý nghĩ đạt quả giác ngộ chỉ đề độ 
sinh thì đó là hướng về mục tiêu cao quí và xứng đáng 
hơn cả. Đây chính là bồ đề tâm, tỉnh túy của mọi đường 
tu, là một pháp thành tựu tất cả. 

Việc gì cũng có thời điểm của nó. Người nông dân biết 
đâu là thời điểm thích hợp để cày bừa, để gieo, để hái, 
không từng bỏ không làm việc cần làm. Nay quí vị có đủ 
mọi giác quan, gặp được đạo sư, lại được từ nơi Thầy thọ 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 75 


pháp, chăng lẽ để cánh đồng giải thoát này bỏ hoang 
không cấy trồng hay sao? 


Phân lớn ai cũng toan tính việc tương lai với rất nhiều 
hoạch định, nhưng tương lai ấy chăng qua chỉ ứng với vài 
năm trong đời này. Thật rất thiền cận; chúng ta còn một 
con đường rất dài phải đi qua trong biết bao nhiêu đời 
kiếp phía trước. Cái chết là một bậc thềm ta phải đi qua, 
một mình, chỉ có thể nương dựa vào tín tâm nơi đạo sư và 
Tam Bảo, cùng niềm tự tín trong pháp hành. Thân nhân, 
bằng hữu, quyên thế, tài sản, và tất cả những điều mà quí 
vị đã quen nương dựa vào, khi ấy sẽ đơn giản không còn 
đó nữa. Vậy nếu bây giờ lãng phí đời này với những việc 
cỏn con không dứt, quí vị có thể biết chắc rằng đến lúc 
mạng chung quí vị sẽ khóc nức nở vì hối hận và sẽ kinh 
hoàng hốt hoảng như kẻ trộm vừa bị vất vào ngục tối, 
hoang man với hình phạt sắp phải chịu. Như lời đức 
Jetsun Milarepa nói với thợ săn Chirawa Gönpo DorJe: 
“người ta thường nói có được sự tự tại và thuận tiện của 
thân người là điễu quí giá, nhưng nay gặp người như ông, 
tôi thấy chẳng quí giá chút nào.” 

Một người cho dù không có thức ăn, áo mặc, hay nhà ở, 
nhưng nếu trong tâm đầy ắp niềm tin tưởng ân sư và Tam 
Bảo, người ấy sẽ sống và chết với trái tim vui vẻ tự tín. 


Ấn bản 27/04/2017 


76 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


Phần đầu này được thuyết trong phạm vi của Tứ Diệu Đề, 
giáo pháp Phật dạy trong thời kỳ chuyên pháp luân thứ 
nhất, tương ứng với bước đầu trong ba đường tu, là đường 
tu Tiểu thừa. Vạch rõ khuyết điểm của luân hồi nói 
chung, thúc đây lòng chán ghét nỗi xấu ác của thời kỳ đen 
tối nói riêng. Ý chí cương quyết vượt thoát sinh tử luân 
hồi là nền tảng của mọi pháp hành. Phần hai sẽ giải thích 
tiếp về phương pháp đối trị luân hồi: kiến, tu và hạnh của 
Đại thừa. 


Ấn bản 27/04/2017 


77 


PHẢN HAI 


Kiến, Tu, và Hạnh trong Đại thừa 


Chương Một nói về đường tu sơ khởi Tiểu thừa là đề giúp 
người tu khởi tâm chán ngắn hoàn cảnh hiện tại của chính 
mình trong sinh tử luân hồi nói chung và trong thời kỳ 
giáo pháp suy đồi nói riêng. Chương hai nói về phương 
pháp hóa giải: kiến, tu và hạnh, thuận theo giáo pháp Đại 
thừa Phật dạy. Phương pháp này được giải thích qua hai 
phần, phần một nói về đường tu trung cấp Hiên kinh thừa 
và phần hai nói về đường tu phi thường của phương tiện 
thiện xảo, Kim cang thừa. 


- Đường Tu Hiển Kinh 

-- QUY Y 

Đã thấy rõ luân hồi chẳng có gì ngoài khổ đau nên ta 
quyết tâm muốn thoát. Tuy vậy, để thực hiện điều này, ta 
cần được giúp đỡ, và đương nhiên là chúng ta chỉ có thê 
trông cậy vào sự giúp đỡ của những bậc đã đạt quả giác 
ngộ viên mãn, đã thật sự vượt thoát sinh tử luân hồi. Đó 
là lý do vì sao đức Patrul Rinpoche ở đây lại hướng tâm 
về đức Phật Đại Bi Quan Thế Âm để cất lời cầu thỉnh. 


Ấn bản 27/04/2017 


78 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


22. Lạy Quan Thế Âm, suối nguồn đại bi, bổn sư từ hòa, 
là chốn chở che duy nhất của con. 

Lục tự minh chú, chân ngôn của ngài, chính là diệu pháp. 
Từ nay về sau con chỉ còn biết trông mong nơi ngài. 


Đức Quan Thế Âm là một đắng Phật đà, vì lợi ích của 
chúng sinh mà thị hiện thân bồ tát. Hết thảy chư Phật đều 
mang cùng một tánh, và tâm đại bi của chư Phật thị hiện 
thành đức Quan Thế Âm. Vì là hiện thân của lòng từ bi 
của mười phương Phật nên đức Quan Thế Âm đồng thời 
cũng là cội rễ của tất cả Phật đà, bồ tát, vì từ bi chính là 
cội rễ của giác ngộ. Quan Thế Âm là Phật; Quan Thế Âm 
là Pháp; Quan Thế Âm là Tăng; Quan Thế Âm là đạo sư; 
Quan Thế Âm là bồn tôn; Quan Thế Âm là đà kì ni; Quan 
Thế Âm là Pháp thân; Quan Thế Âm là Báo thân; Quan 
Thế Âm là Hóa thân; Quan Thế Âm là A Di Đà; Quan 
Thế Âm là Liên Hoa Sinh; Quan Thế Âm là Tara; và trên 
hết, đức Quan Thế Âm là chính bổn sư của chúng con. 
Như trăm dòng nước cùng chảy qua chân cầu, đức Quan 
Thế Âm là hết thảy chư Phật đà hợp lại. 


Thọ lực gia trì của ngài là thọ lực gia trì của mười phương 
Phật; và chứng chân tánh của ngài là chứng chân tánh của 
mọi đẳng Phật đà. 

Đức Quan Thế Âm sinh vào thời kỳ tối ám này dưới sắc 
tướng của đức Liên Hoa Sinh, với trí, bi và dũng chóng 
vánh hơn bất cứ đức Phật nào, đó là vì đức Quan Thế Âm 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 79 


chỉ vì chúng sinh của thời đại này mà lập đại nguyện. 
Ngài thị hiện hăng sa sắc tướng: quốc vương, đạo sư, 
thường nam, thường nữ, thú hoang, ngài cũng hiện cả làm 
núi, làm cây, làm cầu... bất kế chúng sinh cần gì, ngài 
hiện làm thân ấy. Cả cơn gió mát giữa trời nắng hạn, cả 
phút giây lắng dịu giữa cơn bệnh ngặt nghèo, tất cả đều là 
thị hiện của lòng từ bi của đức Quan Thế Âm. 


Tương tự như vậy, minh chú của ngài OM MANI 
PADME HUM, là trí tuệ từ bi của mười phương Phật 
dưới dạng âm thanh. Sáu chữ này bao hàm chân nghĩa của 
toàn bộ tám vạn bốn ngàn pháp môn Phật dạy. Trong tất 
cả các loại chú, trí chú, đà la mi, hay là mật chú, không 
chú nào hơn Lục tự chú của đức Quan Thế Âm. Trì tụng 
Lục tự chú, còn gọi là chú Mani, lợi ích lớn lao ra sao, 
kinh điển hiển mật đều thường nhắc đến. 


Sách rằng, tụng chú Mami dù chỉ một lần cũng như là đọc 
tụng trọn vẹn mười hai loại kinh Phật thuyết. Tụng chú 
Mami là toàn thành sáu ba la mật, là đoạn lìa khả năng 
sinh vào sáu cõi luân hồi. Pháp tu này đơn giản, dễ hiểu, 
dễ tu, đầy đủ tinh túy của chánh pháp. Nếu quí vị trong 
mọi hoản cảnh dù vui hay buồn đều lấy chú Mani làm 
chốn qui y, nhất định đức Quan Thế Âm sẽ luôn ở bên 
cạnh bên quí vị, tín tâm của quí vị sẽ tự nhiên tăng trưởng 
và chứng ngộ Đại thừa sẽ tự nhiên phát khởi trong tâm. 


Ấn bản 27/04/2017 


8o | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


Theo kinh Karandavyuha-sufra, nếu quí vị tụng một trăm 
triệu lần chú Mani thì mọi sinh thê trong thân thể của quí 
vị sẽ được sự gia trì của đức Quan Thế Âm. Rồi khi quí vị 
lìa đời, ngay cả khói bốc lên từ ngọn lửa thiêu xác quí vị, 
hễ ai hít vào là đều được hộ trì khỏi sa ác đạo. 


Mỗi âm trong Lục tự, Ôm, hay Ma, hay Ni... đều chứa 
đựng năng lực gia trì giải thoát không thể nghĩ bàn. Kinh 
sách nói rằng Phật làm được những điều không ai có thể 
làm, nhưng cho dù đức Phật có thể nói chính xác mưa bão 
mười hai năm có được bao nhiêu giọt nước, vẫn không 
thể nói cho cùng tận công đức của một lần niệm chú 
Mani. Hay dù đức Phật nói được đi chăng nữa, mang hết 
gỗ trên thế gian ra mà làm giấy cũng không thể nào chép 
xuống cho được, dù chỉ một phần mảy may. 

Không có gì trên toản cõi thế gian này có thể khiến Thần 
Chết sợ hãi lánh xa, nhưng ánh sáng âm áp từ bi của đức 
Quan Thế Âm có thể xua tan kinh hãi trong tâm người khi 
cái chết đến. Vì vậy mà gọi đây là “nơi chốn qui y không 
hự ngụy.” Hoàn toàn tự tại với luân hồi, đức Quan Thế 
Âm luôn sẵn sàng trợ giúp chúng sinh. Nhất cử nhất động 
nơi ngài—một cử chỉ của bản tay, một chớp mắt—tất cả 
đều có khả năng độ thoát sinh tử. Khi gọi đến ngài bằng 
chú Mani, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng ngài quá xa, ở 
tận cõi Phật, không thể nào nghe được lời chúng ta gọi. 
Đức Quan Thế Âm luôn ở cạnh những ai có lòng tin nơi 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 81 


ngài. Vì vô minh che chướng nên chúng ta không thể thật 
sự đến được núi Phố đà cõi Cực Lạc để diện kiến với 
ngài, nhưng lòng từ bi của đức Quan Thế Âm không bao 
giờ từ bỏ bất cứ một ai, sự thật là như vậy. Ngài liên tục 
dùng thân mình thị hiện đủ loại sắc tướng, chúng sinh cần 
gì ngài liền thị hiện thân ấy, nhất là sắc tướng của đẳng 
đạo sư. Vậy chúng ta phải hiểu, bằng lòng xác quyết tròn 
đây, rằng đức Quan Thế Âm, bậc chở che tối thượng đưa 
khắp chúng sinh vào con đường giải thoát, thật ra chẳng 
phải ai xa lạ mà chính là bốn sư của mình. 


Giọt từ bi của đức Quan Thế Âm mưa xuống đồng đều 
trên cánh đồng chúng sinh, không hề có sự phân biệt; 
nhưng hoa mâu hạnh phúc không thể trổ ở những nơi héo 
úa hạt tín tâm. Thiếu tín tâm là tự nhốt mình không thấy 
ánh mặt trời rực rỡ của năng lực từ bị gia trì, như tự nhốt 
mình trong căn phòng tối. Nhưng nếu có tín tâm thì 
không còn khoảng cách, không còn thời gian nào ngăn 
chia giữa mình và lực gia trì của đức Quan Thế Âm. 


Giáo pháp của đức Thế tôn quảng đại thâm sâu không thê 
nghĩ bàn. Nếu có thể nắm được tất cả lời Phật dạy bằng 
hiểu biết kiến thức, đây đã là một thành tựu đáng kể. 
Nhưng dù được như vậy vẫn không đủ. Trừ phi chính 
mình có được kinh nghiệm thật chứng bằng cách áp dụng 
giáo pháp này, mang tâm mình hòa nhập với chánh pháp, 


Ấn bản 27/04/2017 


82 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


băng không mọi hiểu biết chỉ thuần túy là lý thuyết, sẽ chỉ 


khiến ngã mạn thêm dảy mà thôi. 


Chúng ta đã đọc rất nhiều sách, đã nghe rất nhiều pháp, 
nhưng chăng được lợi ích chi, có đã chuyển hóa được 
mình đâu. Để toa thuốc bác sĩ trên đầu giường thì chẳng 
bao giờ hết bệnh. Vậy quí vị hãy xoay tâm vào bên trong 
và chiêm nghiệm sâu xa ý nghĩa của chánh pháp, cho đến 
khi diệu pháp thắm nhuần toàn thân. 


Đó là lý do vì sao đức Patrul Rinpoche nói rằng: 


23. Hiểu được bao nhiêu, chỉ toàn lý thuyết, thật chẳng 
Ích chỉ. 

Làm được bao nhiêu, đời này xời hết, thật chẳng ích chi. 

Nghĩ ngợi bao nhiêu, chỉ toàn hư vọng, thật chẳng ích 
chỉ. 

Nay đã đến lúc ta phải làm điều: lợi ích thật sự: trì Lục tự 
chú. 


Như sóng dôi, việc trong đời cứ tiếp nối dồn dập không 
ngớt, hết việc nọ đến việc kia, rốt lại vẫn hoàn trắng tay. 
Muôn vạn ý tưởng chạy qua trong trí, mỗi ý tưởng lại 
phát sinh thêm biết bao ý tưởng, chỉ khiến vô minh bất 
mãn thêm dày. Đã là như vậy, quán tinh túy của chánh 
pháp và tụng chú Mani chăng tốt hơn sao? Như chúng ta 
bây giờ, lún sâu trong bùn lầy tập khí, vướng chặt trong 
ràng buộc đam mê, không đủ tự tại cũng không đủ dũng 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 83 


lực để có thể cứu chúng sinh thoát khổ luân hồi. Chúng ta 
cần tìm người giúp đỡ, nhưng không phải tìm bất kỳ sự 
giúp đỡ nào mà phải là sự giúp đỡ không hư ngụy của đức 
Quan Thế Âm. 


24. Chỗ nương duy nhất không hề hư ngụy chính là Tam 
Bảo. 

Tỉnh túy duy nhất ở nơi Tam Bảo, là Quan Thế Ẩm. 

Với niềm tin tưởng không hề lay chuyển nơi trí tuệ ngài, 

chắc chắn, quyết tâm: trì Lục tự chú. 


Nương vào các đắng thần linh như Phạm Thiên, Đế 
Thích, chư vị đầu đã thoát khỏi mạng lưới sinh tử, không 
thể thật sự giúp ta. Nương vào bậc quyên thế trong đời, 
hay thân nhân, bằng hữu, chỉ có thể tìm được chút chở 
che rất giới hạn. Cả núi non, sao trời, hay những thành 
phần thiên nhiên khác, không thê thật sự bảo vệ an toàn 
cho chúng ta. Không nơi nào thật sự là cội nguồn quy y 
chân chính. Nếu bị nhốt vào ngục và muốn được thả ra thì 
phải tìm sự giúp đỡ ở người có khả năng thả ta ra, đâu thê 
trông cậy vào những tù nhân khác. 

Để có thê là nơi đủ khả năng cứu ta thoát dòng nước xoáy 
sinh tử, nơi chốn quy y ta tìm phải là một nơi hoản toàn tự 
do tự tại. Chỉ có một cội nguồn quy y duy nhất vượt thoát 
mọi giới hạn của luân hồi, đầy đủ mọi thiện đức thành tựu 
cứu cánh, và đầy đủ lòng từ bi vô lượng bình đăng phụng 


Ấn bản 27/04/2017 


84 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


sự nhu cầu của chúng sinh, đưa chúng sinh đi trọn con 
đường cho đến tận quả giác ngộ, cội nguồn quy y độc 
nhất này chính là Tam Bảo. 


Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Phật là bậc đạo sư, thị 
hiện tứ thân, ngũ trí. Pháp là con đường, là giáo pháp 
được truyền và được chứng. Tăng là đồng hành trên con 
đường này, là những người hiểu rõ ý nghĩa của giáo pháp 
và nhờ vào đó đã được giải thoát. 

Nhờ tin tưởng hướng về Tam Bảo, chúng ta rồi sẽ chứng 
biết thật ra Tam Bảo không phải là ba thực thê riêng biệt, 
mà là thân khâu và ý của đức Quan Thế Âm, đức Phật 
Đại Bi. Tâm của ngài là Phật. Khẩu của ngài là Pháp. 
Thân của ngài là Tăng. Cho dù trong hiện tại chúng ta 
không thể trực tiếp diện kiến, nhưng phải biết về những 
thiện đức vô biên của ngài như trong kinh điển mật điển 
đều có nói. Chúng ta cũng cần nhớ rằng đức Quan Thế 
Âm bắt khả phân với Thầy của mình, người giáo huấn ta 
trong diệu pháp quí giá. Với tắm lòng biết ơn sâu xa 
lượng từ bi của Thầy để mà hướng tâm về, trì tụng Lục tự 
chú, nhất định mọi nghiệp chướng phiền não đều có thể 
quét sạch. Rồi sẽ có lúc chúng ta được trực tiếp diện kiến 
đức Quan Thế Âm ngay nơi tịnh độ của ngài, khi ngài vì 
chúng bồ tát mà chuyển bánh xe chánh pháp Đại thừa. 
Qui y là cửa vào Phật-pháp. Đây là bước đường chung 
cho cả ba cỗ xe và cũng là nền tảng xây dựng pháp hành. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 85 


Tuy vậy, lý do thúc đẩy người đời qui y có nhiều loại 
khác nhau. Vì sợ khổ đau luân hồi mà qui y cho mình, đó 
là động cơ thấp. Động cơ cao nhất là ước nguyện đưa 
chúng sinh thoát khổ đau sinh tử, đạt quả đại giác ngộ. 
Qui y với cái tâm như vậy gọi là qui y Đại thừa. 


Tâm qui y cần phải chân thật và thuần tịnh, và tín tâm 
không chao động cần được phát huy. Tín tâm là yếu tổ 
sống còn trên đường tu, giúp tâm mở ra đón lực gia trì 
của Phật. Thiếu tín tâm mả muốn giác ngộ thì có khác gì 
ngôi trong hang động mở ra hướng Bắc mà mong có ánh 
mặt trời soI vào. 

Tín tâm có bốn giai đoạn phát triển: niềm tin trong sáng, 
niềm tin ngóng đợi, niềm tin xác quyết và niềm tin bất 
thoái. Lần đầu chợt nhìn ra tánh đức nhiệm mâu huyền 
diệu của Phật, đức Quan Thế Âm, và của ân sư mình, tâm 
quí vị sẽ trở nên trong trẻo tươi vui. Đây là niềm tin trong 
sáng. Rồi niềm tin trong sáng nảy sẽ khiến quí vị khát 
khao muốn chính mình cũng có được tánh đức toàn hảo 
như đức Quan Thế Âm, nghĩ rằng nếu được như vậy thì 
sẽ có khả năng mang lợi ích đến cho biết bao nhiêu là hữu 
tình: niềm tin khi ấy trở thành niềm tin ngóng đợi. Đến 
khi biết chắc tánh đức của đức Quan Thế Âm thật sự 
đúng như lời Phật dạy, niềm tin lúc bấy giờ trở nên xác 
quyết. Cuối cùng, tin tưởng thâm sâu đến nỗi thà bỏ tánh 
mạng chứ không thê từ bỏ niềm tin, đây chính là niềm tin 


Ấn bản 27/04/2017 


86 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


bất thoái. Khi tín tâm đạt đến mức độ này, quí vị bất kể 
rơi vào cảnh ngộ nào vẫn sẽ luôn tràn đầy tự tín, nghĩ 
rằng, “đức Quan Tì hé Âm, ngài biết tất cả, bất kể thế nào 
con vẫn luôn nương dựa trọn vẹn nơi trí tuệ từ bỉ của 
ngài.” Từ đây về sau, lực gia trì và sự dẫn dắt của đức 
Quan Thế Âm sẽ luôn ở cạnh bên ta. Khi ấy nhất định dù 
chỉ tiếng gọi hồng danh của ngài cũng đủ giúp quí vị vượt 
thoát sinh tử. Phải có niềm tin bất thoái này thì sự qui y 
mới trở nên chân chính và thuần tịnh. 

Có câu nói răng: “tín tâm là bánh xe quí giá ngày đêm lăn 
trên đường tu giải thoái.” Đây là phẩm tính đầu tiên trong 
bảy phẩm tính cao cả. Mặt trời chiếu sáng đồng đều khắp 
mọi nơi, nhưng chỉ nơi nào dùng kính lúp hội tụ ánh sáng 
lại mới có thể khiến cỏ bốc cháy. Tâm từ bi của đức Quan 
Thế Âm tỏa sáng đồng đều cho khắp chúng sinh, nhưng 
chỉ những ai có được kính lúp tín tâm thì lửa gia trì mới 
có thê bốc cháy. 


Qui y chỉ vì chuyện đời này, hay qui y chỉ để vượt khó 
khăn trước mắt, đều là những mục tiêu quá thiển cận. Quí 
vị cần phải phát tâm qui y cho đến khi tất cả chúng sinh 
thành chánh quả. Đến bao giờ quí vị có thể mang hết thân 
khâu ý hiến tặng cho đức Quan Thế Âm với niềm tin chân 
thật, nương dựa hết nơi ngài dù hoản cảnh thuận tiện hay 
khó khăn, đó mới thật là qui y, trong ý nghĩa tròn đầy 
nhất, là sự qui y chân chính của Đại thừa. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 87 


Cũng có thể qui y nơi đức Quan Thế Âm qua ba phương 
diện, ngoài, trong và kín mật. Mặt ngoài, đức Quan Thế 
Âm là Tam Bảo: Phật, Pháp và Tăng. Mặt trong, đức 
Quan Thế Âm là Tam Căn: thượng sư, bổn tôn và đà kì 
ni. Và mặt kín mật, đức Quan Thế Âm là tam thân Phật: 
Pháp thân, Báo thân và Hóa thân. Qui y, vì vậy, nhất định 
không phải chỉ là công phu sơ khởi nhập môn. Nói cho 
chính xác, công phu này bao gồm trọn vẹn đường tu ở 
mức độ thâm sâu nhất, đến tận quả giác ngộ. Tuy vậy, dù 
qui y có nhiều mức độ khác nhau, nhưng vẫn có thể làm 
tròn tất cả bằng cách đơn giản trì Lục tự chú với tín tâm 
và niềm xác quyết rằng ân sư của mình, bất phân với đức 
Quan Thế Âm, là tinh túy duy nhất của mọi biểu hiện của 
Tam Bảo. 


Đức A-ti-sa, bậc thầy trí tuệ và thành tựu vô song được 
khắp vùng Bắc Ân và Đông Ấn tôn vinh là đức Phật thứ 
hai, đã từng du hành sang Tây Tạng. Ở đó ngài nói về lợi 
ích qui y nhiều lần đến nỗi mọi người bắt đầu gọi ngài là 
“Bậc Hiền Thánh Qui Y.” Khi biết đệ tử gọi mình như 
vậy, ngài cất lời cảm khái, “fhát là một vĩnh hạnh lớn lao! 


có điều lành nào hơn là qui y nơi Phật?” 
-- TÂM BỒ ĐỀ 


Hiệu rõ tâm quan trọng của tín tâm và qui y rôi, bây giờ 


chúng ta bước vào tinh túy của Đại thừa: tâm bồ đề. 


Ấn bản 27/04/2017 


88 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


25. Nền tảng Đại thừa là tâm bồ đề; 

là đường duy nhất mà khắp chư Phật đã từng đi qua. 
Đừng bao giờ xa đường tu cao quí của tâm bồ đề, 
hãy vì chúng sinh, trì Lục tự chú. 


“Tâm bồ đề,” phạn ngữ là bodhicira, là ước muốn đạt 
quả giác ngộ để phổ độ chúng sinh. Tâm bồ đề có hai 
mặt, qui ước và cứu cánh. Tâm bồ đề cứu cánh là thấy 
được Phật tánh vốn có trong mỗi chúng sinh, chỉ những ai 
chứng được tánh không của vạn pháp mới có được tâm 
này. Đây không phải là lãnh vực có thể đễ dàng hiểu cho 
trọn vẹn, nên thông thường chúng ta bắt đầu bằng pháp tu 
tâm bồ đề qui ước trước, dễ tu hơn. 


Tâm bồ đề qui ước cũng có hai: tâm nguyện và tâm hành. 
Tâm nguyện bồ đề là ước muốn thành tựu quả giác ngộ để 
độ sinh, và tâm hành bồ đề là thực hiện ước muốn này 
bằng việc làm qua pháp hành sáu hạnh ba la mật. Nói 
cách khác, tâm nguyện bồ đề là để xác định mục tiêu, và 
tâm hành bồ đề là phương tiện áp dụng để đạt mục tiêu 
ấy. Chìa khóa của Đại thừa năm ở điểm nguyện và hành 
đều không hướng về bản thân mà hướng về chúng sinh 
cho đến cùng tận sinh tử. 

Bồ đề tâm nguyện là tâm địa từ bi sâu xa đến nỗi thiết tha 
cầu giác ngộ chỉ để cứu độ chúng sinh, tâm nguyện này 
làm cách nào để có thê bắt đầu phát khởi? Trước tiên, hãy 
mời đức Quan Thế Âm chứng giám cho lòng mình kiên 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 89 


quyết hướng quả giác ngộ vì chúng sinh. Tiếp theo, nỗ 
lực quét bỏ khuynh hướng chỉ muốn trợ giúp người thân, 
làm ngơ trước nhu cầu của những người mình không ưa 
thích. Điều này có thê làm được nếu quí vị thấy ra rằng 
trong vô số đời kiếp tái sinh không thể đếm kế mà mình 
đã đi qua, mỗi chúng sinh, không sót một aI, nhất định 
phải đã từng là cha hay là mẹ của mình, ít nhất một lần. 
Mỗi chúng sinh, cho dù là giống côn trùng bé mọn, ai ai 
cũng đều mong được hạnh phúc, không muốn khổ đau. 
Nhưng lại không biết rằng khổ đau đến là vì việc bất thiện 
đã làm, hạnh phúc là do tâm thiện sinh ra. Nghĩ đến hết 
thảy chúng sinh đang đuối ngạt vô vọng trong khổ đau, 
tựa kẻ mù đi lạc giữa sa mạc bao la, quí vị không thể nào 
không cảm thấy xót xa, lòng từ bi không thể không phát 
khởi. 


Để lòng từ bi này có thể phát triển càng rộng hơn, quí vị 
hãy tưởng tượng mình đang ở trong cõi địa ngục, tự dưng 
thấy trước mắt cha mẹ mình bị ngục tốt Diêm Vương lôi 
kéo, đánh đập, dùng vũ khí sắt bén mà đâm, dùng đồng 
sôi mà đốt, dùng thiết bảng cháy đỏ mà đè. Nhìn cha mẹ 
đớn đau khủng khiếp như vậy, lẽ nào lòng xót thương 
không dâng đây, lẽ nào không cảm thấy thúc bách muốn 
hối hả chạy ngay đến cứu họ? Khi lòng thương lo này tha 
thiết nổi lên, hãy suy nghĩ thêm một chút. Cha mẹ đời này 
chỉ là hai trong số lượng chúng sinh nhiều như không 


Ấn bản 27/04/2017 


9o | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


gian vô tận, thử hỏi tại sao chúng sinh nhiều vô tận kia lại 
không đáng cho quí vị thương xót? Thấy ra điều này thật 
chăng có lý lẽ gì, từ từ cố gắng mở rộng tâm từ bi, trước 
tiên cho thân nhân, cho bằng hữu, rồi cho những người 
mình quen biết, rồi cho cả quốc gia, cả trái đất, cuối cùng 
mở rộng cho vô lượng chúng sinh trong khắp ba cõi luân 
hồi. Chỉ khi nào đến được với tầm vóc vô tận này, tâm từ 
bi của quí vị mới được gọi là tâm từ bi chân chính. 


Tất cả chúng sinh đều giống nhau ở chỗ ai cũng mong 
được hạnh phúc, thoát khổ đau. Sự khác biệt lớn giữa 
mình và kẻ khác chỉ năm ở con số: mình chỉ có một, còn 
kẻ khác thì nhiều vô tận. Vậy “hạnh phúc của tôi.” “khổ 
ấau của tôi,” nào đáng gì so với hạnh phúc và khổ đau 
của vô lượng chúng sinh. Điều thật sự đáng nói, đó là 
chúng sinh đang khổ hay đang vui. Đây là nền tảng của 
tâm bồ đề: mong vui cho người thay vì cho mình, đặc biệt 
đối với những ai mình gọi là kẻ thù, những kẻ xử tệ với 
mình. Bằng không, từ bi để làm gì? 

Cảm thấy thương lo cho chúng sinh là khởi điểm. Từ đó 
sẽ có thể chuyển nguyện ước của mình thành hành động. 
Tuy nhiên, đức Atisa có dạy, “ám nguyện là chính.” Vậy 
nếu tâm lúc nào cũng đầy ắp ý muốn làm lợi cho chúng 
sinh thì bất kế việc làm bên ngoài biểu hiện như thế nào, 


bô đê tâm hành vân sẽ vận chuyên một cách tự nhiên. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 91 


Giữ được bô đề tâm thì không những không bao giờ đi lạc 
mà còn luôn tiến nhanh trên đường tu. Khi thân khẩu và ý 
thấm nhuần ước nguyện lợi ích chúng sinh, vì mình và 
khắp cả mà nhắm đến quả vô thượng bồ đẻ, thì dù chỉ một 
việc làm cỏn con, một câu niệm chú Mami, hay chỉ một 
cái lạy Phật, cũng sẽ mang đến kết quả thành tựu một 


cách mau chóng và chắc chăn. 


Sáu chữ trong chú Mani, tinh túy của đức Quan Thế Âm, 
là sáu ba la mật dưới dạng minh chú. Khi niệm chú, sáu 
ba la mật đồng loại khởi, toàn thành bồ đề tâm hành. 


Sách nói rằng chúng sinh phiền não trong ngục tù sinh tử, 
nếu phát được tâm bồ đề, liền ngay tức khắc sẽ trở thành 
con trai con gái của đắng Phật đà, sẽ được trời người cất 
tiếng ngợi khen, trọn vẹn cuộc đời trở nên có ý nghĩa. Tất 
cả đều nhờ năng lực không thể đo lường của tâm bồ đề 
trân quí. Tâm bổ đề là tinh túy của tám vạn bốn ngàn 
pháp môn Phật dạy, đồng thời đơn giản, dễ hiểu, dễ tu, 
ngay cả đối với người mới nhập môn. 

Tâm bồ đề cứu cánh là sự bất khả phân chia giữa tánh 
không và từ bi vô dụng công. Đơn thuần tánh tự nhiên, 
siêu việt mọi giới hạn của khái niệm và kiến thức, từ đó 
phát sinh tâm từ bi không đối tượng, vốn có, lợi ích khắp 
chúng sinh. 

Càng tiến bộ trong pháp hành thì hai mặt này của tâm bồ 


để sẽ càng hỗ trợ tăng cường cho nhau. Thây được chân 
Ấn bản 27/04/2017 


92 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


tánh của tâm, dù chỉ thoáng qua, cũng sẽ giúp quí vị nhìn 
về đúng hướng để mà tu tâm bô đề qui ước, và ngược lại, 
tu tâm bồ đề qui ước sẽ mở rộng hơn chứng ngộ của quí 
vị về tâm bồ đề cứu cánh. 


-- SÁM HỐI 
Tâm bồ đề đã phát khởi đúng mức rồi, bây giờ chúng ta 
cần quét sạch những øì có thể tạo chướng ngại cho đường 
tu giác ngộ. 


26. Trôi lăn luân hồi kể từ vô thủy cho đến ngày nay, 
mọi việc đã làm toàn là sai quấy, càng khiến trầm luân. 
Từ tận đáy lòng phát lộ sám hối lầm lỗi, đọa rơi, 

bằng bốn sám lực, trì Lục tự chú. 


Trong các đời quá khứ và đời này cho đến mãi bây giờ, 
chúng ta đã gây tôn hại cho chúng sinh vô số lần, đối láo, 
lừa gạt, cướp đoạt, phá hoại, tấn công, chém giết, và biết 
bao nhiêu việc tồi bại khác. Tích lũy ác nghiệp kiểu này 
chính là nguyên nhân níu giữ chúng ta trong luân hồi, nay 
trở thành lực cản chính, khiến chúng ta không thể tiễn bộ 
trên đường tu, nuôi sống phiền não chướng và trí chướng, 
là hai loại chướng ngại áng ngữ không cho ta đến với 
kinh nghiệm Phật tánh. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 93 


Hoàn cảnh của chúng ta, tuy vậy, không phải hoàn toàn 
vô vọng. Như chư đạo sư Kadampa thường nói, “điêu hay 
duy nhất của ác nghiệp là có thể thanh tịnh được.” 
Nghiệp ác là hiện tượng hữu vi, vì vậy nhất định phải là 
vô thường. Và như Phật đã nói, không có lỗi lầm nào trầm 
trọng đến nỗi không thể dùng bốn sám lực để thanh tịnh. 


Nhờ nương vào bốn sám lực, chúng ta có khả năng tịnh 
hóa tất cả mọi lỗi lầm đã phạm. Sám lực thứ nhất là năng 
lực chỗ nương, là nơi chốn mình hướng về để phát lộ 
sám hối tội lỗi, và vì vậy mà trở thành chỗ nương của sự 
sám hồi của chúng ta. Trong trường hợp ở đây, chỗ nương 
là đức Quan Thế Âm, hiện thân cho trí tuệ của Phật đà, bồ 
tát. Ở các pháp tu khác, chỗ nương có thể là đức Kim 
Cang Tát Đỏa, hay 35 đức Sám Phật, hay đức Phật Tì Lô 
Xá Na, chỉ cần thoáng nghe danh hiệu của các ngài cũng 
đủ giúp chúng sinh trong các cõi ác đạo được giải thoát. 
Tuy vậy, mặc dù vô số đắng bổn tôn có được khả năng 
này, nhưng hết thảy đều là hiện thân của đức Quan Thế 
Âm, vì đức Quan Thế Âm chính chỗ nương tỉnh túy nhất. 


Sám lực thứ hai là năng lực hối cải. Cảm giác hôi hận sẽ 
tự nhiên phát khởi nếu ta thật sự hiểu rằng mọi khổ đau 
phải gánh chịu qua vô số đời kiếp tái sinh kia tất cả đều 
chỉ do ác nghiệp của chính mình mang đến: ngũ nghịch, 
thập ác, phá phạm giới luật tam thừa. Tất cả chúng ta ở 
đây đều đã phải tái sinh vô lượng đời kiếp, nhiều đến nỗi 


Ấn bản 27/04/2017 


94 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


nếu đem hết thân thể mình đã từng có trong các đời quá 
khứ gom về một nơi, dù mỗi đời chỉ bằng thân côn trùng 
tí hon đi chăng nữa, nhất định sẽ chất thành đồng cao hơn 
cả núi Tu di. Nếu gom hết những giọt nước mắt đã từng 
rơi vì buồn vì sợ trong hết thảy các đời quá khứ, nhất định 
sẽ rộng hơn bất kỳ đại dương nào trên toàn cõi thế gian. 
Có nhiều ví dụ như thế được nói trong kinh Diệu Pháp 
Minh Niệm. Tắt cả khổ đau của tất cả mọi kiếp tái sinh vô 
tận chỉ là kết quả của việc ác mình đã gieo, dối láo, sát 
sinh. Không biết hậu quả việc mình làm là như thế nào thì 
quí vị sẽ mãi sống như kẻ khùng điên, nhưng một khi đã 
biết rõ chính ác nghiệp là nguyên nhân khiến ta phải lang 
thang vô tận trong cảnh khổ luân hồi, quí vị nhất định sẽ 
cảm thấy hối hận sâu xa với tất cả những việc ác đã làm, 
không còn muốn tiếp tục như vậy nữa. Bằng sự hối hận 
chân thành và mãnh liệt, phát lộ tất cả mọi ác nghiệp đã 
làm, không giữ lại chút gì. 

Nhưng chỉ hối hận là không đủ, ác nghiệp trong quá khứ 
vẫn còn cần được tịnh hóa. Làm được việc này là nhờ 
năng lực thứ ba, năng lực hóa giải. Việc ác đã gieo bằng 
thân, khẩu và ý, thì cần hóa giải bằng liều thuốc tương 
ứng: việc thiện của thân, khẩu và ý. Muốn cụ thể thực 
hiện điều này, quí vị hãy dùng thân để lạy Phật, đi nhiễu, 
chiêm bái thánh địa, phụng sự chúng sinh và chánh pháp; 
hãy dùng khẩu đề tụng chú Mani; và hãy dùng tâm để nhớ 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 95 


nghĩ đến đức Quan Thế Âm, biết rằng nếu thiếu tắm lòng 
từ bi tỏa rạng của ngài thì mình sẽ chỉ có thể đọa rơi càng 
lúc càng sâu hơn trong sinh tử, hướng về đức Quan Thế 
Âm với tín tâm mãnh liệt, thỉnh cầu ngài giúp xua tan mọi 
vô minh ác nghiệp. Đáp lời thỉnh cầu thiết tha này, quán 
tưởng nước cam lồ trí giác từ thân của đức Quan Thế Âm 
tuôn xuống, rót qua đỉnh đầu, vào bên trong thân thể của 
quí vị và khắp cả chúng sinh, tây sạch tất cả mọi vô minh, 
phá phạm, ác nghiệp, cho đến khi không còn sót lại chút 
dấu vết nào, thân thể của quí vị sáng trong như pha lê. 
Đức Quan Thế Âm mỉm cười rạng rỡ, nói rằng, “„ày đứa 
con của dòng truyền thừa, tất cả mọi lỗi lầm của con đều 
đã được thanh tịnh.” Đức Quan Thế Âm tan thành ánh 
sáng, rồi tan vào bên trong quí vị. Nhận biết tâm của đức 
Quan Thế Âm và tâm mình của là một, nán lại ít lâu trong 


cảnh giới sáng-không, siêu việt nệm tưởng. 


Sám lực thứ tư là năng lực quyết tâm. là ý chí quyết liệt 
dù chết cũng không tái phạm. Từ trước đến giờ, có thể là 
quí vị đã mù quáng không biết rằng làm ác sẽ phải chịu 
khổ, nhưng từ nay về sau không lý do gì lại không thay 
đối cách sống của mình. Cũng không thể nghĩ rằng làm ác 
rồi chỉ cần sám hối tịnh nghiệp nên không sao. Từ trong 
tận cốt tủy phải có sự lập tâm quyết liệt, rằng bất kế ra 
sao cũng sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì trái với 


Ấn bản 27/04/2017 


96 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


chánh pháp. Muốn được như vậy, tâm của quí vị phải 
luôn giữ chánh niệm và tinh tấn. Sám lực thứ tư này bao 
gồm sự quyết tâm luôn giữ thân, khẩu, và ý của chính 
mình thanh tịnh giống như thân khẩu ý của đức Quan Thế 
Âm. Tụng Lục tự chú, vô minh ác nghiệp sẽ từ từ tan 
biến, mọi thiện đức vốn có trong giác ngộ sẽ tỏa rạng, 
như mặt trời ló dạng qua đám mây che. 


-- CÙNG DƯỜNG 

27. Vì chấp cói tôi, nên chấp mọi thứ: đây là nguyên nhân 
trầm luân sinh tử. 

Vậy hãy cúng dường cho bậc giác giả nơi cõi niết bàn, và 
hãy bố thí cho kẻ khốn cùng ở trong sinh tử, 

cho ra tất cả, thân, của, công đức, hồi hướng chúng sinh. 

Tham chấp ném xa, trì Lục tự chú. 


Nhờ sám hối tịnh nghiệp, quí vị đã có thể quét sạch 
chướng ngại trên đường tu giác ngộ, nhưng để có thể 
bước trên đường tu này, bây giờ quí vị còn phải gom cho 
đủ lương thực đi đường. Tích trữ lương thực đi đường, đó 
chính là tích lũy tư lương phước tuệ. Tích lũy phước đức 
là làm thiện và cúng dường bố thí, dẫn đến quả thành tựu 
Sắc thân. Tích lũy trí tuệ là làm thiện mà tâm không chấp 
bám, dẫn đến quả thành tựu Pháp thân. Hai loại tích lũy 
này cần được thực hiện với tâm nguyện vì người. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 97 


Điểm cốt yếu phải hiểu, đó là khái niệm chấp “ngã,” chấp 
vào một cái tôi thật có, đây chính là nguyên nhân khiến 
chúng ta vướng kẹt trong ba cõi sinh tử. Cái thấy hư vọng 
này vừa bén rễ là chúng ta khởi chấp ngay vào thân của 
tôi, tâm của tôi, gia đình của tôi, v.v... Chính những khái 
niệm này khiến chúng ta khát khao lạc thú và khiếp sợ 
khổ đau. Kết quả là tham và sân cứ luân phiên nối đuôi 
nhau bắt tận. Từ những lực đầy tiềm tàng này khởi sinh 
biết bao nhiêu là phiền não xung đột, làm tâm cứ mãi xáo 


trộn không nguôi. 


Biết bao đời trong quá khứ, chúng ta đã từng có rất nhiều 
tiền tài của cải, nhưng vì quá sợ mất, sợ cạn nên không 
làm sao có thể cho ra, không cúng dường Tam Bảo, cũng 
không bố thí chúng sinh. Thậm chí có người nhiều tiền 
lắm của mà vẫn mặc áo rách, ăn cơm lạt, vì quá keo bân, 
đủ biết họ mù quáng đến độ nào trước vô thường, vì sẽ có 
lúc -chắc chăn là lúc lìa đời, nhiều khi sớm hơn thế- họ 
phải mất tất cả. Khi ấy, không những tài sản không thể 
mang theo, họ còn nhiều nguy cơ đọa sinh vào những nơi 


3%. é€ 


mà đến cả chữ “thức ăn,” “thức uống” cũng nhiều năm 
không được nghe. Mặc dù tài sản thật ra chẳng khác gì 
kho tàng trong giấc mộng, chỉ tựa như thành quách ảo ảnh 
lấp lánh cuối chân mây, nhưng nếu cúng dường cho đức 
Quan Thế Âm và cho Tam Bảo, quí vị tích lũy công đức 
như huyễn, dẫn đến hạnh phúc, trường thọ và thịnh vượng 


Ấn bản 27/04/2017 


98 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


như huyễn, và rồi sẽ có lúc đạt quả giải thoát. Để tích lũy 
công đức chân thật, hãy cúng đường bồ thí bằng tín tâm 


tròn đây, không xen lẫn chút ngã mạn nào. 


Trong những sở hữu có được trong đời, thân thể là thứ ta 
trân quí nhất, đến nỗi dù chỉ mũi gai đâm, chấm lửa đốt 
cũng không chịu nổi. Để đối trị thói quen chấp bám vào 
tiện nghi, sở hữu, hãy mang thân mình làm nô bộc hiến 
dâng cho Phật, mang hết tài sản làm mây bao la hiến dâng 
chư Phật đà bồ tát, đó mới thật là cách sử dụng thân mạng 
và tài sản có ý nghĩa nhất. Thêm vào đó, hãy hiến dâng 
trong tâm tất cả những gì đẹp nhất thế gian: hoa cỏ xinh 
tươi, uyễn lâm xanh mát, nhã nhạc, hương thơm, thực 
phẩm tuyệt hảo, đèn đuốc đủ loại, châu báu ngọc ngà quý 
giá bậc nhất. Nói về phẩm cúng dường thì thù thắng hơn 
cả là cúng dường mạn đà la, bao gồm hết thảy vũ trụ: núi 
Tu Di và tứ đại bộ châu, núi châu bảo, cây như nguyện, 
v.v... dâng hiến toàn bộ tam thiên đại thiên thế giới đầy 
ặp tài bảo bất tận của trời và của người. Dâng hiến cúng 
phẩm vô cùng tận này cho cả hai thành phân: trú niết bàn 
là chư Phật đà bồ tát, trú luân hồi là lục đạo chúng sinh. 


Thêm vào cúng phẩm này, hiển kinh và mật kinh còn nói 
đến một phương pháp cúng đường thậm thâm, dùng làm 
thuốc hóa giải tâm ngã chấp, gốc rễ của sinh tử, đó là 
pháp quán thân mình thành cam lồ để hiến dâng cho bốn 
thành phần khách quí. Tam Bảo là thành phần khách quí 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 99 


đầu tiên, rất đáng được tôn vinh. Hộ pháp là thành phần 
khách quí thứ hai, với thiện đức rất đáng được cúng 
dường. Thành phân khách quí thứ ba là lục đạo chúng 
sinh, rất cần tâm từ bi: hãy vì họ mà quán tưởng dòng 
cam lồ cho ra biến thành tất cả những gì có thể xoa dịu 
khổ đau -thực phẩm cho kẻ đói, thuốc thang cho kẻ bệnh, 
áo quần cho kẻ lạnh, mái che cho kẻ không nhà. Thành 
phần khách quí thứ tư là oan gia trái chủ, do mình có nợ 
với họ, hoặc trong đời này, hoặc trong các đời trước, 
khiến họ vì nghiệp cảm mà biến thành tà lực, tạo chướng 
ngại, gây mê muội, cản trở không cho quí vị tu: hãy để 
cúng phẩm biến thành tất cả những gì họ tha thiết ước 
mong, làm như vậy sẽ đền trả được nợ cũ. 


Lục tự chú cũng có thể tụng để cúng đường Tam Bảo và 
bố thí chúng sinh. Chú này đủ năng lực mang lại nguồn 
phúc lợi vô biên. Ngay như những kẻ độc ác kiêu căng 
bậc nhất, không chút duyên lành với chánh pháp, nhờ chú 
lục tự vẫn có thê được thuần hóa, cứu giúp. Vì chú này là 
cội rễ của tâm bồ để, sung mãn năng lực vô biên của lòng 
đại từ đại bị, luôn thành công ở những nơi mà sức mạnh 
bạo động đều phải thất bại. 

Pháp tu này là tính túy của hạnh thí và lòng vị tha, nhờ tu 
theo như vậy, quí vị sẽ thoát được ngã chấp, gốc rễ của 
luân hồi. Nhờ bố thí cúng dường và mở lòng từ bi cho 


khắp cả chúng sinh, quí vị rôi sẽ có khả năng tháo bỏ mọi 


Ấn bản 27/04/2017 


100 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


chấp bám vào cái tôi, không sót lại chút gì. Đây là phẩm 
cúng dường thù thắng nhất, là hạnh thí ba la mật chân 
chính, hạnh thí “đáo bỉ ngạn,” siêu việt sự bồ thí cúng 
dường thế gian vào trong trí tuệ và từ bi. 


Hạnh thí cứu cánh được nói rõ qua câu chuyện sau đây: 


Khi xưa có một vị đại vương, nổi tiếng là người có lòng 
từ bi bao la. Ngày ngày trên đỉnh tháp cao nhất trong 
cung điện, ngài thường thiền quán từ bi. Năng lực từ bi 
của ngài mãnh liệt đến nỗi không một aI có thể sát hại bất 
cứ một sinh mạng nảo trong vương quốc của ngài, bất kê 
có gắng đến đâu. Một sáng kia, bỗng nhiên có một con 
chìm câu bay lọt qua cửa sỐ, rớt vào lòng vua, hụt hơi 
khiếp hãi. Vài giây sau, diều hâu rượt tới, lao vào phòng, 
sà đậu bên mình vua, nói rằng: “chìm câu này là của tôi. 
Tôi cần thịt để nuôi mình và nuôi chim non đang đói.” 
Vua thầm nghĩ, “không thể nào giao chim câu này cho mẹ 
diều hâu kia, cũng không có thịt gì khác để mà cho. 
Nhưng nếu cứ để vậy thì mẹ diều hâu và tổ chim non sẽ 
chết đói mất thôi.” Cuối cùng vua quyết định cắt một ít 
thịt của chính mình tặng cho chim. 


“Chim cần bao nhiêu thịt?” Vua hỏi. 


Mẹ diều hâu trả lời, “bằng trọng lượng thân tôi.” Vua 
mang cân ra, đặt chim một bên rồi bắt đầu dùng dao bén 
xẻo thịt đùi bên phải của mình đặt lên bản cân. Nhưng 
bàn cân không di dịch. Vua lại cắt tiếp đùi trái đặt lên bàn 
Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 101 


cân, bàn cân vân không nhúc nhích. Vua lóc thịt toàn 
thân, chât hệt lên cân, dù vậy bàn cân vân như cũ. 


Cuôi cùng, vua ngôi lên bàn cân, cho hêt toàn thân mình. 


Liền ngay lúc ấy, chim câu và chim diều hâu hiện rõ 
nguyên hình là hai bậc thiên nhân, tạo việc như vậy để 
thử lòng từ bị của vua. Họ tán thán: “ngài đúng thật là 
người từ bi bậc nhất!” Nói vừa xong, tất cả vết thương 
của vua đều được lành lặn. Vị vua này là tiền thân của 
đức Phật Thích Ca Mâu NI. 


Trước mắt, chúng ta chưa thể cho ra đầu, mình, thân thể, 
thịt da như chư đại bồ tát vẫn thường làm. Thật ra ở trình 
độ của chúng ta, cố gắng làm như vậy là sai lầm. Nên hãy 
bắt đầu bằng cách cho ra thân thể của chính mình trong sự 
tưởng tượng, nhờ đó tham chấp giảm dân, tâm càng lúc 
càng siêu việt, càng rộng lớn. Rồi quí vị sẽ có lúc chứng 
được tánh không của ngã, khi ấy sẽ có khả năng viên mãn 
kho bồ trí tuệ nhờ dâng hiến phẩm cúng dường toàn hảo 
nhất: chứng ngộ tánh không của vạn pháp. 


-- ĐẠO SƯ DU GIÀ 

Bây giờ chúng ta bước vào phân tinh túy của đường tu: 
pháp tu Đạo Sư Du Già. Nhờ pháp tu này, trí tuệ tự nhiên 
khởi, không cần dụng công. 


Ấn bản 27/04/2017 


102 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


28. Ấn sư tôn quí là chân tánh Phật. 

Trong mười phương Phật, ân sư là Phật từ hòa bậc nhất. 
Thấy rõ ân sư cùng Quan Thế Ẩm bất khả phân chia, 
thiết tha hướng tâm, trì Lục tự chú. 


Bồn sư của quí vị so với hết thảy chư Phật trong quá khứ, 
thiện đức và dũng đức mọi mặt đều ngang bằng như nhau, 
chỉ khác mỗi một điểm: lòng từ của ân sư dành cho quí vị 
lớn hơn hết thảy chư Phật. Sao có thể như thế được? Là vì 
chính bổn sư của quí vị mới là người sẵn sàng khai thị 
đường tu giải thoát cho quí vỊ. 


Với lòng biết ơn sâu xa tắm lòng từ bi chỉ có ở nơi Thầy, 
quí vị phải luôn kính Thầy như kính Phật. 


Phật đà của khắp ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai, đã 
thành tựu và sẽ thành tựu giác ngộ nhờ nương dựa nơi 
đẳng ân sư. Pháp môn thâm sâu nhất trong tất cả mọi 
pháp môn là pháp Đại Thủ Ấn và Đại Viên Mãn, thành 
tựu được đều nhờ tâm sâu xa hướng đạo sư chứ không 
bằng tư duy thao tác. Với tâm sâu xa hướng Thây, chuyên 
nhất không chao động, thấy Thầy chính là Phật, thấy mọi 
việc Thầy làm đều tuyệt hảo, khi ấy lực gia trì của 
Thầy—là trí tuệ của mười phương Phật—sẽ rót về nơi quí 
vị một cách tự nhiên không cần cô gắng. Cứ hãy tu theo 
lời Thầy, rồi mây đen nghi ngại sẽ dạt tan, mặt trời từ bi 
của ân sư sẽ chiếu sáng, sưởi ấm quí vị trong nguồn hạnh 
phúc vô biên. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 103 


Đắng Chuyển Pháp Luân Vương luôn giữ bánh xe thần kỳ 
bên mình, nhờ đó năm giữ tứ đại bộ châu. Tương tự như 
vậy, nếu quí vị cứ giữ mãi bên mình tâm hướng đạo sư, 
nhất định tâm này sẽ giúp quí vị tiễn thắng đến quả giải 
thoát mà không cần phải gắng công. Như lời Phật dạy, 
“tâm nào hướng Phật, tâm đó luôn có Phật.” Như bóng 
trăng mặt hồ, hồ càng tĩnh lặng, bóng trăng càng sáng. 
Tương tự như vậy, lực gia trì của ân sư tuôn chảy mãnh 


liệt nêu tín tâm của quí vị mạnh mẽ sáng trong. 


Nhờ lực gia trì của ân sư mà quả giác ngộ sẽ sớm được 
viên thành. Như mật kinh có dạy: 


“Đạo sư là Phật, đạo sư là Pháp, đạo sư là Tăng; 

Đạo sư chính là trí tuệ của khắp mười phương Phật đà.” 
Nhớ nghĩ như vậy để mà thỉnh cầu đẳng ân sư, vốn là đức 
Quan Thế Âm. Kinh sách thường nói: 


“Tâm của đạo sư: Pháp thân bất biến; 

Khẩu của đạo sư: Báo thân bất diệt; 

Thân của đạo sư: Hóa thân từ bị; 

Thỉnh cầu đạo sư, tứ thân bản nhiên” 

Thỉnh cầu đắng ân sư bất khả phân với đức Quan Thế 
Âm, đây chính là cốt tủy của pháp tu Đạo Sư Du Già. 
Cụm từ “Đạo Sư Du Già” nguyên nghĩa là “hợp nhất với 
chân tánh đạo sư.” Đề tâm mình hòa với tâm Thầy, đây là 
pháp tu thâm sâu nhất trong tất cả mọi pháp tu, và cũng là 


Ấn bản 27/04/2017 


104 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


con đường ngắn nhất dẫn đến quả thành tựu. Là sức sống 
của đường tu, là pháp môn duy nhất bao hàm mọi pháp 
môn khác. Chư bồ tát trong khắp các thời quá khứ, nhờ 
nương dựa nơi đắng đạo sư mà phát được tâm bô đề, viên 
mãn hạnh ba la mật. Như bồ tát Taktu-ngu, “Tlhường 
Khóc”, sẵn sàng cho ra tất cả, kế cả máu thịt của chính 
mình, để được đạo sư thu nhận. Hay như bồ tát Shonnu 
Norsang, “Diệu Thắng Tài,” đã theo hầu không đưới 143 
vị đạo sư. 


Cho nên quan trọng là phải luôn thỉnh cầu đạo sư, bất kế 
lúc nào, trong bất kỳ tình huống nào, từ tận đáy lòng và từ 
trong xương tủy. Khi ngồi, hãy quán tưởng ân sư đang 
ngự trên đỉnh đầu để mà thỉnh nguyện. Khi đi, hãy quán 
tưởng ân sư trên vai phải để mà đi nhiễu. Khi ăn, hãy 
quán tưởng ân sư trong cổ, tưởng tượng thực phẩm biến 
thành chất cam lồ thanh tịnh bậc nhất để mà cúng dường. 
Khi ngủ, hãy quán tưởng ân sư nơi tim, tọa trên đài sen đỏ 
bốn cánh, tỏa ánh sáng rạng ngời đầy ắp cả thế gian. Hết 
thảy mọi lạc thú có thể có được, sắc thanh tươi đẹp, mọi 
niềm vui trong đời, quí vị hãy nhân lên trong tâm thành 
nhiều vô cùng tận, để mà dâng hiến ân sư. Khi đời sống 
được bình an hạnh phúc, hãy nghĩ rằng được vậy đều nhờ 
ơn ân sư từ hòa, và thọ hưởng những gì mình đang có với 
sự chấp bám không hơn gì chấp bám một giấc mơ. Khi 
đời sống oằn trĩu vì tật bệnh, âu sầu, hay vì bị ngược đãi 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 105 


hành hung, hãy thấy rằng tất cả cũng đều nhờ ơn ân sư từ 
hòa, vì có khổ đau mới có cơ hội thanh tịnh ác nghiệp và 
quét sạch nợ cũ; cứ thế, khởi tâm mong cầu chúng sinh có 
bao khổ đau xin đồ hết về nơi mình, để chúng sinh không 
còn một ai phải chịu cảnh khổ. 


Nếu đến cả ác qui, quí vị nhìn vào cũng vẫn thấy đó chính 
là đức Quan Thế Âm, vậy mọi chấp bám vào cảnh giới 
của tà lực sẽ tan biến và tà lực sẽ không còn khả năng 
quấy nhiễu đường tu của quí vị. Khi gặp cảnh sét đánh, 
núi đè, hay bị thú hoang ăn thịt, nếu giữ đức Quan Thế 
Âm đây ắp trong tâm, mang thân mạng ra trao hết cho 
ngài, quí vị sẽ thoát mọi sợ hãi. Đối diện với cái chết 
cũng thế, nếu tâm chỉ biết nhớ nghĩ đến đức Quan Thế 
Âm thì không còn sợ hãi trước cảnh hiện kinh hoàng cõi 
trung hữu. Nhưng nếu quí vị để cho nỗi sợ xâm lấn, bối 
rồi không biết nên chạy đi hay nên tìm chỗ nào để núp 
trốn, chừng đó sẽ phải nơm nớp âu lo suốt đời, đến khi 
mạng chung sẽ không còn đủ khả năng chiến thắng nỗi sợ 
hãi hư vọng trong cõi trung hữu. 


Mọi pháp môn hiển tông và mật tông đều có thể rút gọn 
thành tâm hướng đạo sư, và hết thảy đều năm trong pháp 
môn trì Lục tự chú. 


Ấn bản 27/04/2017 


106 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


- Đường Tu Mật Thừa 


Sau khi trình bày những điểm then chốt của hiển tông, 
bây giờ đức Patrul Rinpoche bước vào phân nói về mật 
tông, thường được gọi là mát chú, hay Kim cang thừa, 
Vajrayana. Điểm quan trọng cần ghi nhớ đó là Kim cang 
thừa vốn đặt trên nền tảng của hiến tông, vì vậy không 
bao giờ mâu thuẫn. 


-- QUÁN ĐẢNH 

Trước khi bắt đầu bước vào đường tu Kim cang thừa quí 
vị cần thọ pháp quán đảnh để có thể nghe và tu theo. Việc 
này sẽ bảo đảm cho sự hiểu của quí vị được chín mùi 
đúng mức cho đến khi đủ khả năng gặt hái quả lành. Tu 
Kim cang thừa mà không thọ quán đảnh chăng khác gì từ 
sỏi đá lại mong vắt được thành dầu. 


29. Giúp thanh tịnh chướng, khai mở pháp hành, thành 
tựu tứ thân, 

Bốn pháp quán đảnh, tinh túy chính là Thầy Quan Thế 
Âm. 

Chứng Thầy là Tâm thì bốn quán đảnh đều đã viên 
thành. 

Trong cõi tự thọ quán đảnh vốn có, trì Lục tự chú. 


Trước khi rót chât nước quí vào trong bình, quí vị thê nào 
cũng xét kỹ xem bình chứa có được rửa sạch hay chưa. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 107 


Tương tự như vậy, để bảo đảm chính mình là một bình 
chứa xứng đáng với giáo pháp trân quí sắp thọ nhận, điều 
quan trọng là phải tự làm sạch chính mình bằng cách thọ 
quán đảnh. 


Pháp quán đánh (tạng ngữ gọi là wang và phạn ngữ là 
abhisheka), cho phép người tu nghe, học và hành trì [văn, 
f# và fuj giáo pháp Kim cang thừa, đặc biệt được phép 
bước vào hai giai đoạn tu: g/2¡ đoạn khởi hiện, là quán 
bốn tôn và tụng chú; và giai đoạn viên thành là tu các 
pháp du già nội tại, Đại thủ ấn, Đại viên mãn, diện kiến 
chân tánh của tâm. 

Mặc dù quán đảnh có nhiều mức độ, nhưng nền tảng vẫn 
là bốn pháp quán đảnh tương ứng với bốn chướng cần 
thanh tịnh, bốn quá trình thanh tịnh, cùng bốn quả [sau 
khi đã được thanh tịnh]. 


Quán đảnh bảo bình là để thanh tịnh thân; quán đảnh kín 
mật là để thanh tịnh khẩu; quán đảnh trí tuệ là để thanh 
tịnh ý; và quán đảnh danh tự là để đồng loạt thanh tịnh 
mọi tập khí vi tế của thân khâu và ý. Bốn pháp quán đảnh 
được truyền từ thân-khẩu-ý và trí-kim-cương-bắt-hoại của 
đẳng đạo sư, ở đây dưới sắc tướng đức Quan Thế Âm. 
Quả của bốn pháp quán đảnh này là thành tựu tứ thân 
Phật. 

Nhờ pháp quán đảnh, quí vị sẽ chứng biết chân tánh vạn 


pháp vốn luôn thanh tịnh. Vậy tại sao bấy lâu nay ta cùng 
Ấn bản 27/04/2017 


108 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


chúng sinh cứ phải chịu biết bao thống khổ trong khắp lục 
đạo luân hồi? Đơn giản chỉ vì chúng ta không thể nhìn ra 
mọi sự vốn vẫn thanh tịnh. Bản lai thanh tịnh là trạng thái 
chân thật của vạn pháp, cái thấy ô nhiễm của chúng ta đi 
ngược với sự thật, hoàn toàn hư vọng, không mảy may 
thật có, như nhìn vào cuộn dây thừng mà thấy là rắn, nhìn 
ảo ảnh mà cho răng thật có nước ở đàng xa. 


Vậy chức năng của bốn pháp quán đảnh là để giúp quí vị 
ý thức bản tánh thanh tịnh của mọi sự. Nhờ lực gia trì từ 
nơi thân của đức Quan Thế Âm, quí vị sẽ thấy mọi cảnh 
giới trên toàn cõi thế gian đều là núi Pô-ta-la, tịnh độ của 
đức Quan Thế Âm. Nhờ lực gia trì từ nơi khâu của đức 
Quan Thế Âm, quí vị sẽ thấy mọi âm thanh trên toàn cõi 
thế gian—-tiếng nước, lửa, gió, tiếng cầm thú, tiếng 
người— đều là âm vang của Lục tự chú. Nhờ lực gia trì từ 
nơi ý của đức Quan Thế Âm, quí vị sẽ chứng biết mọi 
niệm khởi đều là tướng hiện của trí giác. Nhờ lực gia trì 
đến từ cả ba cửa thân, khẩu, và ý của đức Quan Thế Âm, 
quí vị sẽ chứng biết thật ra thân, khẩu, và ý vốn không 
phải là ba thực thể riêng biệt, mà chỉ là Quan Thế Âm 
nhất tánh, không và bi bất khả phân. 

Sau khi nhận quán đảnh từ bậc đạo sư chân chính, quí vị 
phải thường xuyên tự mình làm sống dậy pháp quán đảnh, 
mỗi lần hiểu sâu hơn, khơi lại lực gia trì của ân sư, hàn 


găn bất kỳ mật thệ nào lỡ hư gãy. Để làm sống dậy pháp 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 109 


quán đảnh bảo bình, hãy quán tưởng đức Quan Thế Âm 
hiện ra trước mắt, là đắng Pháp chủ ngự trị trên vô lượng 
mạn đà la, thỉnh cầu ngài với tín tâm ngóng đợi. Để làm 
sống dậy pháp quán đảnh kín mật, hãy tụng Lục tự chú 
với tâm mãnh liệt hướng về. Để làm sống dậy pháp quán 
đảnh trí tuệ, hãy hướng về thỉnh cầu năng lực gia trì của 
đại bi vô niệm tuyệt hảo của đức Quan Thế Âm thành hào 
quang từ nơi tim ngài phóng ra, tan vào trong tim của quí 
vị. Để làm sống dậy pháp quán đảnh danh tự, hãy khởi 
lòng tôn kính sâu thăm hướng về đức Quan Thế Âm, cho 
kim-cang-trí thành hào quang ngũ sắc từ nơi thân ngài 
phóng ra, tan vào thân của quí vị. Cứ như vậy, thọ nhận 
bốn quán đảnh, thanh tịnh bốn chướng, thành tựu bốn 
thân Phật. 


Cũng có thể giải thích pháp quán đảnh theo ¿hể, đạo và 
quả. Như lai tạng, còn gọi là Phật tánh, là điều quí vị vốn 
sẵn có: đây chính là quán đánh bản thể. Ở thời điểm 
truyền quán đảnh, Phật tánh vốn có này sẽ được đạo sư 
trực chỉ khai thị và sẽ được đệ tử tuần tự chứng biết: đây 
là quán đảnh đạo. Phương pháp thực hiện quá trình tuần 
tự này bao gồm quán tưởng mạn đà la và chư tôn, trì tụng 
chú, v.v... Trong pháp tu nói ở đây, quí vị quán tưởng 
đức Quan Thế Âm ngự trên đỉnh đầu của mình, trì Lục tự 
chú và luân phiên thọ bốn pháp quán đảnh từ đức Quan 
Thế Âm. Quán đảnh đạo dẫn đến quán đảnh quá, là 


Ấn bản 27/04/2017 


110 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


chứng ngộ viên mãn Phật tánh vốn có của mình, đơn giản 
vậy thôi. 

Lực gia trì và khả năng tịnh chướng của bốn pháp quán 
đảnh cần được duy trì và phát huy nhờ những pháp hành 
của bốn chứng đạo tương ứng. Đây là nội dung của các 
câu kệ còn lại trong chương này. 


-- TRI KIẾN THANH TỊNH 

30. Luân hồi chỉ là cái thấy của ta. 

Thấy được tất cả đều lò bổn tôn, thì việc lợi tha đều đã 
viên thành. 

Chứng được tánh tịnh của khắp vạn phúp thì bốn quán 
đảnh đồng loạt truyền cho khắp cả chúng sinh: 

nạo vét cùng tận đáy sâu sinh tử, trì Lục tự chú. 


Cho người căn cơ trung bình, tâm viễn ly toàn hảo là đạo. 
Cho bậc thượng nhân, tâm từ bị toàn hảo là đạo. Cho bậc 
tối thượng căn, thấy tánh tịnh bản lai toàn hảo là đạo. Ở 
đây, điều chúng ta đang quan tâm đến chính là tri kiến 
thanh tịnh này của Kim cang thừa. 


Vậy tri kiến thanh tịnh nghĩa là gì? Thông thường chúng 
ta luôn thấy thế giới bên ngoài, thân thể và cảm xúc của 
mình, đều là bất tịnh, có nghĩa là chúng ta thấy mọi sự 
dưới sắc tướng thế tục, đều hiện hữu một cách cô định, 
chắc thật. Vì cái thấy hư vọng này mà phát sinh phiền 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 11 


não, khiến khổ đau tiếp nối không ngừng. Tuy vậy, thử 
nhìn lại sự vật hiện ra kia, nhìn cho thật tận tường, sẽ thấy 
chúng vốn không có một hiện hữu chắc thật nào cả. Xét 
trên phương diện thế gian thì sự vật hiện ra là do nhân 
duyên phối hợp, như ảo ảnh, như giấc mơ, trên thực tế 
không có gì từ nhân duyên sinh ra mà lại có hiện hữu 
chắc thật bao giờ. 


Nói cho đúng cũng chẳng có gì để mà hiện. Sách có câu, 
“người chứng tánh không là chân hiển thánh.” Truy tìm 
như vậy, quí vị sẽ thấy không có bất cứ điều gì, ở bất cứ 
nơi nào, không một vi trần nhỏ nhoi nào có hiện hữu chắc 
thật. Nay nếu nhìn mà thấy khác, thấy sự vật hiện hữu 
chắc thật, đây chính là cái thấy hư vọng, là nền tảng của 
luân hồi. Nhưng chính vọng kiến này cũng không từng lìa 
cảnh giới tánh không. Vì vậy vô minh chăng qua chỉ là 
bức màn che chướng tạm thời, vốn không tự tánh. Chứng 
được điều này sẽ không còn cái thấy ô nhiễm; chỉ còn là 
thị hiện vô biên của thân-khẩu-ý và trí Phật. Khi ấy không 
cần gì phải nỗ lực vất bỏ ba cõi luân hồi, hay nỗ lực diệt 
khổ, vì luân hồi và khổ đau chưa từng thật sự hiện hữu. 
Chứng biết luân hồi là không, chỉ như ảo ảnh, thì toàn bộ 
tập khí và phiền não, gốc rễ của luân hồi, đều sẽ đoạn lìa. 


Tánh không, tuy vậy, không phải là rỗng rang không-có- 
gì, là vì như kinh Bát Nhã dạy: “Sắc chính là không. 
Không chính là sắc. Không chẳng khác sắc. Sắc chẳng 


Ấn bản 27/04/2017 


112 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


khác không.” Vậy tánh không luôn phối hợp bất nhị với 
tướng hiện của thân và trí Phật. Nói vậy, mọi sắc tướng 
đều là thân của đức Quan Thế Âm; mọi âm thanh đều là 
minh chú của đức Quan Thế Âm; và mọi ý tưởng đều là 
sự hợp nhất lạc-không của tâm bị và tánh không. Chứng 
đắc tánh không chân chính của vạn pháp rồi, tự nhiên sẽ 
khởi lòng từ bi vô niệm cho khắp chúng sinh, đã vì chấp 
có cái tôi mà phải trầm luân trong biển khổ luân hồi. 

Cái tôi phiền phức này, bận tâm quá độ đến chính mình, 
thật ra chưa từng sinh, cũng không trú ở đâu cả, và, vì 
vậy, không thể hoại diệt. Cái tôi này, dù chút dấu tích 
mảy may cũng không thể nào tìm thấy. Vì vậy, khi chứng 
tánh không thì mọi khái niệm chấp ngã sẽ tan biến, đồng 
thời tâm lợi tha sẽ ló dạng, không cần dụng công, không 
chút có gắng. Bấy giờ quí vị sẽ thấy được gương mặt thật 
của đức Quan Thế Âm, tánh không và từ bi hợp nhất. Và 
đây là điểm khởi đầu mười địa của bồ tát, những bậc bồ 
tát có khả năng mở rộng một sát na thành cả một đại kiếp, 
và cũng có thể gom cả đại kiếp vào trong một sát na. Vì 
trong tâm chư vị luôn chan chứa lòng từ bi vô niệm vốn 
có nên bắt kế làm gì, dù chỉ một cử chỉ nhỏ của bàn tay, 
cũng đều mang lợi ích đến cho chúng sinh. Chư vị không 
bao giờ lầm tin nơi cảnh hiện, như ảo thuật gia không bao 
giờ bị lừa vì ảo ảnh do chính mình tạo ra, biết cảnh hiện 
kia không thật, biết nếu không thấy được điều này thì đó 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 113 


là hư vọng. Mọi thành tựu thế gian và xuất thế đều do chư 
vị ban cho. Phụng sự chúng sinh không biết mệt, chư vị 


nạo vét cùng tận sâu thăm đáy luân hôi. 


Hãy hướng tâm về, thiết tha khẩn nguyện đức Quan Thế 
Âm, quán tưởng ánh sáng vô lượng từ thân ngài tỏa ra, 
xua tan khổ đau ác chướng của khắp chúng hữu tình, 
truyền cho chúng sinh bốn pháp quán đánh. Tất cả nam 
giới trở thành đức Quan Thế Âm, tắt cả nữ giới trở thành 
Phật Mẫu Ta-ra, toàn cõi thế gian trở thành tịnh độ. Tu 
như vậy, chúng sinh sẽ được lợi ích. 


Mọi sự trong cõi luân hồi và niết bàn đều chỉ là phóng 
ảnh của tâm, nên tất cả đều là đức Quan Thế Âm. Hãy 
gom hết mọi pháp hành về làm một, an trụ trong cảnh giới 
sắc-không nhất tánh, trì Lục tự chú. 


-- GIAI ĐOẠN KHỞI HIỆN 

Đường tu mật chú chia thành hai giai đoạn: khởi hiện và 
viên thành. Giai đoạn khởi hiện bao gồm những pháp du 
già của thân khẩu và ý trên mặt trí tuệ —gọi là thân kim 
cang, khâu kim cang và ý kim cang. Mục tiêu của giai 
đoạn khởi hiện là để chứng tánh tịnh bản lai của vạn 
pháp. Giai đoạn viên thành là để đạt chứng ngộ vô niệm 


về chân tánh của tâm. 


Ấn bản 27/04/2017 


114 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 
--- THÂN KIM CANG 


31. Tâm không thể gónh tất cả phúp quón; 

quán một Như lai, là quán đủ cả. 

Mọi cảnh hiện ra, đều là sắc tướng của đống Đại Bi; 
trong cảnh Phật thân, sắc hiện vẫn không, trì Lục tự chú. 


Nội dung chính của giai đoạn khởi hiện là quán tưởng bản 
thân và chúng sinh đều là bồn tôn; quán khắp thế gian đều 
là mạn đà la, là cối Phật. Người đời nay trí tuệ hạn hẹp, 
thọ mạng ngăn ngủi, tinh tấn kém cỏi, khó lòng nắm vững 
mọi pháp quán phức tạp dạy trong mật điển. Dù vậy, cũng 
không cần phải cố gắng tu theo những pháp tu phức tạp, 
chỉ cần thông suốt một pháp nơi một vị Phật là có thể đến 
được với trí tuệ từ bi của hết thảy chư Phật. 


Tu theo pháp tu nói ở đây, quí vị có thể quán tưởng mình 
là đức Quan Thế Âm, cũng có thể quán tưởng đức Quan 
Thế Âm trên đỉnh đầu, thấy ngài không khác với bổn sư, 
là vị thầy mình cảm thấy thiết tha hướng về nhất. Thân 
tỏa sắc trắng: chói rạng đỉnh núi tuyết với ánh sáng của 
trăm vạn vằng dương, phá tan bóng đêm trên toàn cõi thế. 
Một mặt: tượng trưng cho chân tánh nhất tánh. Bốn tay: 
tượng trưng cho từ, bi, hỉ, xả. Hai chân thế kiết già: tượng 
trưng cho sự đồng đăng giữa luân hồi và niết bàn. Ngồi 
trên đài sen ngàn cánh: tượng trưng cho tâm đại bị; và đài 
mặt trăng, tượng trưng cho tánh không. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 115 


Hai tay đầu chắp ở nơi tim cầm ngọc quí: tượng trưng cho 
tâm bồ đề, là viên ngọc như ý ban mọi thành tựu thế gian 
và xuất thế. Hai tay còn lại, tay phải cầm chuỗi pha lê, tay 
trái cầm sen trăng: chuỗi pha lê tượng trưng cho lòng từ 
bi của đức Quan Thế Âm rộng mở như sợi dây không đứt, 
xuyên suốt trái tim của khắp chúng sinh, và sen trăng 
tượng trưng cho trí tuệ thanh tịnh bất biến của đức Quan 
Thế Âm, trổ hoa trên cõi bùn lầy thế tục. Ngọc quí cũng 
tượng trưng cho trí-lạc, là phương tiện, và sen trắng tượng 
trưng cho trí-không, là thành tựu. Thân đức Quan Thế 
Âm đẹp ngời, đầy đủ mọi tướng hảo chánh phụ của Phật 
đà và mọi phẩm trang điểm lụa-ngọc của Báo thân. 


Mục đích pháp quán tưởng như vậy trong giai đoạn khởi 
hiện là để giúp người tu phát khởi tri kiến thanh tịnh: thấy 
bản thân mình và tất cả hữu tình đều là trí-tuệ-tôn; thấy 
cảnh giới quanh mình đều là cõi Phật; thấy mọi âm thanh 
đều là minh chú; và thấy mọi ý tưởng đều là biểu hiện của 
trí giác. Tri kiến thanh tịnh này không phải là ý tưởng tự 
tạo, gán ép lên thực tại, mà là cái thấy chân thật, chứng 
biết vạn pháp thật sự, và vốn vẫn, thanh tịnh. Đạt được tri 
kiến này là nhờ áp dụng nhiều phương pháp quán tưởng 
đặc thù và tuần tự. Khi mới bắt đầu, quí vị có khi không 
thể quán đức Quan Thế Âm trọn vẹn rõ ràng, vậy hãy bắt 
đầu với gương mặt của ngài: tròng trắng và đen của đôi 
mắt từ bi nhìn khắp chúng sinh, chân mày toàn hảo, sống 


Ấn bản 27/04/2017 


116 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


mỗi cong, môi cười rạng rỡ. Rồi từ từ mở rộng pháp 
quán, thấy trọn đầu đức Quan Thế Âm: đường nét tuyệt 
hảo và phẩm trang sức, vương miện vàng, bông tai vàng. 
Dân dần quán xuống phần dưới thân ngài, từng món trang 
sức, ba lớp chuỗi đeo, da nai phủ bờ vai trái, che bờ ngực 
trái, kiềng tay, kiềng chân khảm châu báu, dãi khăn tơ lụa 
muôn màu, thượng y thêu chỉ vàng, hạ y năm sắc thắm. 
Quán tưởng mỗi chỉ tiết, chằm chậm từng món một, rồi từ 
từ quí vị sẽ có khả năng quán được trọn vẹn. 


Tiếp theo, hãy quán tưởng trong mỗi lỗ chân lông trên 
thân đức Quan Thế Âm là một quốc độ Phật. Mỗi quốc độ 
trong số vạn ức quốc độ này đều có một đắng Như lai 
đang chuyên pháp luân cho chúng thanh văn, duyên giác 
và bồ tát. Giáo pháp kiến, tu và hạnh Đại thừa đều được 
Phật thuyết bằng điệu pháp Lục Tự Đại Minh Chú, phong 
phú vô lượng đến nỗi chỉ một chủng tự ØÄ⁄ có thê thuyết 
hàng đại kiếp vẫn chưa cạn ý. Trong các cõi Phật này, 
không có gì là ô nhiễm. Không oán kẻ thù, không luyến 
bằng hữu. Nam giới đều là đức Quan Thế Âm, nữ giới 
đều là đức Tara Độ Mẫu. Hết thảy đều là võng lưới thị 
hiện thần biến nhiệm mẫu của đức Quan Thế Âm, biểu 
hiện của tánh không và tâm bi bất khả phân. 

Quí vị không những quán thân mình là thân kim cang của 
đức Quan Thế Âm, còn phải quán toàn bộ cảnh giới bên 
ngoài là cõi tịnh độ của đức Quan Thế Âm, đỉnh núi Phổ 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 117 


đà trong cõi Tây Phương Cực Lạc, với bao điều huyền 
diệu như núi châu bảo, sông cam lỗ, cây như ý, mây cúng 
dường đầy khắp không gian, minh chú Ớm Mani Padmê 
Hung rèn vang khắp nơi, đến cả chữ “khổ” cũng không 
từng nghe thấy. 


Khi quán thân kim cang của đắng bổn tôn, quí vị đừng 
nghĩ rằng thân này kết cấu từ những thành phần cứng 
chắc như là thịt, xương, máu v.v... mà chỉ như ánh cầu 
vòng, sáng chói, đầy mâu sắc, hiển hiện nhưng không vật 
thể. Đây là mặt không của chân tánh đức Quan Thế Âm, 
hoàn toàn không có những thành phần cấu nhiễm hay vật 
thể cứng chắc. Đức Quan Thế Âm không bị ngũ uân làm 
cho cấu nhiễm, hợp thể ngũ uẫn này chính là điều khiến 
phát sinh khái niệm chấp ngã. 

Ở bước khởi đâu, dù tinh tấn đến đâu, quí vị vẫn có thê 
cảm thấy khó lòng làm chủ mọi chỉ tiết quán tưởng. Nếu 
là như vậy, hãy đơn giản khởi niềm tin xác quyết rằng 
mình chính là đức Quan Thế Âm, không phải do tâm 
vọng tưởng, mà thật sự vốn là như vậy. Nếu quí vị quán 
đức Quan Thế Âm trên đỉnh đầu, hãy đơn giản tin rằng 
ngài đang ở đó, cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của ngài. 
Cứ liên tục chú tâm vào từng chỉ tiết một như vậy, quí vị 
từ từ rồi sẽ theo thời gian trở nên quen thuộc với pháp 
quán tưởng, cho đến khi tất cả trở thành rất tự nhiên, như 


Ấn bản 27/04/2017 


118 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


từng chi tiệt nhỏ của nơi chôn mình đã sông lâu năm luôn 


săn hiện ra trong trí. 


Bao giờ hình ảnh quán tưởng của đức Quan Thế Âm trở 
nên rõ ràng và vững vàng, hãy quán từ nơi thân ngài hào 
quang lớn tỏa khắp mười phương, mang phẩm cúng 
dường dâng hiến cho chư Phật đà bồ tát trong vô lượng 
cõi Phật. Rồi hào quang thu hồi trở về, mang theo năng 
lực gia trì của mọi đắng giác giả, tan vào đức Quan Thế 
Âm, khiến ngài càng thêm chói ngời rực sáng. Thêm một 
lần nữa, ánh sáng lớn lại phóng ra, lần này soi khắp chúng 
sinh, xua tan khổ não, đặt chúng sinh vào trong trí giác 
đại lạc, biến tất cả thành bô tát nam và nữ, biến cõi thế 
gian thành cõi Phật. 


Quán tưởng đức Quan Thế Âm như vậy, tạp niệm sẽ dần 
lắng xuống, tâm sẽ về trú trong tịnh chỉ. Khi ấy, nếu nhìn 
vào chân tánh của tâm sẽ tự nhiên thấy rằng bổn tôn và 
tánh không thực chất chỉ là một. Rồi sự hiểu này sẽ triển 
khai, thành chứng ngộ thấy mọi sắc hiện đều chỉ là 
không, và, vì vậy, triệt để thanh tịnh. Nếu có thể duy trì 
được sự chứng này trong mọi lúc thì điều này được gọi là 
giai đoạn khởi hiện vô lượng thanh tịnh. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 119 
--- KHẨU KIM CANG 


32. Tụng niệm, nghi quỹ, hay là bùa chú, đều quá phức 
tạp; 

Lục tự chính là chân âm diệu pháp, bao hàm tất cả. 

Vạn âm đều là diệu khẩu nhiệm mầu của đức Quan Ẩm. 

Biết âm là chú, thanh hiện vẫn không, trì Lục tự chú. 


Một trong những yếu tô chính của Kim cang thừa là chú. 
Chú là những câu tiếng Phạn. Trong cảnh giới của âm 
thanh, chú có tầm vóc quan trọng tương đương với quán 
tưởng bổn tôn trong cảnh giới của hình sắc. Chú có nhiều 
loại, như là trí chú, mật chú, đà la ni, và cũng có những 
loại tiếp cận chú, thành tựu chú, và chú để toàn thành bốn 
pháp hành. 


Tuy vậy, không chú nào thù thắng hơn chú Mani. Chú 
Mani không những bao gồm đầy đủ mọi chức năng, lại 
còn bao gồm tắt cả năng lực và nguồn gia trì của mọi chú 
khác. Chư hiền giả trong các thời quá khứ, ví dụ như đức 
Karma Chagme, đã truy tìm khắp trong kinh điển vẫn 
không thê tìm ra được chú nào nhiều lợi ích hơn, tỉnh túy 
dễ tu hơn là chú Mani, nên chư vị đã chọn chú này làm 
pháp tu chính. Có khi chỉ cần nghe chú Mani là đủ thoát 
luân hồi. Ví dụ câu chuyện 500 con sâu ngắt ngoải trong 
hố bân khủng khiếp. Đức Quan Thế Âm thương xót cho 
cảnh khổ này, làm ong vàng bay trên hố, vo ve chú Mani. 


Ấn bản 27/04/2017 


12o | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


Đám sâu nhờ nghe âm thanh Lục tự chú mà thoát được 
cảnh khổ, tái sinh vào cối trời. 

Chú Mani không phải chỉ là một chuỗi âm thanh bình 
thường mà bao gồm toàn bộ năng lực gia trì và từ bi của 
đức Quan Thế Âm. Nói cho đúng, đây chính là đức Quan 
Thế Âm dưới dạng âm thanh. Như chúng ta đây, vì 
nghiệp che chướng nên không thẻ trực tiếp diện kiến đức 
Quan Thế Âm trong cõi tịnh độ của ngài, thế nhưng vẫn 
còn có thê nghe được minh chú của ngài, tụng, đọc, ghi 
chép bằng chữ vàng trang nghiêm, đều là những việc 
mang lợi ích lớn lao, vì giữa đắng bốn tôn và minh chú — 
là tĩnh túy của ngài- không hề có sự khác biệt. Lục tự là 
sáu hạnh ba la mật của đức Quan Thế Âm. Chính đức 
Quan Thế Âm đã có lời dạy rằng người nào đọc tụng Lục 
tự chú này, người ấy sẽ viên thành sáu hạnh ba la mật và 
thanh tịnh mọi chướng nghiệp. 


Để trì tụng chú này, trước tiên hãy quán tưởng đức Quan 
Thế Âm như đã giải thích, càng rõ ràng hiển hiện càng 
tốt. Nơi tim đức Quan Thế Âm có đài sen sáu cánh, trên 
đó là đài mặt trăng. Đứng giữa đài mặt trăng có chủng tự 
HRIH, xung quanh là sáu chủng tự OM MA NI PAD ME 
HUM xếp thành vòng tròn như chuỗi hạt trai, tỏa hào 
quang lớn, mang phẩm cúng dường đến cõi Cực Lạc 
Sukhavati, đến cõi tịnh độ Trang Nghiêm Chiêm Bái 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 121 


(Paradise BeauƒfHl to Behold), và vô lượng cõi Phật 
khác. 


Mỗi tia hào quang mang theo vô số phẩm cúng dường, 
như là bát thánh cát tường, bát bảo, bảy biểu tượng 
vương, cây như nguyện, bảo bình, cả một trời mây bao la 
cúng phẩm dâng lên chư Phật đà bồ tát trong từng cõi 
Phật. Chư Phật tiếp nhận cúng phẩm, giúp người tu tích 
lũy phước và trí. 


Hào quang thu hồi trở về, chan chứa lực gia trì thân khẩu 
ý của hết thảy Phật đà dưới dạng cam lỗ trân quí, cùng hết 
thảy trí, dũng và bi, tan vào chuỗi minh chú nơi tim đức 
Quan Thế Âm. Đức Quan Thế Âm lúc bấy giờ lại càng 
tỏa sáng rạng ngời, như vàng ròng tắm trong nước nghệ. 


Thêm lần nữa, vô lượng hào quang từ chuỗi minh chú 
phóng ra, lần này phá tan khô nạn của chúng sinh sáu cõi: 
cảnh thiêu nóng cóng lạnh cõi địa ngục; cảnh đói khát 
bức bách cõi ngạ quỹ; cảnh mê muội buộc ràng bị ngược 
đãi cõi súc sinh; cảnh sinh lão bệnh tử cõi người; cảnh 


Ấn bản 27/04/2017 


122 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


ganh ghen đấu đá cõi a-tu-la; và cảnh cùng cực bất an cõi 
trời khi phước báu cạn, từ cõi đại định đầy lạc thú phải 
đọa rơi vào sâu thăm ác đạo. Tất cả khổ đau này đều được 
ánh sáng minh chú làm cho tiêu tan, như ánh mặt trời ló 
dạng làm tan hết sương băng trên đồng cỏ nội mùa đông. 
Tất cả chúng sinh đều trở thành đức Quan Thế Âm; tồi, 
trước tiên là cảnh giới quanh mình, tiếp theo là toàn cõi 
thế gian, đều trở thành tịnh độ Phổ đà sơn. 


Bằng cách này, toàn thành lợi ích cho khắp chúng sinh rồi 
quí vị thu hồi ánh sáng trở về lại nơi mình, đang là đức 
Quan Thế Âm. Mỗi chân lông trên thân thể quí vị chứa 
đựng vô lượng quốc độ Phật, mỗi quốc độ vang rên Lục 
tự minh chú, chấn động khắp không gian như tiếng hàng 
triệu con ong vỡ tô. Âm thanh minh chú phá tan vô minh; 
hàng phục tà lực; thúc dục chư thanh văn thức dậy từ cõi 
định, đặt chư vị vào Đại thừa; dâng phẩm cúng dường cho 
chư bồ tát, khuyến thỉnh chư vị tiếp tục phụng sự chúng 
sinh; và điều động chư hộ pháp giữ gìn cho chánh pháp, 
làm tăng trưởng nguôn an vui thịnh vượng cho tất cả. 

Tiếng gió thôi, tiếng sông trôi, tiếng lửa nẻ, tiếng chim 
hót, tiếng thú gào hay tiếng của loài người, mọi âm thanh 
trên toàn cõi thế gian đều là tiếng vang của Lục tự minh 
chú, âm thanh bản lai của Pháp: mặc dù thanh hiện nhưng 
chỉ là không, là tiếng vang của Pháp thân vô sinh. Nhờ trì 
tụng, hành trì pháp du già kim cang khẩu, quí vị sẽ đạt 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 123 


được mọi thành tựu thê gian và xuât thê một cách tự 
nhiên không cần cố gắng. 


--- ÝKIM CANG 


33. Nhị chướng và niệm giảm thì kinh nghiệm và chứng 
ngộ tăng. 

Nắm được sự thấy là thẳng hết thảy tà chướng, kẻ thù. 

Ban cho thành tựu thế gian xuất thế ngay trong đời này, 
là Quan Thế Âm. 


Để bốn pháp hành tự nhiên thành tựu, trì Lục tự chú. 


Không có chủ thê nào, bất kể loại gì, là thật có, là cố định. 
Tất cả mọi sự trong khắp cõi luân hồi và niết bàn, kể cả 
sắc hiện thấy thành bồn tôn hay thanh hiện nghe thành 
minh chú, đều chỉ là tướng hiện của tâm. Nếu truy tìm 
chân tánh của tâm, sẽ thấy như trong Kinh Bát Nhã có 
nói: Tâm, Tám không thật có, tướng của Tâm là sáng 


trong. 


Điều chúng ta thường gọi là tâm, thật ra chỉ là cái tâm hư 
vọng, là cơn lốc xoáy của loạn tưởng, bị tham, sân và sỉ 
khoắn lên. Tâm này, khác với tâm giác ngộ, luôn bị hết 
niệm này đến niệm khác cuốn phăng đi. Thù hận hay 
tham luyến thình lình nổi lên không báo trước chỉ vì tình 
cờ chạm mặt kẻ thù hay người thân, và nếu không dùng 
đúng liều thuốc đối trị để hóa giải ngay, chúng sẽ mau 
chóng đâm rễ sinh sôi, khiến thói quen tham và sân trong 


Ấn bản 27/04/2017 


124 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


tâm càng thêm sâu dày, tập khí chủng nghiệp càng được 
bồi đắp. 

Tuy vậy, bất kế các loại niệm tưởng này có vẻ mạnh mẽ 
đến đâu chăng nữa, chúng chỉ đơn giản là niệm. Rồi niệm 
sẽ tan về lại trong không. Một khi thấy được chân tánh 
của tâm, sẽ không còn bị dòng niệm tưởng sinh diệt tiếp 
nối kia khiến cho loạn động. Như mây kết tụ, tôn tại một 
lúc, rồi tan vào trời không, tương tự như vậy, vọng niệm 
khởi sinh, tồn tại một thời gian, rồi tan biến vào trong 
tánh không của tâm; thật ra chưa từng có gì xảy ra. 


Khi ánh mặt trời rơi trên khối pha lê, ngũ sắc cầu vồng 
hiện ra rõ ràng, nhưng không hề có thực thể nào có thể 
năm bắt. Tương tự như vậy, niệm tưởng thiên hình vạn 
trạng -kính ngưỡng, từ bi, ác độc, tham luyến- đều hoàn 
toàn không có thực thể. Đây là tâm của đức Quan Thế 
Âm. Không một niệm nào nằm ngoài tánh không: nếu 
chứng được tánh không của niệm ngay khi niệm vừa 
chớm khởi, niệm sẽ tự tan biến. Tham và sân sẽ không 
bao giờ còn khả năng khiến tâm xáo trộn. Nhiễm tâm sẽ 
tự sụp đô. Không còn nhân ác để tích lũy, và vì vậy 
không còn quả khổ theo sau. Đây là tột đỉnh của tiêu tai, 
pháp đầu trong bốn pháp hành. 

Bao giờ tu pháp du già thân khẩu và ý mà không còn 
thành mỗi ngon cho niệm, lúc ấy tâm từ bi của đức Quan 
Thế Âm và Phật tánh của quí vị sẽ bắt đầu gặp nhau và 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 125 


hòa vào làm một. Kinh nghiệm thiền sẽ tăng, cùng với 
tâm kính ngưỡng và tâm từ bị, tương tự ánh mặt trời tăng 
cường độ khi chiếu xuyên qua mặt kính lúp. Đây là tột 
đỉnh của tăng trưởng, hay là tăng ích, pháp hành thứ hai. 


Một khi thấy rằng mọi sự trong luân hồi và niết bàn đều 
chỉ do tâm thao tác mà có, răng chân tánh của tâm là 
không, khi ấy chuyên tri kiến ô nhiễm thành tri kiến thanh 
tịnh không còn là việc khó khăn. Vạn pháp đơn giản hiển 
lộ trong tánh tịnh vốn có. Sự chứng này sẽ mang đến cho 
quí vị khả năng vô hạn định có thể thâu tóm và điều động 
tất cả mọi hiện tượng nói chung và đặc biệt là mang đến 
mười lực của bậc giác giả: lực trên vật thể, trên thọ mạng, 
trên nghiệp quả v.v... Vì vậy mà có câu nói rằng “#ắm 
được cái thấy của chính mình thì nắm được vạn pháp.” 
Một khi thoát được lực thao túng của vọng niệm, khi ây 
đối với toàn bộ thế giới vật lý, quí vị đều có thể tùy ý xuất 
ra hay thu vào, và sẽ nắm được cả kho tàng hư không bắt 
tận. Vào thời xứ Ấn gặp nạn đói khủng khiếp, đức Long 
Thọ đã hóa sắc thành vàng, nhờ đó không những cứu 
Tăng đoàn thoát nạn đói mà còn đủ khả năng xây nhiều 
ngôi chùa mới. Hết thảy mọi pháp thần thông quyên biến 
mà 84 Đại Thành Tựu Giả đã thị hiện trên cõi sắc tướng, 
đều chỉ có thê thực hiện được nhờ chứng ngộ tánh không 
và tự tại thoát vọng tâm. Rồi cuối cùng là nắm vững được 


Ấn bản 27/04/2017 


126 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


giác ngộ, đây là tột đỉnh của dũng lực [câu triệu], pháp 
hành thứ ba. 


Hàng phục được vọng tâm TỒi, SẼ không còn chỗ cho ma 
quỉ tà lực tác quái; và một khi chính bản thân của quí vị 
đã thắm đẫm tâm bỏ đề thì những gì trước đây thấy là tà 
ma ác chướng, lúc bấy giờ quí vị sẽ thấy là hiện thân của 
ân sư, vì nhờ đó mà quí vị đã có thể phát được tâm đại từ 
đại bi. Cứ như vậy, khổ đau dần mờ nhạt, quí vị sẽ dùng 
tà lực, ác chướng và khổ nạn để giúp mình tiến tới trên 
đường tu. Đây là tột đỉnh của hàng phục, pháp hành thứ 
tư. 


Nhờ tu giai đoạn khởi hiện, quán tưởng đức Quan Thế 
Âm và tụng minh chú của ngài, quí vị sẽ chứng biết được 
trí tuệ của đức Quan Thế Âm. Nhờ tia lửa của sự chứng 
biết này, trí tuệ sẽ tăng trưởng như lửa cháy rừng khô. 
Đây là tinh túy của giai đoạn viên thành. Nhờ tu như vậy, 
tâm sẽ thuần và bốn pháp hành sẽ được viên thành một 
cách tự nhiên. Ám chướng và ác hạnh, bệnh và khổ, đều 
sẽ tịnh yên; thọ mạng, công đức, thịnh vượng và trí tuệ 
đều tăng trưởng; con người, niệm tưởng, và sinh lực, đều 
về qui thuận không chút khó khăn; mọi tà lực, thù nghịch, 
chướng ngại, ác ma nội tại là nhiễm tâm phiền não, đều sẽ 
được khuất phục. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 127 
--- XUẤT THIỀN 


Đề có thể có được kinh nghiệm trọn vẹn về ý nghĩa thâm 
sâu của Kim cang thừa, điều quan trọng là phải giữ pháp 
hành trong mọi lúc, chứ không phải chỉ trong thời gian 
tọa thiền. Pháp tu dành cho thời gian tọa thiền và pháp tu 
trong thời gian giữa hai thời thiền có thể được giải thích 
riêng biệt. Mục tiêu của việc tọa thiền là để, như đã nói 
qua, có được cái thấy vững vàng, rằng mọi hình sắc đều là 
sắc tướng của đắng bổn tôn, mọi âm thanh đều là minh 
chú của ngài, và mọi ý niệm đều là Pháp thân, nhờ đó 
chứng được chân tánh của tâm, là tánh không và tánh 
sáng. Bây giờ nói đến thời gian giữa hai thời tọa thiền. 
Bắt kế là đang làm gì cũng cần phải duy trì sự thấy này, 
không để rơi vào thói quen phàm phu, để phát triển sự 
hiểu có được qua thời gian tọa thiền. Cứ thế, mọi hoạt 
động đều được nối liền với kiến, tu, và hạnh của Kim 
cang thừa. 


34. Vạn pháp khởi sinh, dùng làm cúng phẩm, dâng 
khách giải thoát; 

mang hết sắc hiện, dùng làm đất sét , nắn tượng sắc- 
không; 

mang hết tất cả lễ lạy bất nhị, dâng đấng Chân Tâm: 

khéo tu việc đạo, trì Lục tự chú. 

Giữa hai thời thiền, hãy giữ sao cho mọi việc mình làm 

đều thuận theo chánh pháp, được như vậy sẽ giúp quí vị 


Ấn bản 27/04/2017 


128 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


chứng biết sâu hơn về tri kiến. Băng không, vừa kết thúc 
thời tọa thiền, quay sang làm việc khác là đã để cho niệm 
tưởng sinh sôi nảy nở, cho đến khi hoàn toàn bị vọng 
tưởng lôi tuột đi, chừng đó pháp thiền của quí vị sẽ không 
thể tiến bộ và bản thân của quí vị sẽ cứ mãi vất vả với 
trăm ngàn chướng ngại, ví dụ như bị trì trệ hôn trầm, hay 
tán loạn trạo cử. Vậy hễ có thời gian rảnh, quí vị hãy lạy 
Phật, đi nhiễu thánh địa, cúng torma, hay làm tượng tsa- 
tsa; tóm lại chỉ làm những điều thật sự có ý nghĩa. 


Pháp lễ cúng torma dành cho bốn thành phản, thường 


.. 
1 


được gọi là “thành phần khách quí:” hai thành phân đáng 
được tôn vinh là Tam Bảo và hộ pháp; hai thành phần 
đáng trải lòng từ bi là hết thảy chúng sinh và tà ma ác 
chướng, oan gia trái chủ. Thực hiện pháp lễ này cho đúng 
cách, gia trì cúng phẩm bằng đà la ni và minh chú, được 
như vậy sẽ nhiều lợi ích. Cũng có loại pháp lễ cúng nước. 
Cúng dường Tam Bảo để thành tựu hai bồ tư lương phước 
trí; tặng hộ pháp để làm vui lòng và thúc đây hộ pháp dấn 
thân hành động; san sẻ cho khắp cả chúng sinh để chúng 
sinh thoát khổ, xoa dịu nỗi thống khổ của các loài ngạ quĩ 
đang chịu đói chịu khát; và san sẻ cho oan gia trái chủ để 
trả nợ cũ đã vướng trong các đời quá khứ cho ta thoát 
cảnh tật bịnh, tà chướng, và chướng ngại đủ loại. 


Tượng /sa-fsa là tháp xá lợi nhỏ, thông thường được đúc 
bằng đất sét, tượng trưng cho khía cạnh cứu cánh của tâm 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 129 


Phật, gọi là Pháp thân. Đại Hiền Giả Atisa thường vẫn tự 
tay nắn ba pho tượng tsa-tsa mỗi ngày, và luôn thấy đây 
là việc làm mang lại nhiều lợi ích. Nếu quí vị không có 
thời gian để làm tượng tsa-tsa bằng đất sét, có thể theo 
phương pháp làm tsa-tsa với bốn thành phần đất nước lửa 
và gió. Cúng fsa-tsa cũng là một phương pháp tích lũy hai 
bồ công đức phước trí. 


Nếu không thể cúng dường tài vật bên ngoài, quí vị vẫn 
có thể từ trong tâm cúng dường toàn cõi thế gian đẹp 
ngời, mặt trời và mặt trăng, hoa, hương, tiếng chim thánh 
thót; và thay vì cúng dường torma băng vật thể, hãy bằng 
sự chứng biết tâm này là Quan Thế Âm để quán thân 
mình là trí giác cam lồ thanh tịnh và mang ra cúng dường 
cho bốn thành phần khách quí như đã nói ở trên. 


Đức Quan Thế Âm là bốn tôn nhận sự cúng dường của 
quí vị, hay là đề mục tu thiền của quí vị, hay là nơi chốn 
quí vị hướng tâm về để mà đảnh lễ và khởi tín tâm, bất kế 
thế nào cũng sẽ mang đến cho quí vị vô lượng lợi ích. 
Tuy vậy, như đã xem qua, vạn pháp đều là ảnh hiện của 
tâm; người cúng đường, bổn tôn nhận sự cúng dường và 
phẩm vật cúng đường đều không có một thực tại có định 
nào cả. Vậy khi một vị đại bồ tát hành trì hạnh thí ba la 
mật và các hạnh ba la mật khác, ngài biết rõ mọi pháp 
hành này đều chắng khác gì một màn ảo thuật hay một 
giấc mơ. Đại bổ tát cúng dường rộng rãi, tích lũy vô 


Ấn bản 27/04/2017 


130 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


lượng công đức, đồng thời vẫn tự do tự tại, thoát mọi 
tham luyến, kiêu mạn và khinh thị. 


35. Giặc thù là sân, hãy chiến thắng bằng vũ khí đại từ; 

gia đình là khắp chúng sinh sáu cõi, hãy bảo vệ bằng 
phương tiện đợi bị; 

trên ruộng tín tâm, gặt hái hoa mầu kinh nghiệm chứng 
ngộ: 

khéo lo việc đời, trì Lục tự chú. 


Theo lẽ thường thì chiến thắng kẻ thù, bảo vệ gia đình và 
gầy dựng sự nghiệp giàu sang thịnh vượng đều được xem 
là đời sống thỏa chí, xứng đáng. Nhưng chúng ta là Phật 
tử, phải cố gắng chiến thắng tâm sân hận của chính mình 
hơn là chiến thăng kẻ thù ở bên ngoài, chăm sóc hạnh 
nhẫn của mình hơn là chăm sóc cho gia đình, đốc sức tích 
lũy đại từ đại bi hơn là tích lũy tài bảo thịnh vượng. 

Vì vậy mà nói không ác nghiệp nào hơn là nghiệp sân, 
không hạnh tu nào sánh bằng hạnh nhẫn. 

Cứ mỗi niệm sân khởi lên là công đức tích lũy hàng vô 
lượng đại kiếp đều bị phá hủy, khiến phải đọa rơi vào 
cùng tận khổ đau cõi địa ngục. Trong khi đó, kham nhẫn 
với kẻ hại mình, chân thành mong mỏi có thể đưa họ đến 
với bến bờ hạnh phúc, điều này sẽ mau chóng đưa quí vị 
bước lên con đường mà chư Phật đã từng đi qua. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 131 


Không có phương pháp đối trị với kẻ thù nào hữu hiệu 
hơn là mở lòng thương yêu họ, biết rằng trong các đời 
quá khứ họ đã từng là cha là mẹ rất mực thương yêu ta. 
Không có cách chăm lo cho gia đình nào hơn là hành trì 
Phật-pháp và hồi hướng công đức có được về cho khắp cả 
chúng sinh. Không có hoa mâu nào đồi dào tốt tươi hơn là 
hoa mầu Ø1eO trồng trên thửa ruộng của tín tâm tận tụy, 
chín mùi thành kho tàng phước trí. 


Thường có câu, “chỉ có lòng từ bì mới hàng phục được kẻ 
ác.” Vậy đôi trước bao vẫn đục của thế gian này, trì Lục 
tự chú, cầu nguyện tất cả những ai, loài người hay loài 
không phải người, đang ngụp lặn trong biến thù hận, chỉ 
biết thôi thúc muốn tác hại, sát hại, phá hoại, đều được 
tâm từ bi chạm vào, từ đó sinh ra tâm bô để cao quí. 


Năng lực của lòng từ chiến thắng bạo lực được nói rõ qua 
câu chuyện giữa đức Phật và Ma vương. Vào đêm trước 
khi đạt giác ngộ, đức Phật ngồi dưới cội bồ đề tại Kim 
cang toà của xứ Ấn, đại đội ma quân cùng đến vây quanh 
như một đám mây đen không lồ. Điên cuồng vì ác tâm và 
ganh ghen, chúng lớn tiếng chửi mắng và phóng vũ khí 
vào người đức Phật, nhưng Phật vẫn điềm nhiên ngồi, đầy 
ắp tình thương yêu, đến nỗi lời chửa mắng biến thành 
tiếng nhạc êm dịu và các mũi lao ác hiểm biến thành trận 


mưa hoa. 


Ấn bản 27/04/2017 


132 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


Lấy lòng từ làm vũ khí, quí vị sẽ luôn có đủ khả năng 
khiến cho ác ý tiêu tan, đối diện với ác hận, bạo động sẽ 
chỉ khiến cho tâm bồ đề của quí vị càng thêm kiên có. 
Lòng từ nói ở đây có nghĩa là tấm lòng luôn mong mỏi 
cho chúng sinh thoát khổ đau, sống an vui trong niềm 
hạnh phúc. Và cũng có nghĩa là cống hiến cả ngôn từ lẫn 
hành động để thực hiện điều này. Có lần bàn tay của đức 
Atisa bị nhiễm độc rất đau đớn, ngài đặt bàn tay đau vào 
lòng đức Dromtompa, nói rằng, “Xin con hãy gia trì cho 
bàn tay này, con là người giàu từ tâm, bấy nhiêu đã đủ 
làm dịu cơn đau.” Có biết bao là chúng sinh đang trôi lăn 
trong sinh tử luân hồi, hoàn toàn mắt hướng, vô vọng chờ 
sự giúp đỡ của quí vị. Họ đã từng là cha hay là mẹ của quí 
vị trong một đời quá khứ nào đó, quí vị phải cứu họ. 
Nhưng cứu bằng cách nào đây? Cho dù đủ sức cấp dưỡng 
vật chất cho tất cả, cũng chỉ có thể giúp họ tạm vơi khổ 
đau trước mắt, không bền và không đủ. Hãy suy nghĩ cho 
thật sâu. Trong tất cả mọi cách giúp, không món quà nào 
lợi ích hơn là món quà chánh pháp, vì đây là điều không 
những giúp họ trong đời này mà lại còn đưa họ thoát cảnh 
đọa sinh ác đạo cho các đời tương lai, để rồi cuối cùng 
đưa họ đến với quả giác ngộ. 


Mang tâm gánh vác cho càng nhiêu chúng sinh thì công 
đức tích lũy càng nhiêu. Làm việc gì cũng đêu chỉ làm vì 
hạnh phúc của chúng sinh, trước mắt và vĩnh viên vê sau, 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 133 


giống như đức Quan Thế Âm, thì như vậy mới đáng gọi 
là “khéo lo việc đời.” 


36. Xóc già chấp có, thiêu bằng vô chấp; 

cúng thất bằng tu tinh túy chánh pháp; 

khói cúng thay bằng hồi hướng đời squ: 

vì người quá cố mà làm việc thiện, trì Lục tự chú. 


Ở Tây Tạng, theo phong tục, khi có ai qua đời, thi thể 
người quá cô sẽ được hỏa táng, rồi mỗi tuần trong bảy 
tuần tiếp theo đều cúng thất cho người quá có. Tuy vậy, 
đã tu theo Phật-pháp thì điều lợi ích nhất có thể làm được 
cho người qua đời là thiền quán về tinh túy của chánh 
pháp và hồi hướng công đức này cho người ấy. 


Tĩnh túy chánh pháp, trái tim của chánh pháp, chính là sự 
vô ngã của mọi sự. Cây sinh tử đâm rễ từ ngã chấp, tin có 
cái tÔI, chấp mọi sự thật có. Đốt ngã chấp bằng lửa trí tuệ 
thì nguyên cả cây với bao nhánh vọng tâm và bao lá cành 
tham và sân xum xuê đều sẽ cháy tan theo. 


Không hiểu điều này mà làm lễ cúng thất để lẫy tiền hay 
để biểu diễn sẽ chỉ khiến đường tu thêm chậm trễ, thậm 
chí có thể biến thành chướng ngại lớn. Biết tài sản và 
quyền thế thực ra chỉ là những mục tiêu rỗng rang, giữ 
nếp sống không lỗi lầm, cống hiến trọn đời cho pháp 
hành. Đối với chuyện thế gian chỉ như xác chết không 
tham dính. Đời sống phù du, chỉ là bọt nước sẵn sàng vỡ 


Ấn bản 27/04/2017 


134 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


trong mọi lúc. Không làm sao có thê biêt được việc gì sẽ 
đến trước, ngày mai hay cái chết. Thật sự là mỗi khi thở 
ra, không có gì bảo đảm là mình sẽ lại hít vào. 


Như lễ cúng thất cho người chết được cử hành đều đặn 
mỗi tuân trong thời gian có tang, có hai pháp hành trong 
đời cần đều đặn thực hiện mỗi sáng và mỗi tối. Mỗi sáng 
thức dậy hãy phát tâm bồ đề và phát nguyện rằng ngày 
hôm nay sẽ không quên việc lợi tha. Mỗi tối, nhớ lại tất 
cả ý nghĩ hành động của mình trong ngày, xác định lại 
xem được bao nhiêu phần làm vì tâm từ bi, bao nhiêu 
phần làm vì tâm ích kỷ. Quan trọng là phải xét kỹ từ trong 
vi tế mọi biểu hiện và động cơ của chính mình trước khi 
quyết định việc gì nên làm hay không nên làm. Đừng bao 
giờ thấy việc nhỏ là không đáng kể, vì cả việc bất thiện 
cỏn con cũng có thê mang đến cả một chuỗi hậu quả tang 
thương, như một tia lửa nhỏ có thể làm cháy tan cả khu 
rừng. Ngược lại, nước nhỏ giọt cũng làm đây bình to, việc 
thiện nhỏ thêm vào nhiều việc thiện bé nhỏ khác, sẽ sớm 
ngày trở thành đáng kể. Nhìn nhận lỗi mình như vậy, 
chân thành sám hối lỗi này, quyết tâm từ nay sẽ tận diệt 
mọi ý nghĩ và hành động vị kỷ; đồng thời hồi hướng công 
đức việc thiện của mình về cho khắp chúng sinh, quyết 
chí mở lòng từ bị bị càng lúc càng rộng lớn hơn. Nhờ ráo 
riết cảnh giác và khắt khe đánh giá việc mình làm, hoạt 
động của quí vị sẽ càng lúc càng tốt hơn. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 135 


Vị đại hiền giả trong quá khứ, đức Drakhen trí tuệ, vì 
muốn tự quét lỗi lầm đã tự tập cho mình thói quen đếm 
một viên sỏi đen cho mỗi ý nghĩ bất thiện vướng phải 
trong ngày, và một viên sỏi trắng cho ý nghĩ thiện, đến 
cuối ngày đếm lại xem có bao nhiêu sỏi trắng sỏi đen. 
Lúc đầu chỉ toàn sỏi đen; sau một thời gian ráo riết canh 
chừng, sỏi trắng nhiều băng sỏi đen; rồi cuối cùng, tâm đã 
được thuần luyện, chỉ còn sỏi trắng. Giống như ngài, quí 
vị cần kiên trì nỗ lực cho đến khi không còn sót một việc 
nào trái với chánh pháp. Đừng bao giờ quên rằng để có 
thể tự thanh tịnh chính mình theo phương pháp này, điều 
quan trọng là phải g1ữ tâm nguyện lợi tha. 

Nếu kiên trì trong thời gian đủ dài thì việc gì cũng có thê 
tập được. Có lần có một đại phú gia keo kiệt đến nỗi 
không cách gì có thể cho ra dù chỉ một món vật mọn, nên 
ông ta tìm đến gặp đức Phật. Đề tập cho ông ta quen dần 
với tâm bồ thí, đức Phật bảo hãy xem tay phải là chính 
mình và tay trái là người khác, cầm một vật nhỏ chuyển 
từ tay phải sang tay trái, nghĩ rằng mình đang tặng món 
vật này cho người khác. Tâm keo kiệt nhờ vậy quen dần 
với ý tưởng cho ra. Khi ấy, đức Phật lại dạy ông ta tặng 
món quà nhỏ, một trái, một hạt, v.v..., cho vợ và con của 
mình. Rồi Phật lại dạy ông ta bồ thí, trước tiên cho người 
nghèo khổ nhất, rồi cho hàng xóm, rồi cho những người 
xa hơn. Cứ như vậy mà ông ta trở thành người có khả 


Ấn bản 27/04/2017 


136 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


năng cho ra tất cả tài sản, y phục và thực phẩm cho người 
nghèo của cả tỉnh, khi ấy đức Phật bảo rằng ông đã đạt 
được hạnh thí chân chính. 


Chúng ta có thể vận dụng phương pháp tương tự đề phát 
huy hay tận diệt bất cứ tâm thiện hay tâm bắt thiện nào. 
Ví dụ như tâm kính ngưỡng đạo sư cũng có thể được 
thuần dưỡng theo cách này, cho đến khi tâm trí của quí vị 
chỉ còn đầy ặp niệm tưởng về đạo sư, thấy một cách rất tự 
nhiên rằng mọi sự xảy đến cho mình đều nằm hết trong 
tay của đạo sư. Nhớ đến Thây -giọng nói, cử chỉ- là hai 
mắt tràn lệ. Khi tâm kính ngưỡng đạo sư chân chính này 
nảy sinh, hãy nhìn vào đó, chứng biết chân tánh của tâm, 


văng mọi sắc dạng, đặc tính. 


37. Tín tâm là con, đặt nơi gưỡng cửa của pháp hành trì; 
tâm buông sinh tử, là đứa con trai, cho gánh việc nhà; 
tâm đại từ bị, là đứa con gái, gã rễ ba cõi: 

với người còn sống, trách nhiệm chu toàn, trì Lục tự chú. 
Người thế gian thường luôn cố gắng hết sức để nuôi con. 
Tìm nơi xứng đáng cho con lập gia thất, giao cho tiền 
của, gia sản, dạy con chăm sóc thân nhân bằng hữu và 
hàng phục kẻ thù, như ông bà tổ tiên đã từng nhiều đời 
làm như vậy. Nhưng sự thành đạt mà cha mẹ mong cho 
con mình đều chỉ là những điều tạm bợ, rốt lại chỉ gây 
hại. Là người tu tập hành trì, điều mà quí vị nên mong cầu 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 137 


là sinh được đứa con tín tâm bắt thoái trong tim để có thể 
khéo léo quán xuyên gia sự, là pháp hành trì. 


Vì lo sợ không ai nối dõi khiến dòng giống đứt đoạn mà 
người thế gian quyết chí có con, rồi cho con lập gia thất 
càng sớm càng tốt. Là người tu theo Phật-pháp, quý vị 
nên vì nỗi sợ pháp hành bị đứt đoạn, đời sống bị phí bỏ, 
mà quyết chí sinh ra đứa con trai, là tâm buông sinh tử, để 
cho con nối nghiệp gánh vác gia sự. Tâm buông sinh tử 
chào đời ở thời điểm quí vị biết rằng rốt lại đời sống thế 
gian này chắng có được mảy may an vui nào. Hết thảy lạc 
thú trong cõi thế gian đều phù du ngắn ngủi như một giắc 
mơ, có gì để mà phải mong câu thành công hay lo sợ thất 
bại. Nếu có tài sản, chẳng việc gì phải cảm thấy tham 
luyến hay kiêu căng; hãy đơn giản dùng làm việc thiện, 
làm việc có ý nghĩa. Nếu có quyên thế, hãy dùng thế lực 
này để phụng sự Tam Bảo và chư Đại Đạo sư. Nếu có 
ruộng vườn, hãy dùng làm phương tiện phụng sự Tăng 
bảo. Nói tóm lại, có được chút gì, hãy mang hết ra để hộ 
trì chánh pháp và lợi ích chúng sinh. Được như vậy, tài 
sản như huyễn và quyên thế như huyễn sẽ mang đến cho 
quí vị thêm nhiều công đức như huyễn, và rồi sẽ đưa quí 
vị càng lúc càng đến gần hơn với giác ngộ như huyễn. 


Bậc làm cha mẹ thông thường đều muốn con gái kết hôn 
với gia đình giàu sang vọng tộc. Tương tự như vậy, vì 
lòng yêu thương rộng lớn luôn ân cần với khắp cả chúng 


Ấn bản 27/04/2017 


138 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


sinh, quý vị hãy gã đứa con gái công đức cho chàng rễ lợi 
ích chúng sinh, không chút ngại ngần. Có được tâm 
nguyện bồ đề quí giá thì quí vị nhất định sẽ luôn sống một 
đời sống thật sự có ý nghĩa; vậy hãy gia lực cho việc 
mình làm bằng tâm từ bi, tịnh hóa nhiễm tâm, hồi hướng 
công đức cho khắp cả chúng sinh, trì Lục tự chú. 


-- GIAI ĐOẠN VIÊN THÀNH 


--- CHÂN TÁNH CỦA TÂM 


38. Sắc hiện là vọng, chưa từng thật có. 

Luân hồi - niết bàn, đều chỉ là niệm, không là gì khác. 

Niệm vừa chớm khởi, tự giải thoát ngay, là đủ tất cả 
chứng địa, chứng đạo. 

Dụng tinh túy phúp để giải thoát niệm, trì Lục tự chú. 


Chúng ta bây giờ bước vào phần giảng về một trong 
những pháp hành thuộc Đại Viên Mãn: pháp tu giai đoạn 


viên thành, vượt trên mọi khái niệm. 


Kinh Chánh Định Vương (?) dạy rằng, “cần hiểu rằng 
trên mảnh đất vô sinh này, trăm vạn sắc hiện có thê thấy 
được như là thân thể, nhà cửa, xe cộ v.v..., không một 
thứ gì là thật có.” Bất cứ sắc pháp nào, nếu xét cho thật 
tận tường, sẽ thấy không làm sao có thể trỏ ra được đâu là 
lúc pháp ấy sinh ra, tồn tại, và hoại diệt. Chỉ do sự phối 
hợp giả tạm của một số nhân duyên mà phát sinh hiện 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 139 


tượng tương ứng, tương tự như ánh sáng mặt trời và cơn 
mưa phùn mùa hạ hợp lại thì hiện ánh cầu vồng. Nếu quí 
vị có thể đạt được niềm xác quyết triệt để rằng toàn bộ 
cảnh giới hư vọng không ngừng hiện ra kia, thực tánh vốn 
chỉ là không, điều này tự nó chính là giai đoạn viên thành 
cứu cánh. 


Người phàm phu chúng ta đều tin chắc rằng tất cả mọi sự 
trong cả hai cảnh giới luân hồi và niết bàn trước tiên phải 
được sinh ra, rồi tồn tại thế nào đó trong một khoảng thời 
gian nào đó, rồi ngưng hiện hữu. Nhưng nếu chịu khó 
quán chiếu bằng luận lý Trung quán cho thật tận tường, 
quí vị sẽ thấy rằng bất kế là sự vật nào cũng không thê 
tìm ra được chút gì thật có, dù chỉ mảy may vi trần. 
Chứng biết điều này rồi thì đễ buông luân hồi và không 
vướng niết bàn, là vì cả hai đều chỉ đơn giản là ảnh hiện 
của tâm phân biệt đối đãi. Nhìn băng Phật nhãn thì cho dù 
là tích lũy công đức hay hành trì sáu ba la mật đều vẫn 
văng bặt mọi thực tại thật có. 


Dù muốn tin sự vật thường còn đến đâu chăng nữa, sự vật 
vẫn không phải là như vậy. Niềm vui hôm qua biến thành 
nỗi buồn hôm nay; nước mắt hôm nay biến thành tiếng 
cười ngày mai. Tùy nhân duyên hội tụ mà cảm xúc, phiền 
não, việc thiện, việc ác, niềm vui, khổ đau được hình 
thành. Bậc giác giả nhìn vào cảnh giới hư vọng mà chúng 
ta xem là có thật, sẽ thấy chẳng khác gì ảo ảnh, hay thành 


Ấn bản 27/04/2017 


140 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


quách chinh phục được trong giấc mơ đêm qua. Chính vì 
tin tưởng mạnh mẽ vào hiện hữu chắc thật cụ thể của thế 
giới bên ngoài nên chúng ta mới có những cảm giác ưa 
thích hay thù ghét mạnh mẽ như vậy. Bằng như không tin 
thì đã không phải chịu sự chi phối của hư vọng, và đã 
không làm gì có sinh tử luân hồi. 

Tâm ý kẻ phàm phu cũng thất thường như con khỉ lau 
chau, cho ăn là vui, quơ gậy là nối giận. Cứ phải mỗi lúc 
mỗi chuyển sang thứ mới. Vừa mới nghĩ đến đạo sư với 
lòng thành kính sâu xa, đã quay sang thèm thuồng món đồ 
ưa thích. Dòng ý tưởng và tâm thái cứ biến chuyên thay 
đổi không ngừng, như đám mây trước gió, vậy mà chúng 
ta lại quá xem trọng chúng. Người lớn tuổi ngồi nhìn trò 
chơi con trẻ, biết rõ chẳng có gì quan trọng nên không hề 
thấy vui hay buồn trước sự việc xảy ra trong trò chơi. 
Nhưng bọn trẻ thì không như vậy, chúng thấy mọi sự đều 
rất quan trọng. Tương tự như đám trẻ con, mỗi khi gặp 
cảnh khổ, thay vì thấy đây chỉ là kết quả hư huyễn của 
nghiệp ác đã gieo trong quá khứ, tận dụng cơ hội này để 
mà gánh khổ cho chúng sinh, chúng ta lại cảm thấy bực 
bội, khủng hoảng. Thầm nhủ rằng mình đã hành trì nhiều 
đến như vậy, sao còn phải chịu khổ đau này, thật không 
xứng, rồi bắt đầu hoài nghỉ lực gia trì của đạo sư và Tam 
Bảo. Thái độ này chỉ khiến cho chúng ta đã khổ lại càng 
khổ nhiều hơn. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 141 


Tạo cảnh luân hồi chính là tâm. Tạo cảnh niết bàn cũng là 
tâm. Vậy mà tâm này lại chăng là gì cả—chỉ thuần là ý 
niệm. Một khi quí vị nhận diện được niệm là không, tâm 
sẽ không còn khả năng lừa gạt quí vị nữa. Nhưng nếu còn 
tin niệm hư vọng kia là thật, chúng sẽ hành hạ quí vị 
không thương xót, như chúng đã làm từng như vậy từ biết 
bao đời kiếp đã qua. Muốn hàng phục tâm, quí vị cần ý 
thức việc gì nên làm, việc gì nên tránh, và cũng cần phải 
rất tỉnh táo và cảnh giác để có thể chặt chẽ kiểm soát 
chính mình trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. 


Ý trú trong thân như khách trú trong nhà. Thân tiếp xúc 
những gì, đều là do ý thấy, nghe, ngửi, nêm, hay cảm. Ý 
mà đi là thân biến thành xác chết, chẳng cần xấu đẹp, 
chẳng thiết khen chê. Mặc áo lụa chăng sướng, dùng lửa 
đốt chắng đau, thân này tự nó chỉ là món vật, có khác gì 
cục đất, cục đá. Khi ý lìa thân thì khâu ở giữa cũng tan 
theo, như tiếng vang tan biến. Trong ba cửa thân khẩu và 
ý thì ý mới là điều đáng nói. Và ý mới chính là nơi cần áp 
dụng Phật-pháp. 

Bao giờ nhận diện được tánh không của ý, chấp thủ sẽ 
rơi, quí vị sẽ không còn bị vọng niệm cuốn đi. Khi làm 
việc lợi ích cho chúng sinh, bồ tát không hề có ý nghĩ 
mình sẽ được hồi báo, hay được ngợi khen vì hạnh thí của 
mình; bồ tát không mảy may chấp vào công đức của 


Ấn bản 27/04/2017 


142 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


mình. Đây chính là đức Quan Thế Âm cứu cánh, bản thân 
của tâm bi và tánh không. 


39.Tự tâm này đây, giác-không bất nhị, đó là Pháp thân. 
Để cho mọi sự tự nhiên đơn thuần, như vậy tánh sóng sẽ 
tự hiện ra. 
Đừng làm gì cả mới làm xong hết những việc cần làm. 
Trụ trong cảnh giới giúc-không trần trụi, trì Lục tự chú. 
Quí vị không nên tìm ở bên ngoài, vì chân tánh của tâm 
vốn sẵn ở bên trong. Khi nói đến “âm,” cần xác định xem 
tâm là “2âm phàm phu,” ứng với vô số chuỗi ý niệm, luôn 
tạo tác và duy trì cảnh giới hư vọng của chúng ta đây, hay 
fâm như đang nói ở đây, là “chán tánh của tâm,” cội 
nguồn phát sinh tất cả mọi ý niệm nói trên, tánh sáng và 
không của trí giác, hoàn toàn thoát mọi hư vọng. 


Để minh giải sự khác biệt này, đức Phật Thích ca nói về 
hai lối thiền: cầu thiền và sư thiền. Cầm que ném chó, chó 
sẽ rượt theo que; nhưng nếu cầm que mà ném sư tử, sư tử 
sẽ về người ném que. Ném chó thì ném bao nhiêu que 
cũng được, nhưng ném sư tử thì chỉ có thể ném được một 
lần. Khi tâm bị niệm bủa kín, chạy theo từng niệm để áp 
dụng thuốc hóa giải thì không cùng. Đó là chó rượt que. 
Tốt hơn hãy làm như sư tử, nhắm thắng vào gốc của 
niệm, là giác-không. Bên trên niệm khởi như sóng gợn 
mặt hồ, nhưng bên dưới là trạng thái bất biến của cảnh 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 143 


giới đơn thuần tuyệt đối. Thả lỏng trong sự liên tục không 
chao động của cảnh giới này, trì Lục tự chú. 


--- BỐN PHÁP DU GIÀ 


Đường tu Phật giáo có thể được diễn tả sâu rộng theo hai 
hệ thống: cỗ xe tu nhân và cỗ xe tu quả. Hệ thống đầu là 
Phật giáo Tiểu thừa và Đại thừa hiển tông, nói đến năm 
chứng vị; còn hệ thống sau là Đại thừa mật tông, nói đến 
bốn pháp du già: nhất tâm, đơn thuần, nhất vị và vô thiên. 
Giáo pháp giảng về bốn pháp du già chú trọng về sự hợp 
nhất của hai giai đoạn khởi hiện và viên thành. 


---- DU GIÀ NHẤT TÂM 

40. Lấy tịnh chặt đứt đà tăng động niệm. 
Từ trong loạn động thấy được tánh tịnh. 
Tịnh, động bất nhị, giữ tâm bình thường. 
Trong cảnh nhất tâm, trì Lục tự chú. 


Tâm nói chung có hai mặt, tịnh và động. Tâm có khi yên 
lắng, văng bặt niệm khởi như mặt hồ tĩnh lặng, đó là tịnh. 
Cũng có khi niệm dấy lên trong tâm, đó là động. Mặc dù 
niệm vẫn có động có tịnh, tuy vậy, nói cho cùng, hai trạng 
thái này không có gì khác biệt, là vì chân tánh của tịnh là 
không, mà chân tánh của động cũng là không. Tịnh và 
động chỉ là hai tên gọi khác nhau của cùng một tâm. 


Ấn bản 27/04/2017 


144 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


Phần lớn chúng ta đều không ý thức được tâm mình đang 
trong trạng thái nào, cũng không hề quan tâm nhìn xem 
tâm đang động hay đang tịnh. Khi tọa thiền, niệm có thể 
dây lên trong tâm—ra chợ mua săm, ví dụ vậy. Nếu ý 
thức được niệm này, để cho niệm tự tan biến, thì mọi sự 
sẽ chấm dứt ở đó. Nhưng nếu không ý thức được việc gì 
đang xảy ra, để cho niệm sinh sôi nảy nở thì niệm đầu sẽ 
lôi tiếp đến niệm thứ hai, nghĩ đến việc ngưng thiền, và 
rồi chẳng mây chốc đã đứng lên ra đến chợ. Rồi càng nổi 
lên thêm nhiều niệm, nhiều ý tưởng, mua cái này, bán cái 
kia v.v... đến ngang đây thì đã quá xa với trì Lục tự chú. 

Niệm sẽ luôn khởi, điều này hoàn toàn tự nhiên. Điểm 
then chốt không phải là cố gắng ngăn chận dòng niệm 
tưởng, điều này vốn không thể, mà phải biết cách buông 
cho niệm giải thoát. Thực hiện được điều này bằng cách 
trú trong trạng thái đơn thuần, để niệm tự khởi hiện và tự 
tan biến, không kéo thêm bất cứ niệm nào khác. Khi quí 
vị không duy trì sự liên tục của niệm, niệm sẽ tự tan biến 
không để lại dấu vết. Bao giờ quí vị không còn phá hỏng 
trạng thái an tịnh bằng động niệm phân biệt, lúc ấy sẽ có 
thể giữ được sự yên lắng tự nhiên của tâm, không cần 
phải có gắng. Thỉnh thoảng để niệm trôi chảy, nhìn thắng 
vào tánh bất động diệu trạm phía sau. Thỉnh thoảng thình 
lình chặt đứt dòng liên tục của niệm tưởng, nhìn thắng 


vào tánh giác trân trụ. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 145 


Do tập khí huân tập khuấy lên mà niệm khởi trong tâm. 
Niệm này tiếp nối niệm kia, mỗi niệm tan biến vào quá 
khứ, chỉ để thay thế băng niệm kế tiếp, thoạt hiện trong 
tâm trước khi nhường chỗ cho niệm sau. Mỗi niệm đều có 
khuynh hướng giữ lại lực đây của niệm đi trước, nên ảnh 
hưởng của dòng niệm tưởng tăng bồi theo thời gian; đây 


1 €6 


gọi là “chuỗi vô minh.” Cũng như tràng hạt là một chuỗi 
nối liền từng hạt rời, điều mà chúng ta gọi là tâm, thật ra 
chỉ là một chuỗi tiếp nối của niệm sinh diệt; niệm nhỏ 
nhiệm thành suối, thành dòng, và dòng tâm thức này sẽ 
đưa chúng ta ra biển sinh tử. Tin rằng tâm là một thực thể 
có thật, tin như vậy là vì suy xét không thấu đáo. Chúng 
ta tin rằng con sông hôm nay cũng là con sông của ngày 
hôm qua, nhưng thực sự dòng sông không từng tồn tại 
như cũ, dù chỉ trong thoáng chốc. Nước tạo thành dòng 
sông của ngày hôm qua, bây giờ chắc chắn đã ra tới biển. 
Vô số niệm tưởng chảy qua “tâm” từ sáng đến tối cũng 
vậy. Dòng tâm thức chỉ là một chuỗi kết nối của niệm 
sinh diệt; không có một thực thể riêng biệt nào để có thể 
trỏ ra gọi đó là tâm. 


Bây giờ nếu quán chiếu hoạt động của niệm tưởng theo 
luận lý Trung Quán, sẽ thấy rõ ràng là niệm đã qua đều đã 
chết, giống như thây ma. Niệm tương lai chưa sinh ra. 
Còn niệm hiện tại thì chăng thể nói là có đặc tính như nơi 
trú, màu sắc hay tướng dạng: không lưu dấu vết, chẳng 


Ấn bản 27/04/2017 


146 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


tìm đâu ra. Nói cho đúng, không thể có điểm giao tiếp 
giữa niệm của quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu thật sự 
có sự giao tiếp này, ví dụ giữa niệm quá khứ và niệm hiện 
tại, thì như vậy cũng có nghĩa là, hoặc niệm quá khứ là 
hiện tại, hoặc niệm hiện tại là quá khứ. Nếu quá khứ thật 
sự có thể kéo dài vào trong hiện tại như vậy thì tương lai 
bắt buộc đã phải là hiện tại. Dù vậy, vì không thấy được 
chân tánh của niệm, chúng ta cứ mãi giữ thói quen thấy 
niệm có sự liên tục với nhau, niệm này tiếp nỗi niệm kia. 
Đây là gốc rễ của vô minh, và đây chính là điều khiến 
chúng ta càng lúc càng bị niệm tưởng và phiền não chỉ 
phối, cho đến khi bị loạn tâm vọng tưởng khống chế hoàn 
toàn. 

Khẩn thiết nhất là phải cảnh giác sự khởi hiện của niệm, 
để cho lắng xuống bao đợt sóng niệm dồn dập tấn công. 
Ví dụ niệm sân, vô cùng tai hại, phá hỏng mọi thiện đức 
có thể có được. Không ai muốn thân gần người nhiều sân 
hận. Loài rắn nhìn bên ngoài thật ra không có gì đáng sợ, 
nhưng vì thông thường rất hung dữ nên chỉ cần nhìn thấy 
là đã khiến ta kinh khiếp. Dù người hay rắn, hung hăng 
như vậy chỉ đơn giản vì đã vô ý tích lũy ác niệm. Nếu như 
niệm sân vừa chớm đã có thể lập tức nhận diện ngay một 
cách chính xác, hiểu rõ niệm này tai hại như thế nào, 
được như vậy niệm sân sẽ tự lắng dịu và quí vị sẽ có thể 
luôn giữ hòa khí với mọi người. Ngược lại, nếu để niệm 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 147 


sân đầu tiên sinh ra niệm sân thứ hai, chăng mấy chốc cơn 
giận sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát, quí vị sẽ sẵn sàng thí cả 
mạng sống của mình để tiêu diệt kẻ thù. 

Vì vậy phải luôn nhớ rằng một niệm chỉ đơn giản là kinh 
nghiệm đến từ tô hợp của nhiều yếu tố và hoàn cảnh. Bất 
kể là thiện hay ác, niệm vốn không thật có. Niệm vừa 
chớm khởi, nếu tức thì nhận biết tánh không của nó thì 
niệm này sẽ không còn khả năng phát sinh ra niệm thứ 
hai, chuỗi vô minh sẽ châm dứt ngay tức thì và ngay tại 
chỗ. Như đã nói qua, điều này không có nghĩa là phải cố 
găng diệt bỏ tánh sáng tạo tự nhiên của tâm, cũng không 
cần phải cố gắng áp dụng biện pháp đối trị thích hợp để 
chận đứng niệm. Chỉ cần đơn giản nhận biết tánh không 
của niệm rồi thả lỏng cho niệm lắng yên vào trong tâm 
thư giãn. Bản tánh của tâm, vốn có và bắt biến, lúc ấy vẫn 


luôn sáng sủa và an định. 


Nói về hai khía cạnh của pháp thiền là chỉ và quán thì chỉ 
là nền tảng, dựa vào đó quán mới có thể mở rộng ra với 
chân tánh của tâm, nhờ vậy quí vị có thê buông thả phiền 
não. Nếu nền tảng là chỉ đã không vững thì quán cũng sẽ 
không vững, và vọng niệm sẽ khó lòng hàng phục. Vậy 
nhất định phải phát huy thiền chỉ để mà định tâm, an trụ 


trong bản giác diệu trạm. 


Ấn bản 27/04/2017 


148 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


---- DU GIÀ ĐƠN THUẦN 

41. Quón chiếu tục đế, trực nhận chân đế. 

Từ trong chân đế, thấy được tục đế hiện như thế nào. 
Nhị đế bất phân, siêu việt khái niệm, là cảnh đơn thuần. 
Ở trong tri kiến thoát mọi động niệm, trì Lục tự chú. 


Trong cảnh giới qui ước của tục đế, chúng ta cho rằng thế 
giới hiện tượng có thể được xẻ nhỏ thành những phân tử 
cực vi bất khả phân; tuy vậy, luận lý Trung quán cho thấy 
phân tử này không thể có hiện hữu thường còn và độc lập. 
Thế thì vật thể đâu thể nói là thật có? Tương tự như vậy, 
mặc dù có thể xẻ tâm này thành nhiều sát na tâm thức bắt 
khả phân, nhưng những sát na tâm thức này, xét cho 
cùng, cũng không có một hiện hữu chắc thật nào cả. 


Thấy được tánh liên tục và phố quát của tánh không, là sự 
văng bặt mọi hiện hữu thật có, đó chính là chứng biết về 
chân đề. Đây là trạng thái tự nhiên của tâm, không bị bất 
cứ che chướng nào quấy nhiễu, thấy vạn pháp như chư 
Phật thấy, như mộng, như ảo. Trong cảnh giới này, niệm 
tưởng không phát sinh phiền não, cũng không tích 
nghiệp; thuận duyên không mang đến ngã mạn, tham ái; 
và nghịch duyên chóng vánh chuyền thành đường tu giác 
ngộ, ví dụ khi gặp người mình ghét, quí vị không vì vậy 
mà nổi sân, ngược lại khởi từ tâm, biến hoàn cảnh này 
thành cơ hội để nhận diện chân đề, vốn dĩ bất khả phân 


với tâm bồ đề. Luyến tham sự vật không buông ra được 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 149 


chỉ vì không nhận diện được tánh không nơi sự vật. Một 
khi chứng được tánh không, quí vị sẽ không còn kiêu 
ngạo với thành công như huyễn, cũng không muộn phiền 
với thất bại như huyễn. 


Có người sống trong cảnh đẹp đế, tiện nghi, sung túc, và 
bình an, cũng có người phải sống trong cảnh khắc nghiệt, 
đơn độc, nghèo hèn, và hung hiểm. Đây chăng phải là vì 
hên xui hay vì định mệnh an bài. Sinh được vào nơi thoải 
mái là nhờ trong các đời quá khứ đã từng thực hành hạnh 
thí, nâng đỡ chúng sinh, nghiêm giữ đức hạnh, còn rơi 
vào cảnh bất hạnh là vì đã từng nhiễu hại chúng sinh, tấn 
công, giam cầm v.v... Sự vật không phải do đắng vạn 
năng tạo ra mà chỉ đơn giản do nhân duyên phối hợp mà 
thành. Khi mặt trời chiếu qua làn mưa, cầu vồng sẽ hiện 
giữa nền trời, tương tự như vậy, vì vô số việc đã làm 
trong các đời quá khứ mà đời này quí vị hoặc là được 
sống an vui, mạnh khỏe, giàu sang, được mọi người kính 
yêu, hoặc là gặp cảnh buồn phiền, khốn khó, tật bệnh bủa 
vây, bị người đời khinh rẻ. Thật vậy, toàn cõi thế gian 
cùng khắp chúng hữu tình, bất cứ chỉ tiết nhỏ nào cũng 
đều chỉ là kết quả của nhiều nhân duyên hội tụ, và đó 
chính là lý do vì sao vạn pháp đều rất mực vô thường và 
luôn biến chuyển thay đổi. 

Nếu quán chiếu cho thật sâu xa bất cứ điều gì, quí vị sẽ 
đều luôn đến với tánh không, và không có gì ngoài tánh 


Ấn bản 27/04/2017 


150 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


không. Tánh không là chân tánh của vạn pháp. Là người 
mới phát tâm, có thể đang trên tích lũy đạo hay gia hạnh 
đạo, người phàm phu như chúng ta chưa thật sự chứng 
tánh không. Chúng ta biết rằng nơi nào khói, nơi đó có 
lửa. Tuy chưa trực tiếp nhìn thấy lửa, nhưng nhờ lần theo 
vết khói chúng ta có thể tìm thấy được lửa. Tương tự như 
vậy, điều quan trọng là phải hiểu rằng tri kiến tánh không 
và kinh nghiệm trực chứng tánh không là hai điều khác 
nhau; nhưng nhờ nương theo tri kiến này, dần tập làm 
quen với nó, chúng ta rồi sẽ đến với kinh nghiệm trực 
chứng tánh không, siêu việt khái niệm. Đây là chứng ngộ 
cứu cánh của Trung quán, nhị để bất khả phân, phối hợp 
bất nhị giữa tướng hiện và tánh không. 


Tánh không của vạn pháp là chân đề, và vạn pháp hiện ra 
như thế nào, đó là tục để. Quán chiếu tục để thì chứng 
được chân đề, vì chân đề là chân tánh của tất cả. Nếu cả 
thế gian này, châu bộ, núi rừng, đều bị hủy diệt, biến mắt 
hoàn toàn, khi ẫy sẽ chỉ còn lại hư không. Quí vị sẽ có 
kinh nghiệm khá giống như vậy khi thật sự chứng biết 
cảnh hiện tục để là như thế nào, vốn không có thực thể 
chắc thật, khi ấy không gì còn ở lại ngoài tánh không. 
Còn tin vào hiện hữu chắc thật của tục đề thì quí vị sẽ còn 
chưa thể chứng chân đề. Chứng chân đề rồi, quí vị sẽ thấy 
tất cả mọi sắc tướng hiện ra nơi ấy, hết thảy cảnh hiện vô 


biên của tục đê, đêu chỉ như ảo, như mộng, nhìn vào 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 151 


chẳng thấy luyến tham. Chứng sắc và không bắt nhị, như 
vậy gọi là đơn thuần, là vượt thoát giới hạn của khái 


niệm, thoát mọi động niệm. 


Nhị đế không phải là hai thực thể tách la như hai chiếc 
sừng trâu, mà chỉ đơn giản là khía cạnh “sắc” và “không” 
của tánh tự nhiên. Hiểu tri kiến bằng lý trí trước, rồi phát 
huy kinh nghiệm trực chứng và niềm tự tín nơi tánh bất 
nhị của sắc và không. Chứng được tánh bất nhị của nhị để 
là một kinh nghiệm thâm sâu, hoàn toàn nằm ngoài mọi 


lãnh vực của khái niệm. 
Đây là pháp Du Già Đơn Thuần. 


Duy trì tri kiến này, trì Lục tự chú. 


---- DU GIÀ NHẤT VỊ 

42. Từ sắc, đoạn lìa chấp bám của tâm. 
Từ tâm, đập tan sắc hiện hư vọng. 

Sắc, tâm bất nhị rộng mở vô biên. 
Trong cảnh nhất vị, trì Lục tự chú. 


Thế giới khách quan hiện ra trong nhận thức chủ quan 
như thế nào, đây là một chức năng của tâm. Thấy tịnh hay 
bắt tịnh, thiện hay bắt thiện, đáng ưa hay đáng ghét, tất cả 
đều tùy thuộc tâm này tiếp cảnh ra sao. Ngài Tịch Thiên 
nói về cõi địa ngục như sau: Nền đất cháy đỏ là do ai 
nung? Từ đâu mà có biển lửa kinh hoàng? Hết thảy đều 
sinh từ tâm bất thiện. 


Ấn bản 27/04/2017 


152 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


Nói cho đúng, khi các bộ phận giác quan tiếp xúc với 
ngoại cảnh, [khi căn giao tiếp với trằn], vai trò duy nhất 
của cảnh vật bên ngoài là tác động quá trình nhận thức 
trong tâm thức. Từ thời điểm đó trở đi, tâm duyên theo 
cảnh dưới sự chỉ phối của biết bao thói quen tập khí và 
kinh nghiệm quá khứ, hoàn toàn chỉ là cảnh giới chủ 
quan. Vì thế, cứ hễ giận lên thì cả thế gian là địa ngục. 
Bao giờ tâm được sự yên lắng, thoát mọi bám dính chấp 
thủ, làm gì cũng đều thuận theo chánh pháp, thì sẽ thấy 
mọi sự bản lai thanh tịnh. Đức Phật nhìn cảnh địa ngục 
thấy là tịnh độ, còn chúng sinh phàm phu thì nhìn cảnh 
tịnh độ thấy là địa ngục. 


Nhận thức của chúng ta bị vô minh nhuôm mâu, như 
người bệnh vàng da nhìn gì cũng thây vàng, vì mật trong 
mặt mà nhìn vỏ ôc trăng lại thây thành mâu vàng. 


Vì chấp bám mà gán đặt vọng tâm lên sắc trần. Vừa thấy 
điều gì, tâm đã lập tức bám dính vào sự thấy ấy, rồi đánh 
giá đối cảnh này là đáng ưa, đáng ghét, hay trung tính; 
cuối cùng, dựa trên cái thấy sai lệch này mà phát sinh 
hành động với bao nhiêu tham luyến, sân hận, dửng dưng, 
rồi cứ thế mà gieo nghiệp. 

Để đoạn lìa sự chấp bám này, quan trọng là phải hiểu 
rằng mọi sắc hiện đều là không, như từ ảo ảnh mà thấy có 
nước. Sắc dù đẹp, tâm cũng chăng được lợi; sắc dù xấu, 
tâm cũng chẳng bị hại. Hãy chặt đứt mọi gút thắt của nỗi 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 153 


niềm trông mong và sợ hãi, ưa thích và ghét bỏ, giữ tâm 
bình đăng biết vạn pháp chăng qua chỉ là phóng ảnh của 
tâm của chính mình, không là gì khác. 


Nhận diện được chân tánh của tâm rồi thì toàn bộ câu 
chuyện hư cấu của sắc hiện qui ước và tâm chấp vào sắc 
hiện này sẽ đơn giản tan biến. Thiện hay bất thiện, tịnh 
hay bắt tịnh, tất cả sẽ mất mùi vị riêng, tan vào cùng một 
vị. Quí vị sẽ đạt thành tựu như của đức Milarepa Tôn Qui, 
khiến vàng hay sắc đều như nhau. Khi đức Gampoga 
dâng cho đức Milarepa vàng và trả, đức Milarepa nói 
rằng: “Ta là một ông giả, không cần vàng và cũng không 
có lò để đun trà.” Thả lỏng trong tri kiến này, trì Lục tự 
chú. 


---- DU GIÀ VÔ THIỀN 

43. Trong chân tánh tâm, giúc-không đơn thuần, vạn 
phúp tự tại. 

Niệm khởi chính là hoạt dụng của giác, sẽ tự thanh tịnh. 

Tâm, giác bất nhị trong cảnh nhất tánh. 

Trụ trong cảnh giới Pháp thân vô thiền, trì Lục tự chú. 

Chân tánh của tâm là trí giác bản lai, từ đó hiện ra ý niệm, 

như từ mặt trời mà ánh sáng tỏa ra. Chứng biết chân tánh 

của tâm rồi, vọng cảnh tan biến như mây tan giữa nền 

trời. Chân tánh của tâm, thoát mọi hư vọng, vốn không 

sinh, không trú, cũng không diệt. Theo thuật ngữ của Mật 


Ấn bản 27/04/2017 


154 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


thừa, đây là “dòng thường trụ bản lai,” hay là “đơn thuần 
thường trụ.” Hiển thừa cũng nhắc đến tâm này, như Kinh 
Bát Nhã Ba Ba La Mật nói rằng: “Tâm, tâm vốn không có, 
tảnh của tâm là tánh sáng.” Khi quán xét truy tìm tâm 
tĩnh, tâm động, và cái tâm nhận biết có động có tĩnh, bất 
kể tìm cỡ nào cũng không thể thấy có gì khác hơn là 
không: tâm không hình dạng, mâu sắc, không vật thể. 
Đây là mặt không của tâm. Tuy vậy, tâm vẫn biết và thấy 
rõ vạn pháp. Đây là mặt sáng của tâm. Sự bất khả phân 
chia giữa hai mặt này, sáng và không, là tâm thường trụ 
bản lai. 


Trong hiện tại, tánh sáng tự nhiên của tâm luôn bị vô 
minh che khuất. Bao giờ sự che chướng này bắt đầu tan 
thì hào quang của trí giác sẽ bắt đầu hiển lộ, cho đến khi 
quí vị đạt đến cảnh giới tương tự như hình vẽ trên mặt 
nước, vừa thoạt hiện đã tan biến ngay, niệm vừa chớm 
khởi đã tự giải thoát. Bước vào cảnh giới này là gặp được 
cội rễ của Phật quả: công phu hành trì pháp quán đảnh thứ 
tư. 

Chứng chân tánh của tâm thì gọi là niết bàn; để vô minh 
che khuất thì gọi là luân hồi. Dù vậy, luân hồi và niết bản 
đều chưa từng rời cõi tâm cứu cánh. Bao giờ chứng ngộ 
trí giác đạt đến mức tối đa, tường thành vô minh sẽ bị phá 
hủy, quí vị sẽ vĩnh viễn chiếm giữ được thành trì của 
Pháp-thân vượt trên pháp thiền. Ở đó sẽ không còn sự đối 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 155 


đãi phân biệt giữa nhập thiền và xuất thiền, mọi kinh 
nghiệm chứng ngộ đều tự nhiên đến không cần dụng 
công; đây chính là vô thiền. Trú trong cảnh giới vô biên 
của Pháp thân, trì Lục tự chú. 


Để tóm tắt, pháp du giả nhất tâm nhẫn mạnh vảo việc tu 
lấy định, pháp du già đơn thuần là để đạt quán. Chỉ quán 
hợp nhất trong kinh nghiệm nhất vị, đến khi kinh nghiệm 
này không còn chao động, đó là du già vô thiên. 


Bồn pháp du già Mật thừa này tương ứng với năm chứng 
đạo của Hiến thừa. Vì vậy quan trọng là phải giữ mọi 
kiến, tu và hạnh của cả Hiển thừa lẫn Mật thừa. Tất cả 
những mức độ khác nhau này trong giáo pháp Phật dạy 
đều mang cùng một mục tiêu là đoạn lia phiền não che 
chướng, vì vậy hoàn toàn không mâu thuẫn. Những dòng 
giáo pháp khác nhau, tương ứng với căn cơ và nhu cầu 
của các đệ tử và trí tuệ của các đạo sư, đều thật sự chỉ là 


cùng một dòng sông. 


VỊ y sĩ vô song xứ Dakpo, đức Gampopa thánh trí, ban 
đầu theo hầu đạo sư Kadampa và hành trì đường tu Đại 
thừa, sau về dưới gót chân của đức Milarepa tôn quí, ngài 
tu theo pháp mật tông Đại Thủ Ấn và pháp nội hỏa cùng 
các pháp khác của sáu pháp du già Naropa, trở thành một 
trong những bậc từ phụ của dòng Kagyu. Chư đại đạo sư 
dòng Kadampa lừng danh với pháp Hiển tông, cũng có 
Ấn bản 27/04/2017 


156 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 
Ế 


khai thị cho đệ tử giai đoạn viên thành của Đại Thủ Ấn và 
sáu pháp du già, khéo léo phối hợp hết thảy các pháp 
hành này. Đừng bao giờ quên rằng điều quan trọng không 
nằm ở chỗ pháp tu của mình thuộc hiển tông hay mật 
tông, hay là của trình độ này, cấp bậc nọ, mả quan trọng 
là pháp tu này phải là liều thuốc hóa giải tham chấp và 


phiên não vô minh một cách hữu hiệu. 


-- CHUYỂN HÓA CĂN, THỌ, VÀ UẨN 

Cốt lõi của tất cả mọi giáo pháp nhiều vô kể trên biết bao 
chứng đạo của đường tu Mật thừa đều nằm ở chỗ phải 
nhìn thấy mọi sắc tướng hiện ra đều là thân của đắng bổn 
tôn, nghe thấy mọi âm thanh đều là minh chú, và nhận 
biết mọi niệm khởi đều là Pháp thân. Cứ như vậy, sáu 
giác quan, năm chất độc phiền não và năm uân sẽ được 
chuyền thành trí tuệ tương ứng, thân khẩu và ý sẽ chứng 
biết là mạn đà la kim cang, mạn đà la vôn có của tánh tịnh 


bản lai. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 157 


--- SÁU CĂN 


---- SẮC 

44. Biết mọi sắc hiện đều là bổn tôn, 

là then chốt của giai đoạn khởi hiện. 

Chấp cảnh đẹp-xấu tan vòo chân tánh. 

Vô chấp, tướng hiện tự nhiên của tâm là thân bổn tôn 
Cõi thấy tự thoáút, trì Lục tự chú. 


Tâm vốn không có thực thể, tựa như hư không, làm bắt cứ 
điều gì dù là hướng luân hồi hay niết bàn cũng đều phải 
dựa vào thân. Cả khi vào cõi trung hữu, chúng ta cũng có 
thân-mộng-huyễn, nhờ đó có thể cảm nhận được quá trình 
chuyên biến từ kiếp trước sang kiếp sau. Lúc thân và tâm 
hợp nhất thì các bộ phận giác quan [căn] và các thức 
tương ứng nhận biết thế giới hiện tượng. Chức năng của 
các thức này chỉ đơn giản là tiếp đối cảnh -sắc, thanh, 
hương, và các trần còn lại- không thêm gì khác vào. 
Nhưng khi giao tiếp với cảnh thì từ nơi ý lại phát sinh 


3% é€ 33 66 s22 


khái niệm, nghĩ răng, “cái này đẹp,” “cái kia xâu,” “cái 


này có thể hại tôi,” “cái kia sẽ khiến tôi vui.” Không phải 
do sắc tướng của đối cảnh bên ngoài [sắc trần], không 
phải do con mắt [nhãn căn], cũng không phải do nhãn 
thức, sinh ra những động niệm chủ quan nảy để rốt lại 
phải gieo nghiệp; mà chính là ý. Món đẹp không có đặc 
tính nào cô định là tốt cho tâm, món xấu cũng không có 
quyền năng nào cô định là hại cho tâm. Đẹp hay xấu đều 


Ấn bản 27/04/2017 


158 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


chỉ là phóng ảnh của ý. Khả năng tạo nên niềm vui nỗi 
khổ kia không phải là đặc tính vốn có của ngoại vật. Ví 
dụ cùng một người có thể mang niềm vui đến cho người 
này, mang khổ đau đến cho người kia. Chính ý gán đặt 
những đặc tính đại loại lên trên đối cảnh. 


Khi đối cảnh [trần] tiếp xúc với giác quan [căn] và được 
thức thứ sáu, là ý, thấy là dễ chịu hay khó chịu, nhận thức 
méo mó này đến là vì chấp. Đây chính là nền tảng của 
luân hồi. Không chấp thì mọi nhận thức sẽ tự giải thoát 
vào trong trí tuệ. Đây là cảnh giới thanh tịnh niết bàn, ở 
đó không còn cần phải từ bỏ lạc thú giác quan. Để thoát 
được chấp, chúng ta phải tập nhận diện mọi cảnh hiện đều 
là cõi Phật, mọi hữu tình đều là bốn tôn. Thấy được như 
vậy thì nhận thức thế gian của quí vị trở thành tánh tịnh 
bản lai, giúp quí vị viên thành công đức cõi Phật. 

Hết thảy mọi hiện tượng phong phú vô lượng trên toàn 
cõi thế gian cùng hết thảy hữu tình, quí vị càng quán 
chiếu tận tường sẽ càng thấy không từng có điều gì tách 
la khỏi dòng liên tục của tánh không. Như kinh sách có 
nói, “chân lý tánh không là chân lý của vạn pháp.” Thật 
ra, nhờ tánh không, vô vàn sắc tướng mới có thể hiện ra. 
Thế giới hiện tượng mà chúng ta thấy đó, thật ra chỉ là sự 
hoạt hiện tự nhiên của tánh không, tất cả đều là cảnh Phật, 
nam là đức Quan Thế Âm và nữ là đức Tara. Đây là nền 
tảng của Mật thừa. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 159 


Như chúng ta trong hiện tại đây, tham luyến cái đẹp, ghét 
bỏ cái xấu; thấy vui khi gặp bạn, thấy bực khi gặp kẻ khó 
ưa. Phản ứng chủ quan này phát xuất từ tâm chấp cảnh. 
Bao giờ đến cả tà lực quí vị cũng có thê thấy được đó 
chính là thị hiện của trí tuệ của đức Quan Thế Âm, khi ấy 
sự chấp sẽ tự thanh tịnh, không còn tả lực nào có thê quấy 
nhiễu đời sống hay pháp hành của quí vị. Chứng biết vạn 
pháp bản lai thanh tịnh, tất cả đều là thị hiện của đẳng bổn 
tôn, chú và trí, khi ấy quí vị có thê chuyên hết mọi nhận 
thức giác quan thành đạo. Bao giờ thấy mọi sự đều là hiện 
thân của đức Quan Thế Âm, xuất ra từ tánh không, chứng 
biết cảnh giới vô tận thanh tịnh, lúc ấy chúng ta sẽ không 
còn khởi khái niệm phân biệt tốt hay xấu, dơ hay sạch, tất 
cả đều chỉ là thị hiện của đức Quan Thế Âm. Bạn là Quan 
Thế Âm. Thù cũng là Quan Thế Âm. Tất cả đều bắt nhị 
nơi đức Quan Thế Âm, 


Khi có được kinh nghiệm này, hãy thận trọng đừng chấp 
vào, cũng đừng cảm thấy hãnh diện. Sự thanh tịnh bao la 
này không phải là thành quả đến từ pháp thiền của chúng 
ta, đây là chân tánh của vạn pháp. Vàng vốn không hề có 
tạp chất, tỉnh lọc rồi trở lại đúng thật là vàng. Tương tự 
như vậy, vạn pháp, toàn bộ cõi thế gian này cùng hết thảy 
chúng hữu tình, tất cả đều vốn vẫn là không. Sự vật 
không hề bị hỏng đi vì khái niệm bất tịnh, cũng không hè 


Ấn bản 27/04/2017 


16o | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


được hoàn thiện nhờ khái niệm thanh tịnh. Chân tảnh đơn 
giản luôn là chính nó. 

Như chánh văn nói, tập nhận biết mọi sắc tướng hiện ra 
đều thanh tịnh, đây là điểm then chốt của giai đoạn khởi 
hiện. Thông thường việc này có nghĩa là phải quán đức 
bốn tôn, nhưng nếu quí vị không thể giữ hết mọi chỉ tiết 
quán tưởng trong tâm thì chỉ cần thấy được thế giới này là 
cõi Phật và chúng sinh đều mang chân tánh của đắng bồn 
tôn, bấy nhiêu là đủ. Duy trì kinh nghiệm này, trì Lục tự 
chú. 


---- THANH 

45. Biết thanh là chú, là then chốt của công phu trì chú. 
Chấp thanh hay-dở tan vào chân tánh. 

Vô chấp, tiếng của luân hồi niết bàn là tiếng lục tự. 

Cõi nghe tự thoát, trì Lục tự chú. 


Thông thường, khi nghe được lời khen, tin lành, hay bản 
nhạc hay, chúng ta luôn cảm thấy thích, còn nếu nghe 
phải lời chê bai, bôi nhọ phi báng, hung tin về người thân, 
hay âm thanh ồn ảo náo loạn, chúng ta luôn cảm thấy 
buồn phiền bực bội. Khả năng mang đến cảm nhận vui 
buôn kia vốn không phải là đặc tính của âm thanh mà là 
của tâm chấp bám. Bồ tát chứng biết tâm là vô sinh, nên 
khi giao tiếp với âm thanh, dù hay, dù dở, đều nghe thành 
minh chú. Lời khen không khiến bồ tát vui, lời thô ác 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 161 


không khiến bồ tát giận, ngược lại chỉ khiến tăng thêm 
lòng kham nhẫn và từ bi. Đã thấy âm thanh đều là minh 
chú thì tin lành hay tin đữ đều không thể khiến tâm chao 
động, như gió không thể quấy rầy núi lớn. Nói cho ngay, 
nghe hung tin mà buôn phiên thì chỉ tự khiến mình đau 
khô, người đã ra đi chăng thể sống lại, của đã bị cướp 
chăng thể lấy về. 


Như mọi thứ khác, âm thanh do sự phối hợp của nhiều 
nhân duyên mà có, vốn không phải là một thực thê độc 
lập. Tiếng đàn hay là nhờ từng sợi dây đàn căng vừa đúng 
mức, chỉ cần đứt một dây hay chùng một sợi, đàn sẽ lạc 
âm khó nghe. Hãy quán xét từng âm thanh cho thật tận 
tường sâu xa; âm thanh tự nhiên của thiên nhiên như tiếng 
gió thôi, tiếng sắm động, tiếng lá thì thầm, cũng như tiếng 
cầm thú, tiếng nói loài người, tiếng nhạc, tất cả đều bao 
gồm nhiều thành phần cơ bản của âm thanh, và tất cả 
những thành phần này đều là không. 


Chủng tự A, tượng trưng cho tánh vô sinh, được xem là 
gốc rễ của mọi âm thanh, hàm ẩn tinh túy của Phật trí. 
Đặc biệt từ nơi ẫy sinh ra Lục tự chú. Trong khi trì Lục tự 
chú, quí vị hãy thấy rằng âm thanh vốn xuất ra từ tánh 
không, vốn là sự hoạt hiện bất tận của minh chú, khẩu 
nhiệm mẫu của chư Phật. Được vậy, dù chỉ tụng vài câu 
chú cũng sẽ đơm quả lành. Đây là pháp mang âm thanh 
chuyền thành đạo. 


Ấn bản 27/04/2017 


162 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


Lời trò chuyện thế gian, vốn chỉ là biểu hiện của tham và 
sân, là nhân tố khiến bánh xe vô minh xoay càng lúc cảng 
nhanh. Nhưng trì minh chú sẽ g1ữ gìn tâm thức của quí vị 
và sẽ giúp quí vị chứng được tánh trí của khẩu. 


Vậy ta hãy trì Lục tự chú trong mọi lúc, cho đến khi Lục 
tự chú và hơi thở trở thành một. 


-—- HƯƠNG 

46. Biết hương vô sinh, là then chốt của giai đoạn viên 
thành. 

Chấp hương thơm-thúi tan vào chân tánh. 

Vô chấp, mùi hương là hương giới luật của đấng bổn tôn. 

Cõi hương tự thoáút, trì Lục tự chú. 


Chúng ta ưa thích mùi thơm và bịt mũi trước mùi thúi. 
Tuy nhiên, mọi mùi hương, bất kể là mùi trầm thơm ngát 
hay mùi phân hôi thối, đều chỉ là không. Nhận diện mùi 
hương vốn thanh tịnh, không tự tánh, mang mùi hương 
giới luật toàn hảo cúng đường lên chư Phật. Phẩm cúng 
dường này toàn thành hai bồ công đức phước trí. Vì Phật 
đà vốn không bị tâm đối đãi phân biệt ràng buộc, chúng ta 
cũng vậy, hãy từ bỏ mọi ý tưởng thích hay không thích. 
Được vậy, mùi hương sẽ giải thoát vào trong chân tánh 
của chính nó. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 163 


~=-- VỊ 

47. Biết vị nếm là phẩm cúng thiêng liêng, 

là then chốt của giai đoạn viên thành. 

Chấp vị ngon-dở tan vào chân tánh. 

Vô chấp, thực phẩm đều là cúng phẩm dâng đấng bổn 
tôn. 

Cối vị tự thoát, trì Lục tự chú. 


Chúng ta thường vẫn thưởng thức món ăn ngon, nhiều 
mùi vị, hay vị ngọt, và ghét những món đắng, chua, cay 
hay chát. Thật ra, ngon hay dở chỉ do tâm chấp vào mà 
có. Bao giờ tâm chứng được những đặc tính này đều là vô 
sinh, không tự tánh, khi ây chân tánh thanh tịnh của mỗi 
vị nễm sẽ được nhận diện. Thức ăn, thức uống, trở thành 
cúng phẩm diệu trí của pháp lễ cúng 7sog. Nhờ hành trì 
pháp cúng lễ này, quí vị tích lũy công đức, hành phục tập 
khí tham ăn tham uống, khỏi rơi vào cảnh phải sống bằng 
nghề nghiệp bất chánh. Khi tất cả tham luyến đều tự giải 
thoát vào trong chân tánh bản lai, đó chính là phẩm cúng 
tối thượng. 


Ấn bản 27/04/2017 


164 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


---- XÚC 

48. Biết xúc đồng đẳng, là then chốt của địa vị nhất vị. 
Đói, no, lạnh, nóng, tan vào chân tánh. 

Vô chấp, xúc cảm đều là thiện hạnh của đống bổn tôn. 
Cối xúc tự thoáút, trì Lục tự chú. 


Chúng ta phân biệt giữa cảm giác êm dịu của vải lụa, 
cứng ráp của vải đay, láng trơn của lòng chén, bén nhọn 
của mũi gai. Nhưng xúc giác cũng chỉ như mọi giác quan 
khác, không khác gì nằm mộng giữa ban ngày. 

Một khi không còn phân biệt giữa cảm xúc dễ chịu và khó 
chịu, thả lỏng tự nhiên trong sự đồng đẳng của tánh 
không, tâm sẽ thôi không còn cao hứng hay chán ngán. 
Đây là kinh nghiệm của đồng vị, là pháp hành tối thượng 
chuyển vui khổ thành đạo. Ưa thích cảm giác mềm mại 
hay không chịu nổi cảm giác cứng thô, đều chỉ là chấp. 
Hãy để mọi ưa ghét tan vào trong tánh không, và thiện 
hạnh của Phật sẽ tự nhiên hiền lộ. 


Nói tóm lại, vì chấp vào giác quan mà quí vị cứ phải trầm 
luân sinh tử. Đây cũng là lý do vì sao thường nghe dạy 
rằng hãy nên từ bỏ lạc thú giác quan. Nhưng nếu chứng 
tánh không của vạn pháp như huyễn, nhờ đó thật sự thoát 
chấp bám, vậy mọi giác quan đều có thể chuyển thành 
đạo để tăng trưởng hai kho phước trí, mang tiễn bộ đến 
cho kinh nghiệm và chứng ngộ của pháp thiền. Bắt kế quí 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 165 


vị thấy, nếm, ngửi, nghe, hay cảm điều gì, cứ hãy nghĩ 
rằng hết thảy đều chỉ như bóng trăng mặt nước, hay như 
ánh cầu vồng rực rỡ giữa nên trời, tuy đẹp mắt nhưng phù 
du chóng tan, không thể nắm bắt, không chút hiện hữu 
chắc thật nào. Thấy được như vậy thì cảm thọ sẽ không 
bao giờ bị đông đặc vì quá lưu tâm, hay rối bời vì chấp 
dính. 


---- GIÁC 

49. Biết pháp là không, then chốt của kiến. 

Lòng tin chân-vọng tan vào chân tánh. 

Vô chấp, vạn phúp luân hồi niết bàn là cảnh Pháp thân. 
Cõi ý tự thoát, trì Lục tự chú. 


Đối với mọi kinh nghiệm, tâm lúc nào cũng đều phân chia 
thành hai phần chủ thê và đối tượng, tự nhận mình là chủ 
thể, là “tôi,” rồi vì có khái niệm “của tôi” mà bắt đầu chấp 
vào thân của tôi, tâm của tôi, danh của tôi. 

Càng chấp vào ba khái niệm này chúng ta lại càng lưu 
tâm đến phúc lợi riêng của chính mình. Mọi nỗ lực gầy 
dựng đời sống tiện nghi, mọi bực bội trước cảnh ngộ bất 
như ý, mọi bận tâm trước chuyện sướng khổ, giàu nghèo, 
vinh nhục, khen chê, đều phát sinh từ khái niệm về “cái 
tôi” này. Chúng ta thường luôn ám ảnh với chính mình, 
đến nỗi gần như không còn biết gì đến lợi ích của người 
khác. Thật sự mà nói, đối với người khác chúng ta chẳng 


Ấn bản 27/04/2017 


166 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


quan tâm gì hơn là con cọp quan tâm đến việc ăn cỏ. 
Hoàn toàn trái ngược với thái độ của bồ tát. Cái tôi thật sự 
chỉ do ý niệm tạo ra. Bao giờ chứng được đối cảnh và chủ 
thê đều chỉ là không, khi ấy quí vị sẽ dễ dàng thấy được 
rằng người khác và mình thật ra không khác. 


Mọi năng lực mà chúng ta thường vẫn đồ ra để chăm lo 
cho chính mình, bồ tát dùng để chăm lo cho kẻ khác. Nếu 
bồ tát thấy rằng nhảy vào lửa địa ngục có thể giúp được 
dù chỉ một chúng sinh, bồ tát sẽ nhảy, không chút ngần 
ngại. Bồ tát địa thứ tám chứng biết luân hồi niết bàn hoàn 
toàn không khác. Đây là tri kiến cứu cánh. Bậc đại đạo sư 
dòng Sakya, Jetsun Trakpa Gyaltsen đã gặp đức Văn Thù 
trong linh kiến, và từ nơi đức Văn thù, ngài đã thọ nhận 
bài pháp lừng danh, “7hoát Tứ Chấp.” Trong câu cuối 
của bài pháp này, đức Văn Thù dạy, “ơi nào có chấp, 
nơi đó vắng kiến.” Ngài Tịch Thiên [Shantideva] cũng 
vậy, dạy rằng: “Mọi sự như trời không— đây là điễu tôi 
cần chứng biết.” Đây là trì kiến cứu cánh của cả hai tông 
phái hiển và mật. 

Tri kiến tánh không trước tiên cần hiểu, rồi cần có kinh 
nghiệm, rồi cuối cùng cần phải chứng. 

Từ nơi tánh không mà sinh ra luân hồi và niết bàn, và rồi 
sẽ tan về lại nơi tánh không. Vạn pháp dù hiện ra vẫn 
chưa từng rời tánh không. Chứng được tự tánh của vạn 
pháp vốn là không thì quí vị sẽ có khả năng gánh vác mọi 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 167 


hoàn cảnh, dù sướng hay khô, mà không vướng chút châp 
bám nào. 


Nhìn từ con mắt của tánh không, chân hay vọng đều chỉ 
là khái niệm đối đãi, hiện hữu qua mối tương quan đối đãi 
với nhau. Có vọng mới có chân. Nếu vọng đã là không thì 
chân cũng là không. Trong tri kiến tánh không, vì vậy, 
không hề có bất kỳ khẳng định nào, không điều kiện, 
không chấp bám. Một khi đã đứng vững được trong tri 
kiến này, bồ tát không còn cầu an lạc cõi niết bàn, đủ khả 
năng thị hiện bất cứ sắc tướng nào để toàn thành lợi ích 
cho chúng sinh. Niềm tự tin của bồ tát không hề gián 
đoạn, nhờ vậy có thể hàng vô lượng kiếp phụng sự cho 
chúng sinh, bất kể chúng sinh có trôi lạc xa thắm đến mức 
nào. Không từng nghĩ rằng khổ công tu tập là đề đạt quả 
giác ngộ cho riêng mình, bồ tát chỉ một lòng vì chúng 


sinh mà hướng vê mục tiêu cứu cánh. 


--- NĂM PHIỀN NÃO 


Chứng tri kiên toàn hảo là vượt thoát năm chât độc phiên 
não trói buộc ta vào cảnh luân hôi. Năm độc tan thì năm 
trí hiển lộ. 


Ấn bản 27/04/2017 


168 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


-—-- SÂN 

50. Đừng theo đối tượng của lòng sân hận, hãy nhìn tâm 
giận 

Sân hận vừa chớm đã tự tan biến, là cảnh sáng-không. 

Sáng-không chính là đại-viên-cảnh-trí. 

Sân tự giải thoát: trong cảnh giới này, trì Lục tự chú. 


Luân hồi từ đâu sinh ra? Chúng ta nhận biết cảnh giới 
xung quanh bằng năm giác quan, rồi tâm phát sinh đủ loại 
cảm thọ ưa thích và ghét bỏ, rồi từ cảm thọ này mà có 
luân hồi. Nhận biết ngoại cảnh, điều này tự nó không phải 
là nguyên nhân khiến trầm luân sinh tử mà thật ra chính 
phản ứng của chúng ta trước nhận thức giác quan này và 
suy diễn gán đặt lên đó mới là động lực đây bánh luân hồi 
xoay nhanh. Đặc điểm phi thường của Mật thừa nằm ở 
chỗ thay vì tiếp tục đây luân hồi xoay tròn theo kiểu này, 
chúng ta có thể tập luyện đề thấy rằng mọi sự đều chỉ là 
hoạt hiện thanh tịnh của trí giác. Khi hận một aI, nỗi hận 
thù này không phải gắn liền với người bị hận, hay một 
khía cạnh nào đó của hắn. Cơn giận chỉ có trong tâm của 
người hận. Vừa thoáng thấy bóng kẻ thù, quí vị lập tức 
nhớ ngay đến tất cả những lần hắn đã hại mình trong quá 
khứ, đến việc hắn sẽ làm thế nào để tiếp tục hại mình 
trong tương lai, đang làm gì để hại mình trong hiện tại; 
đến nỗi chỉ cần nghe nhắc đến tên là đã thấy bực. Vì cứ 


mãi nuôi nâng ý nghĩ như vậy nên sân hận bùng lớn, lúc 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 169 


ấy chỉ còn muốn vác đá ném, hay quơ đại cái gì để mà 
quất, trong lòng nghĩ rằng, “thật đáng chết!” Sân hận có 
vẻ như mạnh mẽ cực kỳ, nhưng sức mạnh này, sân hận 
lây từ đâu ra để thao túng quí vị dễ dàng như vậy? Có 
phải do sức mạnh ở bên ngoài, có chân, có tay, cầm vũ 
khí, mặc áo giáp? nếu như không phải ở bên ngoài, thì có 
phải là ở bên trong? Ở chỗ nào? Óc, tim, xương, hay bộ 
phận nào khác? Tuy không thể trỏ ra đang ở chỗ nào, cơn 
giận vẫn thật sự giống như có ở đó, rất cụ thể, là sự chấp 
bám mãnh liệt khiến tâm của quí vị bị đông cứng, mang 
lại biết bao khổ não cho chính mình và cho người khác. 
Cũng như đám mây không có chút thực thể nào, không 
thê đứng lên trên hay khoát vào làm áo, nhưng vẫn có thê 
che kín cả bầu trời, áng ngữ ánh mặt trời. Tương tự như 
vậy, ý tưởng có thể làm che chướng ánh sáng nguyên sơ 
của trí giác. Chứng biết tánh không và tánh trong của tâm, 
thả tâm về lại tánh tự nhiên, an nhiên tự tại. Một khi quí 
vị nhận diện được tự tánh của sân là không, sân hận sẽ 
mắt tác dụng gây hại, trở thành đại viên cảnh trí. Nhưng 
nếu không nhận diện được chân tánh của sân hận, để sân 
hận tự do thao túng, khi ấy sân hận sẽ là nguyên nhân 
ném ta vào nỗi thống khổ cháy bỏng và cóng lạnh cõi địa 


ngục. 


Người ta thường cho răng chiến thắng hủy diệt kẻ thù là 
thành tích đáng kể, nhưng điều này dứt khoát không phải 


Ấn bản 27/04/2017 


170 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


là quan điểm của Phật giáo. Khi sân hận nổi lên, đừng 
theo đuổi, ngược lại hãy nhìn thăng vào chân tánh của 
chính lòng sân hận này, vốn chỉ là sự tạo-tác-vốn-không 
trong cảnh giới không của tâm. Đã vô số đời kiếp ta làm 
nô lệ cho sự hung hăng của chính mình, tích lũy vô lượng 
ác nghiệp, vậy từ nay về sau phải nên thận trọng, nhớ 
rằng sân hận là hạt mầm sinh ra hết thảy khổ đau cõi địa 
ngục. Quét sạch sân hận thì địa ngục sẽ không còn. 


Thay vì hận những kẻ gọi là “kẻ thù,” nên hận lòng sân 
hận thì đúng hơn. 

Bao giờ quí vị thôi không còn nuôi nắng cảm giác giận 
dữ, không tự xa lánh người khác vì nổi sân, để cơn giận 
tự giải thoát vào trong chân tánh, đây chính là đại-viên- 
cảnh-trí, là tấm gương lớn soi khắp chúng sinh, hiện 
thành chính mình. Niệm sân nếu có thể dấy lên được 
trong tâm đức Quan Thế Âm chỉ có thể đơn giản khiến 
cho trí tuệ của ngài càng thêm tỏa sáng. Hơn nữa, bao giờ 
hiểu rõ cơn giận không thê đến từ bên ngoài và tâm giận 
bên trong vốn không thật có, khi ấy quí vị sẽ thấy lòng từ 
bi trong mình tự nhiên tỏa rộng đến khắp chúng sinh, đặc 
biệt cho những ai đang khốn khổ vì ngọn lửa sân hận. 
Xưa kia, trong một đời tiền thân, khi Phật đang còn làm 
hạnh bồ tát dưới kiếp rắn, có đám trẻ ác độc bắt rắn về 
hành hạ cho đến chết. Nếu muốn, ngài chỉ cần bằng một 
tia nhìn là có thể tiêu diệt đám trẻ kia, nhưng vì tim bồ tát 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 171 


không có chút niệm sân nào nên ngài đã không làm như 
vậy, ngược lại, cầu nguyện cho đám trẻ nhờ gieo duyên 
giết rắn này mà về sau sẽ được thành đệ tử của ngài để 
ngài đưa đến quả giác ngộ. Tấm gương can đảm kham 
nhẫn này là kết quả của chứng ngộ toàn hảo về tánh 
không và tâm bi. 

Sân hận là kẻ thù độc hại của giải thoát, vì chỉ một niệm 
sân đủ khiến tiêu tan thiện căn công đức tích lũy trên 
hàng vô lượng kiếp. Nên diệt sân hận là một trong những 
mục tiêu chính của bồ tát. Vậy hãy kiên trì giữ gìn hạnh 
nhẫn, trì Lục tự chú. Như sách có câu, “không ác nghiệp 
nào sánh bằng nghiệp sân, không hạnh tu nào sánh bằng 
hạnh nhẫn.” 


---- MẠN 

51. Đừng bám đối tượng của lòng kiêu căng, hãy nhìn trí 
chấp 

Tự tôn vừa chớm đã tự tan biến, là cảnh vốn-không. 

Bản-lai-không, là bình-đẳng-tánh-trí. 

Ngã mạn tự thoát: trong cảnh giới này, trì Lục tự chú. 


Vừa được chút điều hay, chút hiểu biết, chút tài năng, là 
ngã mạn lập tức phát sinh, phá hỏng tất cả thiện đức, bất 
kế loại nào. Căng phông trong nỗi tự tôn, choáng ngợp 
trước sắc đẹp, trí khôn, hiểu biết, quyền lực của chính 
mình, chúng ta trở nên mù quáng không còn thấy được 


Ấn bản 27/04/2017 


172 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


đức tính toàn hảo chân thật của chư đại đạo sư. Nhưng 
thật ra, cho dù kẻ phàm phu như chúng ta đây, trôi lạc mù 
khơi trong vô minh luân hồi, thỉnh thoảng có được đôi 
chút điều hay đi chăng nữa, cũng vẫn quá ít ỏi so với số 
lượng lỗi lầm quá lớn; và so sánh với vô lượng thiện đức 
của các bậc đại thánh nhân, thiện đức bản thân chúng ta 
có thể có được thật chỉ nhỏ nhoi như nhúm bột. Huống 
chỉ mớ thiện đức khiến chúng ta cảm thấy vô cùng hãnh 
diện kia, phần lớn chỉ là lầm lỗi trá hình. 


Vậy bắt kề tài năng nào cũng đều giới hạn và thất thường, 
hoàn toàn chẳng có gì đáng để tự cao. Sách có câu nói 
rằng, “Như Hước chẳng đọng trên đỉnh núi, điều thật sự 
có giá trị chẳng thể tích lũy trên ngọn tự kiêu.” Ngã mạn 
ngăn không cho quí vị phát triển tâm hướng đạo sư, trí 
tuệ, hay từ bi; nhốt chặt quí vị lại không thể nhận lực gia 
trì của đạo sư, cản trở mọi bước tiến trên đường tu. Vậy 
hãy lánh xa hiểm họa này, đừng ngã mạn, quan trọng là 
phải chân thành tự xét chính mình. 


Phân tích ngã mạn cho thật kỹ, quí vị sẽ thấy ngã mạn kia 
không phải vốn nằm ở nơi sự việc khiến cho mình nổi tự 
cao, mà chỉ vì tâm chấp bám. Đặt mình ở vị trí thấp hèn, 
giữ tâm khiêm cung, ngã mạn sẽ tan biến như sương mù 
buổi sáng. Tâm thoát khỏi móng vuốt của ngã mạn sẽ 
luôn an trụ trong bình đẳng tánh trí của đức Quan Thế 
Âm. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 173 


---- THAM 

52. Đừng luyến đối tượng của lòng ham muốn, hãy nhìn 
lòng tham 

Tham luyến vừa chớm đã tự tan biến, là cảnh lạc-không. 

Lạc-không chính là diệu-quán-sát-trí. 

Tham tự giải thoát: trong cảnh giới này, trì Lục tự chú. 


Quí vị có thể mong cầu hạnh phúc đến từ cha mẹ, con cái, 
băng hữu, tài sản, hay sở hữu, nhưng hạnh phúc này 
không bên, rốt lại sẽ bị cái chết cướp đi, nếu chưa mất từ 
trước. Bám vào đó, thật không để làm gì. 


Khi chết, bất kế được người đời ngưỡng mộ cỡ nào, bất 
kể giàu sang quyền thế cỡ nào cũng không lợi ích gì. Quí 
vị vẫn sẽ phải lang thang trong cõi trung hữu ở giữa cái 
chết và kiếp tái sinh, hành trang mang theo chỉ có nghiệp 
thiện và nghiệp ác đã gieo. Tích lũy tiền tài của cải, rồi 
giữ gìn, rồi khuyếch trương, là việc triền miên không dứt, 
đầy bức xúc. 


Chúng ta hễ thấy vàng hay kim cương là mê, tức khắc nổi 
lòng ham muốn không thể cưỡng. Nhưng những món đẹp 
món quí kia dù có mua về, tham chấp vẫn không dứt mà 
chỉ càng tăng thêm. Sợ mất trang sức quí giá vừa mua, 
khóa hết vào tủ sắt, chẳng dám đeo. Trọn đời sống với 
lòng tham thì khi vào cõi trung hữu chỉ có thể gặp những 
kinh nghiệm kinh hoàng sợ hãi. 


Ấn bản 27/04/2017 


174 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


Bán buôn, trồng trọt, hay bất cứ cơ sở làm ăn nào nào 
kiếm lời trên đầu trên cô người khác đều chỉ khiến ta gieo 
thêm nhiều ác nghiệp. Chúng ta không bao giờ thỏa mãn 
với những gì đã có, luôn cố găng đạt điều mình muốn, cứ 
như vậy đã bao đời kiếp tự khiến mình kiệt quệ. Buông 
hết ra để biết vui với áo vừa đủ mặc, cơm vừa đủ ăn, như 
vậy chẳng tốt hơn sao? Hết mình trì tụng Lục tự chú với 
tâm không chấp bám, rồi quí vị sẽ thấy mình từ từ không 
còn tham đắm chuyện thế gian, không còn lãng phí đời 
mình. Ái và thủ tan vào chân tánh, chắng phải là gì khác 
hơn là diệu quán sát trí của đức Quan Thế Âm. 


---- TẬT ĐỐ 

53. Đừng theo đối tượng của lòng ganh ghen, xét tâm 
tầm tư 

Ganh ghen vừa chớm đã tự tan biến, là cảnh trí-không. 

Trí-không chính là thành-sở-tác-trí. 

Ganh ghen tự thoát: trong cảnh giới này, trì Lục tự chú. 


Người phàm phu nổi ghen với bất cứ một ai thành tựu 
băng hoặc hơn chính mình. Ở đây cũng vậy, sự ganh ghen 
này không phải vốn có ở nơi đối tượng của lòng ganh 
ghen, mà chỉ do tâm tạo tác mà thành. Khi niệm ghen nổi 
lên, đơn giản nhận diện cho đích xác, vui theo thành tựu 
của người bằng trọn trái tim. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 175 


Để niệm ghen sinh sôi nảy nở, chúng sẽ trở nên mạnh mẽ 
khác thường. Ví dụ câu chuyện Đề Bà Đạt Đa ganh với 
anh họ là đức Cổ Đàm. Cả sau khi đức Cổ Đàm đã thành 
Phật, Đề Bà Đạt Đa vẫn tìm đủ mọi thủ đoạn để đôi co 
với Phật. Ác hạnh tật đỗ của Đề Bà Đạt Đa mạnh đến nỗi 
đất nẻ dưới chân, ông ta phải rơi vào lửa địa ngục. Ở đó 
khổ đau cùng cực, ông ta hối hận khóc gào, “từ tận đáy 
lòng, con xin qui y nơi đức Cồ Đàm!” Cho đù về sau ông 
ta được tái sinh thành một vị Độc Giác, nhưng ngay trong 
đời ấy, đến cả đức Phật cũng không thể cứu ông ta. Vì 
vậy ganh ghen tật đồ là lỗi lầm rất trầm trọng, đừng bao 
giờ để mình rơi vào đó. 

Chỉ cần cảm thấy vui với thành tựu của người khác—ví 
dụ cúng dường rộng rãi cho Tam Bảo—quí vị cũng tích 
lũy lượng công đức ngang bằng với công đức của người 
kia. Thay vì tự mãn với thành tựu của chính mình, thay vì 
thành mồi ngon cho tật đố, hãy vui cùng công đức vô giá 
của người khác, đặc biệt vui cùng công đức của bậc giác 
giả. Đây chăng phải là gì khác hơn là chính thành-sở-tác- 
trí của đức Quan Thế Âm. 


Ấn bản 27/04/2017 


176 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


~—~- SỈ 

54. Đừng ham khái niệm do vô minh tạo, 

hãy nhìn tự tánh của vô minh này. 

Vọng niệm vừa chớm đã tự tan biến, là cảnh giác-không. 
Giác-không là phúp-giới-thế-tánh-trí. 

Vô minh tự thoát: trong cảnh giới này, trì Lục tự chú. 

Vô minh ở đây có nghĩa là vô minh không biết Phật tánh 
của chính mình. Trên phương diện này, chúng ta cũng vô 
minh như kẻ ăn mày cầm trong tay viên ngọc báu, vì 
không biết giá trị mà ném bỏ đi. Vì vô minh mà phải làm 
thân nô lệ cho ý niệm, không biết phân biệt đúng sai. Vì 
vô minh mà đui mù không thấy luật nhân quả, nhất định 
không tin nhân nào quả nấy. Vì vô minh mà không thể tin 
nhận có đời trước, kiếp sau. Vì vô minh mà không tin vào 
lời cầu nguyện Tam Bảo sẽ mang đến kết quả tốt lành. Vì 
vô minh mà không chứng được sự thật của Pháp. Vô 
minh là gốc rễ của tám vạn bốn ngàn phiền não, vì hễ 
chưa nhìn ra chân tánh của vạn pháp là tánh không thì sẽ 
vẫn có chấp tin vào hiện hữu thật có, và đây là nguồn gốc 


của mọi vọng kiên và tà niệm. 


Tuy nhiên, vô minh không trường tồn như bóng tối triển 
miên của hang sâu dưới lòng đất. Như mọi pháp khác, vô 
minh chỉ có thể đến từ tánh không, và vì vậy không thật 
có. Một khi nhận diện được tánh không của vô minh, vô 
minh sẽ trở thành pháp giới thể tánh trí. Đây là trí của đức 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 177 


Quan Thế Âm, là Phật tánh, là Như lai tạng, mỗi chúng 
sinh đều có. Như Phật đã thuyết, vì vô minh mà tin vào 
vọng tưởng thay vì chứng biết chân tánh của chính mình 
là Như lai tạng 


Từ nơi tánh không của vô minh, nhận diện cảnh tối tăm 
hư vọng của vô minh vốn chính là Pháp giới. Thả lỏng 
trong kinh nghiệm này, hành trì kiến, tu và hạnh. Đây 
chính là trái tim tinh túy của đức Quan Thế Âm. 


Vậy, khi nào nhiễm tâm phiền não tương ứng với năm 
độc phát sinh, thay vì để năm độc lôi tuột mình đi, quí vị 
hãy đơn giản nhìn thắng vào chân tánh của chúng: làm 
như vậy sẽ có lúc quí vị nhìn ra năm độc là năm trí, đây là 
cảnh tự nhiên của tâm không hư vọng. Đến lúc ấy, niệm 
của quí vị vừa chớm sẽ tự tan biến ngay, quí vị sẽ không 
còn đánh mất cái thấy của trí giác, là đức Quan Thế Âm 
cứu cánh. 


--- NĂM UẨN 


Đức Quan Thế Âm cứu cánh vốn không là gì khác hơn là 
tánh không. Tuy vậy, trên mặt tục để, đức Quan Thế Âm 
thị hiện muôn vạn sắc tướng phù hợp căn cơ chúng sinh. 
Hết thảy thị hiện này, với muôn vạn danh xưng, tướng 
dạng, màu sắc, đều xuất ra từ trí tuệ của ngài, là biểu hiện 
phong phú của tánh không và từ bị. Đặc biệt đức Quan 


Thê Am có năm hiện thân, tương ứng với năm uân và 


Ấn bản 27/04/2017 


178 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


năm cõi luân hôi. Năm câu kệ tiệp theo giải thích về sự 
chuyên năm uân thành năm sắc tướng nói trên của đức 
Quan Thê Am. 


szz> SẮC 

55. Sắc uẩn vô sinh, bản lai là không, tựa như hư không. 
Cốt tủy tinh túy của giác-không này, là Quan Thế Ẩm. 
Chẳng gi khác hơn là bậc tôn quí Vua Của Trời Rộng. 
Trong cảnh chứng không, trì Lục tự chú. 


Vì mưa và nắng gặp nhau mà chúng ta thấy có cầu vồng 
hiện ra trên bầu trời. Tương tự như vậy, muôn vạn hình 
sắc hiện ra trước mắt của chúng ta chỉ đến từ sự phối hợp 
giả tạm của nhiều nhân duyên. Nếu quán chiếu tận tường 
sẽ thấy không có sắc tướng nào có được chút hiện hữu 
chắc thật nào cả. Ví dụ chúng ta dùng chữ thân để gọi cái 
khối biến chuyển thay đối luôn luôn với những xương, 
thịt, và máu kia, mặc dù sự thật không làm gì có một thực 
thể nào là thân cả. 

Chính năm uân là nền tảng, từ đó phát xuất khái niệm hư 
vọng về ngã, một cái “tôi” thật có, nguồn gốc mọi khổ 
đau. Nhưng nếu nhận diện được sắc uân là không thì uân 
này không là gì khác hơn là đức Quan Thế Âm. Hồng 
danh cho thị hiện này của đức Quan Thế Âm là Vua Của 
Trời Rộng, cho thấy thân thị hiện này quảng đại cùng 
khắp như không gian. Từ mỗi lỗ chân lông trên thân ngài, 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 179 


vô lượng cõi Phật hiện ra, không cần làm lớn chân lông, 
cũng không cần thu hẹp cõi Phật. 


Tuy nhiên, thân đức Quan Thế Âm không phải là thân 
máu thịt mà là do trí tuệ của ngài hoạt hiện mà thành, tự 
tánh vốn không. Nhận biết điều này, trì Lục tự chú. 


---- THỌ 

56. Thọ uẩn là dây buộc tâm vào cảnh. 

Khi biết thọ này bình đẳng bất nhị, thì đó chính là đức 
Quan Thế Âm. 

Chẳng di khác hơn là bậc tôn quí Bất Không Thòng Lọng. 

Trụ trong cảnh giới thâm chứng nhất vị, trì Lục tự chú. 


Vì thân và tâm gặp nhau mà cảm thọ ưa ghét sướng khổ 
phát sinh. Khi thân của quí vị gặp chút đớn đau cỏn con, 
như bị gai đâm, lý do quí vị không thích điều này là vì quí 
vị chấp vào khái niệm tự ngã. Vì vậy mà phát sinh ý nghĩ 
“tôi,... thân tôi, .... tôi vui, .... tôi khổ.” Sự thật là khi 
người khác bị đau y như vậy quí vị chăng hề quan tâm, 
đây là bằng chứng cho thấy tầm vóc của sự chấp vào khái 
niệm tự ngã này của quí vị lớn đến mức nào. Thọ uân 
chính là sợi dây buộc chặt quí vị vào ba cõi sinh tử. Thọ 
là phản ứng căn bản của sự thích hay ghét khi chạm vào 
bất cứ điều gì trong thế giới hiện tượng này. Thọ phát 
xuất từ hoạt động của các căn [bộ phận giác quan] và thức 
tương ứng. Nếu xét kỹ, quí vị sẽ chứng biết thọ này hoàn 


Ấn bản 27/04/2017 


18o | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


toàn không có thực thể, và như vậy thọ trở thành bình 
đăng tánh trí, chân tánh của thọ uẫn này không gì khác 
hơn là hiện thân của đức Quan Thế Âm với hồng danh 
Bất Không Thòng Lọng, tiếng Phạn gọi là đức 
Amoghapasha. 


Đức Amoghapasha thuộc bộ Phật Ngọc Báu, dũng lực 
thần thông vô ngại, đến nỗi chỉ cần nghe đến hồng danh 
và minh chú của ngài cũng đủ giúp quí vị khai mở kinh 
nghiệm thiền định, khơi sâu trí tuệ, kéo dài thọ mạng, 
tăng bồi công đức, tài sản. Vậy mà thần lực đáng kinh 
ngạc này của đức Quan Thế Âm thật ra không là gì khác 
hơn là tâm của quí vị. 


Bao giờ nhờ chứng tánh không mà quí vị thấy được rằng 
cảnh luân hồi là vô lượng thanh tịnh, mở khóa cho mặt 
giác ngộ của thọ uấn, là kho tàng công đức bất tận, thì 
đây chính là đức Phật Bảo Sinh, Ratnasambhava. 

Bắt Không Thòng Lọng đồng nghĩa với ngọc như ý. Như 
sợi dây thòng lọng, ngọc như ý có thể hàng phục trời 
người, bất kế đũng mãnh đến đâu. Khi cảm thấy sắp rơi 
vào hồ thăm của vô minh phiền não, hãy cầu đức Quan 
Thế Âm; đến lúc chót, khi được sợi dây thòng lọng từ bi 
của đức Quan Thế Âm nứu lại, quí vị sẽ đầy ắp tự tin nơi 
trí toàn giác của ngài. Vì vậy, hãy tin tưởng và hướng tâm 
tròn đây, trì Lục tự chú. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 181 


---- TƯỞNG 

57. Tưởng uẩn nắm mãi cho rằng thật có, đó là vọng tâm 

Còn nắm chúng sinh bằng tâm đại bi thì đó chính là đức 
Quan Thế Âm. 

Chẳng di khác hơn là bậc tôn quí Vét Đáy Sinh Tử 

Trụ trong cảnh giới đại bi vô lượng, trì Lục tự chú. 


Khi gặp bất cứ điều gì, tâm của quí vị đều không ngớt 
phân lường, “chắc sẽ thích lắm đây, có khi hại lắm đây.” 
Kết quả là cứ mãi luyến tham những gì mình nghĩ là sẽ 
mang lại lạc thú và sợ hãi những gì có thể gây khó khăn. 
Tâm của quí vị hoàn toàn dựa vào cái nhìn vị kỷ để mà 
đánh giá. Nhưng bây giờ, thay vì đánh giá sự việc dựa 
theo mức độ sướng khổ của bản thân chính mình, quí vị 
hãy nên quan tâm đến sướng khổ của vô lượng chúng 
sinh. Từ đó sẽ phát sinh lòng đại bi vô lượng, và quí vị sẽ 
chứng biết uẫn thứ ba, tưởng uẫn, chính là hiện thân của 
đức Quan Thế Âm với hồng danh: đắng Vét Đáy Sinh Tử. 


Khi vét đáy biển, tất cả những gì dưới đáy đều được đưa 
lên mặt biển. Tương tự như vậy, thiện hạnh từ bi của đức 
Quan Thế Âm mang chúng sinh kẹt sâu dưới đáy luân hồi 
trong cõi ác đạo đưa lên các cõi cao. Cho dù vì mỗi một 
chúng sinh mà phải lao lực đến cùng tận sinh tử, lòng đại 
bi của ngài cũng vẫn không hè giảm. Đắng Vét Đáy Sinh 
Tử luôn sẵn sàng cứu chúng sinh, như trong câu chuyện 
dưới đây. 


Ấn bản 27/04/2017 


182 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


Xưa kia, có nhóm lái buôn lên thuyên ra khơi kiếm đảo 
vàng đảo ngọc. Thuyền gặp bão bị đắm, họ dạt vào hòn 
đảo của loài qui ăn thịt người. Để nắm giữ đám lái buôn 
này, bọn qui biến thành công chúa hiện ra trước mặt họ, 
khiến họ mê đắm và tin tưởng. Chăng bao lâu, đám qui 
đội lốt công chúa kia đã lẫy hết đám lái buôn này về làm 
chồng, canh giữ nghiêm ngặt, không cho đi lạc đâu xa ra 
khỏi nhà. 

Tuy vậy, một hôm trưởng đoàn tình cờ đi xa hơn mà 
không ai để ý. Ông ta gặp một tòa nhà không lồ toàn bằng 
sắt. Bên trong có tiếng gọi lớn, “Hãy nghe đây, hỡi người 
đi ngoài kia! Chúng tôi cũng là lái buôn, bị đắm thuyền 
lạc lên đảo này và bị cầm tù ở đây. Hãy coi chừng! Các 
anh đang bị lừa, các cô công chúa mà các anh gá nghĩa, 
thật ra đều là qui ăn thịt người. Họ định sẽ giết và ăn thịt 
các anh!” Vị trưởng đoàn nhờ vậy hiểu ra ông ta và cả 
đoàn đều bị đám qui đội lốt công chúa cầm tù.” Ông ta 
hỏi: “chúng tôi bị vướng bẫy tàn khốc, không lẽ nào 
không có lối thoát?” Tiếng nói kia đáp: “Chúng tôi thì 
không, nhưng các anh ở bên ngoài vẫn còn một hy vọng. 
Ở phía đông có một cái hồ, bên bờ hồ có một vườn cỏ tên 
là Vườn Cỏ Vàng. Vào mỗi đêm ba mươi và đêm rằm, 
đức Quan Thế Âm dưới sắc tướng ngựa báu Valaha, 
nghĩa là Dũng Vân, từ cõi trời Ba Mươi Ba xuống vườn 


cỏ này đê gặm cỏ, uông nước, và lăn trên bãi cát vàng. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 183 


Ngài mời ai muốn thoát đảo quỉ ăn thịt người về lại châu 
Diêm Phù thì hãy đến cưỡi trên lưng của ngài. Tôi đã 
từng nghe đám qui đội lốt công chúa nói rằng ai nắm 
được bờm ngựa Valaha này và từ chối không nghe lời van 
xin giả dối của qui, nhất định sẽ an toàn thoát được chỗ 
này, không ai có thể ngăn cản.” Vị trưởng đoàn tức tốc 
chạy về báo cho bạn mình biết việc vừa mới nghe. Mọi 
người đều kinh hãi trước thảm cảnh của mình, và hiểu ra 
rằng muốn tìm lại tự do chỉ còn mỗi một nguồn hy vọng 
duy nhất đó là từ tận đáy tim phải hướng về đức Quan 


Thê Am mà câu nguyện. 


Quả đúng như lời đã nói, vào đêm trăng tròn, ngựa báu 
cõi thiên hiện ra, an lành gặm cỏ trong Vườn Cỏ Vàng. 
Khi sắp bay lên, ngựa gọi đám lái buôn hãy mau leo lên 
lưng. Lũ qui đội lốt công chúa biết được tù nhân của mình 
đang sắp vuột thoát, họ bắt đầu khóc than vật vã, đưa đàn 
con ra níu kéo chồng hãy ở lại chăm sóc cho con trai con 
gái, khóc lóc nói rằng nếu không có cha thì sẽ chết đói cả. 
Một vài lái buôn vì không đoạn nổi tâm luyến ái, không 
thể cầm lòng trước lời van xin của vợ qui, té lại xuống 
mặt đất, nhưng tất cả những người còn lại, bịt tai trước lời 
khẩn nài đầy nước mắt, một lòng hướng tâm cầu nguyện 
đức Quan Thế Âm với tín tâm mãnh liệt, đã có thể an 
toàn vượt thoát về lại châu Diêm Phù. 


Ấn bản 27/04/2017 


184 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


Lòng từ bi của đức Quan Thế Âm, không vướng tưởng 
uân, rót xuống đồng đều cho mọi chúng sinh. Ngài sẽ 
luôn vét tận sâu thắm sinh tử mà không thấy mệt, cho đến 
khi sạch hết không còn sót một chúng sinh nào. 

Uẫn thứ nhất [sắc] là tiếp xúc đầu tiên của quí vị với đối 
cảnh. Uấn thứ hai [thọ] là cảm nhận đối cảnh này đáng 
ưa, đáng ghét, hay trung tính. Uấn thứ ba [tưởng] là quí vị 
đánh giá cảm nhận này mạnh, vừa, hay yếu, rồi tâm của 
quí vị sẽ chấp vào sự đánh giá này cho rằng đó là thật và 
đúng, làm cơ sở cho hai uẫn tiếp theo [hành và thức]. Do 
năm uân tiến triển như vậy mà sinh ra khổ đau. Tuy 
nhiên, nhờ trì Lục tự chú với tâm hướng về tròn đây, quí 
vị có thể cởi được cùm gông của tưởng uần, nhờ đó thoát 


cạm bây luân hôi. 


---- HÀNH 

58. Hành uẩn vọng đọng tạo tác sinh tử, thì trôi luân hồi; 

Còn chứng luân hồi niết bàn bình đẳng, thì đó chính là 
đức Quan Thế Ẩm. 

Chẳng gi khác hơn là đống Đại Bi Chuyển Hoá Chúng 
Sinh. 

Trụ cảnh đồng vị, làm việc lợi tha, trì Lục tự chú. 


Hành uân là từ cái thấy có ưa có ghét mà sinh ra sự thôi 
thúc, buộc phải hành động, do đó tạo nghiệp; vì vậy hành 


uân chính là vị kiên trúc sư, xây lên cảnh luân hôi và niêt 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 185 


bàn. Quí vị đã bị hành uân biến thành nô lệ một cách triệt 
để, cứ thế trôi lăn từ đời này sang đời khác, từ vô thủy 
sinh tử cho đến giờ. Tuy vậy, nếu biết tự tánh của hành 
uân là không, và nếu biết hết thảy mọi thôi thúc bất tận 
kia của hành uân thật ra chỉ là thị hiện phong phú của trí 
tuệ, chừng đó quí vị sẽ không còn bị hành uẫn thống trị. 


Theo hệ Kim cang thừa, đức Quan Thế Âm ngự trên mọi 
mạn đà la làm đắng Thế tôn Uy Dũng của Vũ Điệu Hoa 
Sen. Mặc dù thật sự là một đẳng Phật đả giác ngộ viên 
mãn với kho bồ đại bi vô tận, ngài thị hiện sắc tướng bồ 
tát để trực tiếp phố độ chúng sinh, tùy theo nhu cầu căn 
cơ của từng chúng sinh. Bồ tát làm gì cũng đều vì chúng 
sinh mà làm, không bao giờ có mục tiêu vị kỷ, trong bất 
kỳ tình huống nào. Lòng từ bi quảng đại này mang đến vô 
lượng thiện đức giác ngộ, đặc biệt là mang đến đại giác 
ngộ chứng biết luân hồi và niết bàn vốn cùng một mùi vị. 

Trong hiện tại, có thể là quí vị khó lòng hình dung ra 
được tầm vóc lớn rộng bất khả tư nghì của thành tựu, từ 
bi và khả năng độ sinh của đức Quan Thế Âm. Nhưng nếu 
quí vị trì tụng chú của ngài với tấm lòng chuyên nhất 
hướng về, rồi một ngày quí vị sẽ có đủ khả năng phổ độ 
chúng sinh với tầm vóc rộng lớn y hệt như vậy. Từ tận 
đáy lòng hãy phát nguyện gánh vác chúng sinh, và hãy 
hồi hướng tất cả công đức của mình về cho chúng sinh, 
với niềm tin tưởng xác quyết rằng đức Quan Thế Âm đã 


Ấn bản 27/04/2017 


186 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


biệt rõ, và luôn gia lực cho quí vị viên thành chí nguyện 


này. 

---- THỨC 

59. Thức uẩn biểu hiện của tâm phàm phu, chức năng có 
tám 

Chứng biết tâm này vốn là Pháp thân, thì đó chính là đức 
Quan Thế Ẩm. 

Chẳng di khác hơn là bậc tôn quí Biển Rộng Thế Tôn. 

Trú trong cảnh giới tự tâm là Phột, trì Lục tự chú. 


Nếu hạt gieo vào lòng đất là hạt độc, thì rễ và lá mọc lên 
từ hạt giống này nhất định phải có độc, thậm chí chết 
người. Tương tự như vậy, nơi nào có năm uấn, nơi ấy 
nhất định có khổ đau liền kể. Và cột trụ của năm uẫn nằm 
ở nơi thức, vì thức mới chính là điều chấp vào năm uân 
cho rằng thật có. Thật ra thức chỉ là vọng tâm, và vọng 
tưởng do vọng tâm mà có. Thức chưa từng thật có, nên 
không thể tôn tại hay hủy diệt. Chứng được điều này thì 
thoát được móng vuốt của thức. Nhưng chưa có được sự 
chứng này thì thức sẽ mãi năm giữ hư vọng làm cho liên 
tục và sẽ tiếp tục gieo càng nhiều nghiệp hơn. Vì vậy mà 
điểm thiết yêu là phải dốc tâm dồn sức để nhận diện tánh 
không của thức. 

Bao giờ sự chứng này hiển hiện rõ ràng sẽ giống như ánh 


ngày lên, quét sạch màn đêm tăm tôi. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 187 


Tự tánh thanh tịnh của thức là hiện thân của đức Quan 
Thế Âm, với hồng danh Biển Rộng Thế Tôn. “Thế tôn” là 
Phật đà, là bậc đã chiến thắng, đạt quả vô thượng bồ đề, 
và “Biển Rộng” là sự quảng đại rộng lớn vô lượng vô 
biên của chư Phật bất nhị với đức Quan Thế Âm. Nguyện 
ánh ngày sẽ đến khi quí vị đạt được thành tựu toàn hảo 
đến nỗi chỉ cần nghe tên gọi của quí vị cũng đủ cho chúng 
sinh thanh tịnh nghiệp chướng, thoát khổ ác đạo. 


Biết đức Quan Thế Âm là sự thường trụ bất biến của tánh 
bất nhị, luôn trú ở trong mình, trì Lục tự chú. 


-- BỐN ĐIỂM TINH YẾU VỀ THAN KHẨU Ý VÀ PHÁP THÂN 


--- THÂN 


60. Chấp thân thật có, là nhân sinh ra nô lệ buộc ràng; 

Nếu thấy thân này chính là bổn tôn, tuy hiện vẫn không, 
thì đó chính là đức Quan Thế Âm 

Chẳng di khác hơn là bậc tôn quí đức Liên Hoa Thủ: 

Trụ trong cảnh giới thân tướng bổn tôn, tuy hiện vẫn 
không, trì Lục tự chú. 


Vì chấp vào tri kiến phàm phu thấy thân là một thực thê 
cô định, với những thành phần xương thịt, nên thân này 
mới cuốn khổ đau về như nam châm. Nhờ chịu khó tu 
theo pháp quán tưởng và trì chú, quí vị có thê phá dần sự 
chấp bám thấy thân này là có định. Tập thấy thân mình là 


Ấn bản 27/04/2017 


188 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


trí-thân vô biên vô sinh của đức Quan Thế Âm, quí vị sẽ 
siêu việt cảnh khổ. Thân đức Quan Thế Âm bao la phổ 
quát như trời rộng, không là thịt, là máu, cũng không phải 
có vật thể như pho tượng. Thân này trong suốt như cầu 
vòng, hiển hiện rõ ràng nhưng vẫn là không, không có 
chút thực thể nào. Còn hơn thế nữa, đức Quan Thế Âm 
không phải chỉ là một hình ảnh, ngài sống thật, rạng ngời 
trí tuệ, từ bi, và đũng lực, luôn linh ứng trước lời khân 
nguyện của bất cứ một ai hướng tâm gọi ngài, dù chỉ bằng 
mỗi một cử chỉ chắp tay đơn giản, hay bằng cách đọc 


tụng mỗi một câu Lục tự chú. 


--- KHẨU 


61. Động niệm phân biệt nơi cõi ngữ thanh, là nhân sinh 
VỌnGg. 

Chứng khẩu là chú, tuy vang vẫn không, 

thì đó chính là đức Quan Thế Âm. 

Chẳng di khác hơn là bậc tôn quí Tiếng Gầm Sư Tử. 

Trụ trong cảnh giới biết khẩu lò chú, trì Lục tự chú. 


Khi pháp quán tưởng thân bổn tôn của quí vị trở nên rõ 
ràng và ôn định, khi ấy trì chú sẽ giúp hoàn thiện pháp 
hành, như đã giải thích trong phân khâu kim cang trước 
đây. Linh tự đầu: OM, tượng trưng cho năm trí Phật, như 
linh tự cát tường. Phần lớn các chú đều bắt đầu với chữ 
OM này. MANNI, nghĩa là “ngọc,” PADME, nghĩa là “hoa 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 189 


sen,” và HUM là linh tự tuyên thuyết và thỉnh mời trí toàn 
giác của đức Quan Thế Âm. Trọn minh chú có thể được 
giải thích như sau: “Hỡi đấng Ngọc Báu Liên Hoa, xin 
ban cho chúng con trí toàn giác của ngài.” Lập lại hồng 
danh của ngài qua Lục tự chú, quí vị nhớ nghĩ đến thiện 
đức vô biên của ngài, như thể quí vị đang gọi ngài từ cõi 
xa. Đáp lại lời gọi của quí vị, tâm đại bị của ngài sẽ hiện 
ra không chút cô gắng, toàn thành mọi nguyện ước cho 
quí VỊ. 

Để hộ trì chúng sinh, đức Quan Thế Âm đã gia lực cho 
minh chú của ngài thành y như ngài không khác. Chú này 
là thanh âm của tánh không vô sinh. Viết thành văn tự, 
chú này giải thoát bằng sự thấy; dưới dạng âm thanh, chú 
này giải thoát bằng sự nghe; hiện ra trong tâm, chú này 
giải thoát bằng sự nhớ nghĩ; đeo trên người, chú này giải 
thoát bằng sự chạm. Tập quen nghe mọi âm thanh là minh 
chú, quí vị sẽ không còn sợ hãi trước âm thanh kinh 
hoàng cõi trung hữu. Qua minh chú này, đức Quan Thế 
Âm thực hiện thiện hạnh từ bi quảng đại của ngài trong 
phạm vi vô hạn định. Vậy, bằng tâm kính ngưỡng thiết 
tha, nghe mọi âm thanh trong toàn cõi thế gian đều là âm 


vang của minh chú, trì Lục tự chú. 


Ấn bản 27/04/2017 


190 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 
_: 


62. Chấp ý thật có, vọng nòy là nhân sinh ra luân hồi. 

Thả ý an trụ trong tánh tự nhiên thoát mọi niệm khởi, thì 
đó chính là đức Quan Thế Ẩm. 

Chẳng di khác hơn là bậc tôn quí Tháo Nơi Chân Tâm. 

Trụ trong cảnh giới tâm là Pháp thôn, trì Lục tự chú. 


Ai cũng luôn nói, “hãy thiền đi, hãy thiền đi!” Nhưng nếu 
chưa có được sự hiểu vững chắc không mê lầm về tri kiến 
tánh không thì tu thiền để làm gì? Không nhận ra được 
tánh không của tâm, đây chính là cội rễ của luân hài. 
Tánh không này, và lòng từ bi sẵn có nơi ấy, sẽ được 
chứng biết khi tâm của quí vị thoát mọi niệm tưởng, thức 
tỉnh trong tánh biết đơn thuần của hiện tại. 


Thả cho sống chạy thì niệm tưởng sẽ sinh ra toàn bộ sinh 
tử luân hồi. Để yên không kiểm soát, niệm tưởng sẽ lưu 
giữ thực tại trước mắt, vì vậy có khả năng làm cho liên 
tục cảnh luân hồi. Tuy vậy, không niệm nào, dù thiện hay 
ác, có chút mảy may hiện hữu thật có. Tất cả mọi ý niệm, 
không sót niệm nào, đều hoàn toàn là không, như cầu 
vòng, mặc dù hiện ra giữa trời, rạng ngời hiển hiện đủ 
năm mẫu, vẫn không thể nắm bắt, không thể dùng làm áo 
mặc, hay dùng làm bắt cứ việc gì. Tánh không chẳng có 
gì có thể làm cho thay đổi, dù có bị vô minh che khuất 
mắt tuệ. Đúng thật là như vậy, vô minh không phải là một 
thực thể thật có, cần dẹp bỏ. Ngay ở thời điểm chứng 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 191 


được tánh không của vô minh, vô minh này tan vào hư 
không. Khi mọi hư vọng của niệm che chướng tan đi, tâm 
vẫn còn nguyên, an nhiên tự tại, thư giãn trong tự tánh, 
không chút dụng công. Đây là ý nghĩa của hồng danh 
“Tháo Trong Chân Tâm” của đức Quan Thế Âm. 

Bầu trời không bao giờ vì mây nổi mà muộn phiền hay 
biến chuyển. Bầu trời không hy vọng có cầu vồng, cũng 
không khổ đau thất vọng khi cầu vồng không hiện. Tâm 
kim cang của đức Quan Thế Âm không bao giờ lìa chân 
tánh, dù thiện hạnh từ bị có rộng lớn đến mức nào. Vì 
chúng sinh, ngài thị hiện vô lượng Sắc thân, nhưng thật ra 
chưa từng rời cảnh giới tánh không. 


Đức Quan Thế Âm là một với chân tánh của tâm của quí 
vị. Đừng tìm ngài ở nơi nào khác. Đề có thể chứng biết 
chân tánh này trong chính mình, hãy thỉnh cầu và thọ 
nhận giáo pháp với lòng kính ngưỡng chân thành không 
ngụy tạo; rồi hãy chiêm nghiệm và mang giáo pháp này 
hòa vào với chính mình. Rốt lại, quí vị sẽ đạt chứng ngộ 
cứu cánh. Mọi nghiệp khí và phiền não áng ngữ sẽ tan, 
quí vị sẽ trực tiếp chứng biết tánh không của vạn pháp. Ở 
thời điểm ấy, quí vị sẽ tự tháo gỡ chính mình vào trong 
cảnh giới an nhiên, lìa xa mọi thống khổ luân hồi. Như cụ 
già thanh thản ngồi xem trẻ nhỏ bày trò, quí vị sẽ bình 
thản không chút chao động trước sự chuyên biến không 
ngừng của cảnh giới không thật. 


Ấn bản 27/04/2017 


192 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


Nếu quí vị quán tưởng đắng bổn tôn mà thấy khó, trang 
sức trên người, ánh sáng phóng ra, cùng tất cả mọi chỉ 
tiết, hãy đơn giản duy trì sự biết về tánh tự nhiên; đây là 
pháp tu du-già tâm yếu của Pháp thân. Ngắm nhìn sự vật 
hiện ra mang mùi vị độc nhất của chân thực tại, trì Lục tự 


chú. 


--- PHÁP THÂN 


63. Vạn pháp chính là cảnh giới Pháp thân bản lai thanh 
tịnh. 

Diện kiến Pháp thân, thì đó chính là đức Quan Thế Âm. 

Chẳng di khác hơn là bậc tôn quí Đấng Ngự Cõi Thế. 

Trụ trong cảnh giới thanh tịnh vô lượng, trì Lục tự chú. 


Đức Quan Thế Âm cùng hết thảy Phật đà, trong mọi sắc 
tướng thị hiện, bất kế thuộc lãnh vực của Báo thân hay 
Hóa thân, đều khởi sinh từ nền tảng của Pháp thân. Pháp 
thân là chân cảnh giới, nằm ngoài mọi lãnh vực của khái 
niệm phân biệt. Nơi đây bao gồm hết thảy mọi tánh đức 
giác ngộ của Phật quả. Đây chính là trí giác vốn có, luôn 
ở trong ta, từ vô thủy. Trí giác vốn có này có thê nhận 
diện được nhờ pháp tu chỉ và quán. Chỉ là an định cái tâm 
bình thường luôn tán loạn. Quán là phát huy tri kiến 
quảng đại với chứng ngộ thâm sâu theo cùng. Khi tâm chỉ 
quán bắt nhị hiện ra, đó là lúc Pháp thân đại ngộ. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 193 


Cứ như vậy bước theo bồ tát đạo, liên tục duy trì pháp 
hành trong cả hai thời tọa thiền và xuất thiền, rồi sẽ có lúc 
quí vị đến với địa bồ tát thứ nhất, bước vào kiến đạo. Có 
cái tên như vậy là vì đây là lần đầu tiên quí vị thoáng thấy 
được thực tại cứu cánh, tánh không của vạn pháp. Kinh 
nghiệm về tánh không này, tuy vậy, chưa đạt mức tối đa, 
cần phải từng bước phát huy qua các địa tiếp theo, cho 
đến thời điểm chót, ở địa thứ mzzzzười, nhị chướng vĩnh 
viễn tan biến và trí giác bản lai bắt khả đoạn trọn vẹn hiển 
bày. Quí vị bước vào nơi được gọi là vô học đạo, địa vị 
Phật đà, nơi mà tâm trở thành bất nhị với trí Pháp thân. 
Bất cứ một ai đạt quả giác ngộ ở địa vị bất nhị này, đều 
thật sự toàn thành mục tiêu cứu cánh của khắp chúng sinh 
trong toàn ba cõi. 

Chính bản thân đức Quan Thế Âm là một đắng Như lai, 
tinh túy của Phật quả, và tất cả mọi tánh đức của Pháp 
thân sẽ khai mở không cần cô gắng nhờ trì tụng Lục tự 


chú của ngài. 


Ấn bản 27/04/2017 


194 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


- Kết Luận Phần Hai 


64. Đức Quan Thế Âm: một đãng bổn tôn gồm đủ chư 
Phật; 

Lục tự minh chú: một câu minh chú gồm đủ mọi chú; 

Vờ bồ đề tâm: một pháp gồm đủ hơi bước hiện, thành 

Trụ củnh chứng một giải thoát tất cả, trì Lục tự chú. 


Phật Thích Ca Mâu Ni là hiện thân của đức Quan Thế 
Âm; Pháp, cho ta biết điều cần tránh và điều cần làm, 
nằm gọn trong Lục tự chú; Tăng, chư bồ tát giúp chúng ta 
trên đường tu, cũng là hiện thân của đức Quan Thế Âm. 
Vậy đức Quan Thế Âm là Tam Bảo hợp nhất. Như một 
thùng chứa có thể chứa vô số hạt mưa, lòng từ bi của đức 
Quan Thế Âm gồm đủ trí tuệ của đức Văn Thù và dũng 
lực của đức Kim Cang Thủ. Với một bổn tôn, một minh 
chú, một pháp tu, quí vị có thê viên thành tất cả. 


Bồn tôn có rất nhiều, phong phú vô tận: an lạc, oai nộ, 
một đầu, ba đầu, hay nhiều hơn; hai tay, bốn tay, sáu tay, 
hay nhiều hơn; mỗi vị đều biểu hiện cho một tánh đức 
khác nhau. Tuy vậy, quí vị có thể tin chắc rằng hết thảy 
chư bổn tôn đều năm trong đức Quan Thế Âm. Tương tự 
như vậy, hết thảy năng lực độ sinh của biết bao minh chú 
khác đều gói trọn trong Lục tự chú. Vậy quí vị hãy dồn 
hết trái tim để trì tụng chú này một lần. Thân khẩu ý của 
quí vị vốn là một với thân khẩu ý của đức Quan Thế Âm. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 195 


Đây là điều mà quí vị cần phải nhận diện, vì đó chính là 
cốt tủy của pháp hành. 

Đồng thời, để có thê bước theo đường tu giác ngộ đến tận 
mục tiêu cứu cánh, quí vị cần phải liên tục duy trì và phát 
huy tâm bồ đề quảng đại. Dựa theo lời trực chỉ khai thị 
của chư tổ dòng Kadampa, trước quí vị được khai thị 
chân tánh của tâm, là tâm bồ đề cứu cánh; sau quí vị huân 
dưỡng lòng từ bi dành cho chúng sinh, là tâm bồ đề qui 
ước. 


Tâm bất thuần khó lòng hàng phục nếu chưa chứng biết 
được rằng loạn tâm thật ra chưa từng sinh ra, và vì vậy 
không thể tồn tại, cũng không thê hoại diệt. Với sự chứng 
này, không duyên theo niệm khởi, duy trì tánh đơn thuần 
không gián đoạn của tâm tự nhiên, như vậy gọi là tâm bồ 
đề cứu cánh. 


Một lần thoáng thấy được chân tánh của tâm là như vậy, 
chứng ngộ về tâm bồ để cứu cánh của quí vị sẽ trở nên 
thâm sâu hơn nhờ huân dưỡng tâm bồ đề qui ước, qua hai 
mặt: tâm nguyện muốn thành Phật vì lợi ích của khắp 
chúng sinh, và thật sự thực hiện tâm nguyện này. Như 
chúng ta đã xem qua trong phần trước, chỉ muốn giúp 
chúng sinh thôi là không đủ, quí vị cần phải nỗ lực để có 
thê thật sự lợi ích chúng sinh, như là đức Quan Thế Âm, 
và cũng chính vì mục tiêu này mà quí vị quán tưởng đức 
Quan Thế Âm, trì tụng minh chú của ngài, quán về chân 


Ấn bản 27/04/2017 


196 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


tánh của trí tuệ của ngài. Tu như vậy, vọng niệm thưa 
dân, trí tuệ rộ nở, giúp quí vị toàn thành mọi lợi ích trước 


mắt và cứu cánh của mình và của chúng sinh. 


Ấn bản 27/04/2017 


197 


PHẢN BA 
Quyết Tâm Thoát Sinh Tử 


- Quay Lưng Với Việc Thế Gian 


Điểm tỉnh túy của tâm chán sinh tử là thả hết việc thế 
gian để chuyên tâm tu theo chánh pháp. 


-- VIỆC LÀM 

65. Làm để làm gì? Việc nào cũng gieo toàn nhân sinh tử. 
Xem việc đã làm vô nghĩa biết bao. 

Nay thà ngưng hết, đừng làm gì cỏ, 

thủ hết chuyện làm, trì Lục tự chú. 


Chỉ có Phật mới có thê đếm hết được những lần chúng ta 
đã sinh ra trong cõi luân hồi vô thủy này, và chỉ có Phật 
mới có thể nói luân hồi khởi đầu từ lúc nào. Trong Diệu 
Pháp Minh Niệm có câu nói răng, nếu có thể gom hết số 
lượng thân xác của mình trong các đời quá khứ, dù mỗi 
thân chỉ nhỏ như xác côn trùng, sẽ chất thành đống cao 
hơn cả núi Tu di; và nếu có thể gom hết số lượng nước 
mắt đã tuôn ra vì đớn đau, sẽ đong thành đại dương sâu 
rộng hơn bất cứ biển rộng nào trên toàn cõi thế gian này. 


Ấn bản 27/04/2017 


198 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


Vì sao? Vì cho đên bây giờ, tât cả mọi việc quí vị đã từng 
làm đêu là việc gây hại, may măn lăm thì được là việc 
phù phiêm vô nghĩa. 


Chúng sinh hữu tình luôn bận rộn. Loài người như chúng 
ta đây, bận rộn đấu đá cạnh tranh lẫn nhau, mua, bán, tạo, 
phá. Loài chim bận rộn chuyện xây tổ, đẻ trứng, bón mỗi 
cho chim non. Loài ong bận rộn hút nhụy, làm mật. Loài 
thú bận rộn kiếm ăn, săn môi, canh chừng nguy hiểm, bảo 


vệ đàn con. 


Càng làm lại càng thêm việc, càng thêm vắt vả, nhưng kết 
quả cho sự lao nhọc này không kéo dài lâu hơn bức tranh 
vẽ băng ngón tay trên mặt nước. Bao giờ thấy ra những 
việc làm vô nghĩa kia phù du đáng chán đến mức nào, tự 
nhiên quí vị sẽ hiểu điều duy nhất thật sự đáng làm, đó là 
hành trì theo chánh pháp. 


-- NÓI 

66. Nói để làm chi? Toàn chuyện tào lao. 

Nhìn xem khiến tâm tán loạn cỡ nào. 

Nay thà lặng thinh trong cõi tịch lặng, 

ngưng hẳn tiếng lời, trì Lục tự chú. 

Khi người ta nói chuyện, phần lớn đều là nói lời vô bổ. 
Chủ yếu mọi câu chuyện đều phát xuất từ lòng ưa ghét, 
chỉ khiến nọc độc phiền não thêm sâu dày. Nói không để 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 199 


làm gì, chỉ khiến ý tưởng loạn lên như trăm vạn lá cờ giấy 
phần phật trong gió lộng. 


Sách có câu “Jổ miệng là cửa địa ngục.” Nói chuyện tào 
lao, nói lời dối láo, nói lời thô ác, nói lời tọc mạch, lời nói 
nào cũng khiến tâm tán loạn và lo lắng không thôi. Dù với 
tài hùng biện, với lời rõ ràng mạch lạc dễ nghe, rồi cũng 
chỉ khiến ta thêm lãng phí thời gian và gặp chuyện rắc rồi. 
Vì vậy Mật thừa có câu nói răng một tháng tịnh khâu tụng 
chú lợi ích lớn hơn một năm tụng chú xen kẽ chuyện thế 
gian. Tụng cho ra tụng, không xen lẫn bất kỳ lời nói nào 
khác, công phu trì chú giữ được năng lực tối đa, rồi sẽ 
giúp ta chứng được chân tánh siêu việt ngôn từ, vì chú 
Mani là âm vang tự nhiên của chân tánh bất khả tư nghì 
này. Pháp hành của quí vị, vì vậy, sẽ tiến bộ nhanh chóng 
nếu có thể đứt bỏ mọi chuyện phiếm bắt tận của đời sống 
hàng ngày bằng cách phát nguyện tịnh khâu, không còn 
thốt ra lời nào khác hơn là Lục tự chú. 


-- ĐỊ 

67. Tấc bậc làm gì? tới lui thêm mệt. 

Nhìn xem chánh phúp lạc xa cỡ nào. 

Nay thà một chỗ, để tâm thư giãn, 

Ổn định an nhiên, trì Lục tự chú. 

Chạy đua loanh quanh, lăng xăng chỗ này chỗ nọ, chỉ 
thêm mệt chăng để làm gì. Chúng ta luôn lăng xăng xem 


Ấn bản 27/04/2017 


200 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


chuyện gì đang xảy ra ở nơi khác, can dự vào đủ thứ 
chuyện ở bên ngoài. Nhưng trong suốt thời gian đó, bên 
trong thật ra có thừa việc để nhìn, trong sự động tịnh của 


niệm, và thừa việc cân làm đê hàng phục vọng niệm này. 


Cho đến bây giờ, quí vị cứ mãi rong ruồi quần quanh, trôi 
lạc triỀn miên trong mấy cõi sinh tử, chăng được gì ngoài 
nỗi khổ đau. Gieo nghiệp và chịu khổ đau quả báo, lạc 
khỏi chánh pháp càng lúc càng xa. Đã vậy chi bằng ngồi 
lại một mình ở chốn yên tĩnh thuận tiện cho việc tu, chăng 
tốt hơn sao? Quán ân sư nhiệm mẫu, quán giáo pháp 
nhiệm mâu, cho đến khi chân nghĩa chánh pháp hoàn toàn 
thấm nhuần trong tâm, đây là cách duy nhất khiến thân 
người quí giá này trở nên thật sự xứng đáng. Nếu quí vị 
có thể làm được như vậy, cho dù chỉ trong một thời gian 
ngắn, đã là sự gia trì lớn lao. 


-- AN 

68. Ăn để làm gì? Chỉ toàn thành phẩn. 

Xem bụng bây giờ ăn chẳng biết no. 

Nay thà sống bằng lương thực chúnh định, 

dứt bỏ chuyện ðn, trì Lục tự chú. 

Bất kế ăn gì, dù ngon hay đở, rồi cũng thành phân như 
nhau, có gì để phải hám ăn đến thế? Tốt hơn hãy xem 
món ăn là món cúng dường, nhờ vậy tích lũy công đức 
thay vì tăng bồi lòng tham. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 201 


Khi ăn, hãy quán tưởng thức ăn thức uống là cam lỗ thanh 
tịnh, trước dâng lên Tam Bảo, sau tưởng tượng chư Phật 
ban lại cho mình, dùng thức ăn như thọ lực gia trì. Cuối 
bữa ăn, quán tưởng mình là đức Quan Thế Âm, thực 
phẩm vừa dùng biến thành cam lồ, từ các ngón tay và 
toàn thân tuôn ra, giải cơn đói khát cho hết thảy chúng 
sinh cõi ngạ quĩ. Việc ăn uống tầm thường, nhờ vậy, trở 
thành phương tiện tích lũy công đức. Phối hợp Phật-pháp 
vào sinh hoạt hàng ngày, mọi mặt trong đời sống thường 
nhật đều có thê biến thành pháp hành, giúp sự hiểu của 
quí vị trở nên phong phú thâm sâu hơn. 


Cần gì thèm thuồng những món ngon thịnh soạn. Gắng 
nuông chiều lòng tham chỉ tựa như uống nước muối, càng 
uống càng khát. Nhìn lại mà xem, thiên hạ bỏ ra biết bao 
nhiêu thời gian, công sức và tiền bạc chỉ vì một bữa ăn 
ngon. Thay vào đó, vui cùng thực phẩm giản tiện vừa đủ, 
thưởng thức vị cam lồ chánh định của thiền chỉ quán, đây 
là điều mang đến sự toại nguyện sâu xa, quét sạch vô 
minh tăm tối. Hãy nhận diện cội nguồn của dưỡng thực 
chân chính, trì Lục tự chú. 


Ấn bản 27/04/2017 


202 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


-- TƯ DUY 

69. Suy nghĩ làm gì? Càng thêm hư vọng. 

Xem lại mục tiêu đạt có là bao. 

Nay chuyện đời này thà chẳng nghĩ xa, 

buông mọi lo toan, trì Lục tự chú. 

Đừng kéo dài ý niệm đã qua, đừng mời gọi ý niệm chưa 
đến, giữ tánh biết sáng trong của thời điểm hiện tại. Bằng 
không, chẳng làm sao kết thúc được chuỗi vọng niệm nối 
dài. Như bậc thánh trí Gyalse Thogme đã dạy, “những thứ 
được gọi là niềm vui và nỗi khổ kia đều chỉ như tranh vẽ 
mặt nước, theo đuổi làm gì? Nếu qui vị nhất định phải có 
một điều gì để mà nghĩ đến, vậy hãy thử nghĩ mà xem có 
phải là được gì mất đó, tạo dựng bao nhiêu sẽ tan rã bấy 
nhiêu.” Tương lai biết đâu chừng mà tính việc xa xôi. 
Làm như vậy cũng vô nghĩa như câu chuyện Cha của 
Danh Nguyệt: 


Vào một đêm kia, có anh nông dân mang bao lúa mạch to 
tướng vừa mới thu hoạch về, cột lên xà ngang trên đầu 
giường mà ngủ. Anh ta ngã lưng xuống nệm, hai tay kê 
đầu nhìn bao lúa, nghĩ răng, “lúa này nhất định sẽ bán 
được giá,” rồi lại nghĩ, “với số tiền này, mình đủ khả 
năng lây về một cô vợ đẹp. Chẳng bao lâu sẽ được một 
thẳng cu kháu khinh... để xem, đặt tên cho nó là gì nhỉ?” 
Nhìn thấy trăng rằm chiếu xuyên khung cửa, anh chợt có 


ý nghĩ hay, “biết rồi! ta sẽ gọi con trai ta là Danh 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 203 


Nguyệt...” Vừa lúc ây, con chuột nãy giờ gặm sợi dây 
buộc bao lúa vừa xong việc, bao lúa nặng rớt xuông, và 


đên đó là hêt, cả anh nông dân lân toan tính của anh ây. 


Đừng để tâm miên man trong dự tính. Buông bỏ mọi lo 
toan vì những mối bận tâm thế tục đời này, nhớ rằng mỗi 
phút giây đi qua là một cơ hội tu tập quí giá như thế nào, 
hướng mỗi tâm mỗi niệm về hết cho đức Quan Thế Âm. 
Thay vì đầu hàng sức mạnh của hư vọng, hãy rót đầy tâm 
mình băng đại từ đại bi; thay vì lao lực vô ích để đeo đuôi 
những mục tiêu thế tục, hãy trú tâm bình đắng đến từ đại 
định thâm sâu. Tu được như vậy, dù chỉ trong thời gian 
một tiếng đồng hồ ngăn ngủi, cũng vẫn là liều thuốc hữu 
hiệu hóa giải phiền não vô minh, nhất định sẽ giúp quí vị 
tiễn bộ trên đường tu. Vậy hãy chặt hết mọi hy vọng, toan 
tính, mong đợi khiến tâm thêm loạn động, trì Lục tự chú. 


-- SỞ HỮU 

70. Sở hữu làm gì? Chỉ càng thêm vướng. 

Nhìn xem sớm ngày phải bỏ mà đi. 

Nay thà đoạn dứt tham lam tài sản, 

ngưng om của cởi, trì Lục tự chú. 

Sở hữu cũng như mọi tài vật khác, nhất định sẽ phải mắt, 
không sớm thì muộn. Phú quí là cội nguồn của nỗi lo bất 
tận và đủ loại tội ác. Sách có câu nói rằng, “Của cải càng 
nhiễu, bất hạnh càng lớn.” Quí vị có thể dành trọn đời 


Ấn bản 27/04/2017 


204 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


mình để tích lũy tiền tài của cải, đến nỗi giàu sánh Thần 
Tài, nhưng rồi thình lình chết đến, cướp đi tất cả. Hãy 
nhìn lại mà xem bao quốc vương quyên uy tột bực, bao 
triều đại tài lực thênh thanh, phải chịu cảnh mưu đồ, thảm 
cảnh, lật đồ, chiến tranh, cùng biết bao khổ đau khác kéo 
về. 

Thấy có người cầm ngọc quí trong tay như cầm đá sỏi 
tầm thường, chơi một lúc rồi vất đi, chẳng xót lắm sao? 
Nhưng vẫn chưa xót bằng thấy có người đủ cơ hội hành 
trì theo chánh pháp mà lại phí bỏ đời mình vì lầm lẫn đeo 
đuổi những mục tiêu bất xứng. Dùng thân người quí giá 
này cho bất cứ việc gì khác hơn là mục tiêu chân thật, có 
khác gì dùng chậu vàng ròng để mà hứng phân. 


Đừng lãng phí, đừng dùng sai cơ hội quí giá này Đừng 
phí thì giờ để mà tích lũy những thứ không cần thiết. Tốt 
hơn hãy nên dành thời gian để gầy dựng kho công đức 
cho pháp hành. 


Cho dù chỉ tụng một vài chú Mami hay chỉ hành trì trong 
giây lát cũng đủ giúp quí vị tích lũy thêm dồi dào kho 
tàng tâm của đắng giác ngộ. Biết rõ không tài sản thế gian 
nào có thể mang đến lợi ích chân thật dù cho đời này hay 
đời sau, trì Lục tự chú bằng trọn lòng tinh tấn, trọn tâm 


hướng về, và trọn niêm hỉ lạc. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 205 


-- NGỦ 

71. Ngủ để làm gì? Càng thêm trì trệ. 

Nhìn xem đời sống trôi trong dật dờ. 

Nay thà bắt đầu hết lòng nỗ lực, 

ngày cũng như đêm, đá bỏ tán tâm, trì Lục tự chú. 


Tính đến năm 70 tuổi, quí vị đã ngủ tất cả là 70 lần 365 
đêm, hơn 20 năm nằm ngủ như xác chết. Giấc ngủ phàm 
phu không những không lợi ích cho pháp tu mà còn tăng 
bồi thêm nghiệp khí vô minh, đủ sức đây quí vị đọa rơi 
vào ác đạo luân hồi. Vì vậy quan trọng nhất là phải từ bỏ 
biếng lười, dồn hết nỗ lực về nơi pháp hành. 


Và thêm một điều cũng rất quan trọng, đó là phải biết 
dùng những phương pháp chuyền giấc ngủ thế gian thành 
pháp hành để tiến xa hơn trên đường tu. Ban đêm trước 
khi ngủ, hãy nhớ lại việc đã làm trong ngày. Sám hối việc 
bắt thiện, hạ quyết tâm không tái phạm. Nhớ việc thiện đã 
làm, hồi hướng công đức tích lũy trong ngày về cho 
chúng sinh sớm thoát sinh tử. Rồi nằm theo “thế sư tử,” 
nghiêng phía bên phải, bàn tay phải đặt dưới má phải, 
cánh tay trái đặt xuôi bên mình ở phía trái; đây là tư thế 
Phật nằm khi nhập niết bàn. 


Tiếp theo, quán tưởng đức Quan Thế Âm to cỡ bằng ngón 
tay cái, ngồi trên đài sen đỏ bốn cánh nơi tim. Ánh sáng 


Ấn bản 27/04/2017 


206 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


từ thân ngài tỏa ra, rót đầy thân thể quí vị, đầy ắp căn 
phòng, từ từ đầy khắp vũ trụ, làm cho tất cả tan thành ánh 
sáng rực rỡ. Nhiếp tâm vào đó để đi vào giấc ngủ. 


Nếu dùng giấc ngủ để tu thì công phu ngày và đêm sẽ liên 
tục hòa vào trong nhau. Tương tự như vậy, nếu chuyển 
hết mọi sinh hoạt trong ngày thành pháp tu thì thời gian 
xuất thiền và tọa thiền sẽ hòa vào nhau một cách liên tục; 
VIỆc này hỗ trợ cho việc kia, quí vị sẽ tiến bộ nhanh 


chóng. Hãy nỗ lực ngày cũng như đêm, trì Lục tự chú. 


- Phải Gấp Tu Ngay 

72. Không rảnh! không rảnh để mà ngủ nghỉ! 
Thình lình chết đến biết phải làm sao? 

Nay thà tức khắc diệu pháp khởi tu, 

gốp lên, mau lên, trì Lục tự chú. 


Quí vị có thể biết chắc rằng cái chết sẽ đến, nhưng không 
thê biết lúc nào, ở đâu, và làm sao. Có thể là ngay trong 
ngày hôm nay. Quyên lực, hùng binh không làm cho cái 
chết nao núng; sắc đẹp rực rỡ cũng không khiến cái chết 
động tâm; chăng thể dùng tiền tài để mua chuộc cám dỗ, 
cũng không lấy gì đầy lui được, dù chỉ phút giây. Khi giờ 
chết điểm, điều duy nhất có thể giúp quí vị đó là bất kỳ 
công phu nào đã tu. Hãy luôn nhớ cái chết. Như chư đạo 
sư dòng Kadampa dạy, “chính nhờ luôn nhớ đến cái chết, 
nên trước tiên tâm về với Pháp, tiếp theo thúc đẩy nỗ lực 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 207 


tu, rỐt lại chứng biết chết là Pháp thân.” Tuy vậy, lúc 
mạng chung không phải là thời điểm thích hợp đề bắt đầu 
tu. Ngay bây giờ mới phải lúc, khi tâm không vướng âu 
lo, khi thân không vướng tật bệnh. Bắt đầu tu ngay, dù 
chết đến thình lình quí vị cũng đã sẵn sàng, không tiếc, 
không sợ. 


Đừng bao giờ quên đời sống này qua nhanh như tia chớp 
mùa hạ, như một cái vẫy tay. Nay đủ thiện duyên để tu thì 
dù chỉ một phút một giây cũng đừng lãng phí cho bất cứ 
điều gì khác, dốc hết công sức và nỗ lực, trì Lục tự chú. 


Z3. Nói gì đến chuyện năm, tháng, hay ngày, 

nhìn việc trước mắt thay đổi liền tay, 

cái chết thêm gần, mỗi phút, mỗi giây, 

phải ngay bây giờ, trì Lục tự chú. 

Không có việc gì đứng yên bao giờ. Mỗi lúc mỗi thay đôi. 
Mùa xuân hạt nảy mầm; mùa hè mầm ra lá, trổ nụ và đơm 
hoa; mùa thu trĩu hạt chín vàng: mùa đông đất lại chuẩn 
bị đón hoa mẫu năm tới. Mặt trăng tròn rồi khuyến trong 
cùng một tháng; mặt trời mọc rồi lặn trong cùng một 
ngày, mọi sự không ngừng biến chuyền thay đổi. 


Buổi trưa cả ngàn người múa hát trên bãi chợ phiên. Buồi 
tối nhìn lại hoang vu không người. Trong thời gian đó, 


Ấn bản 27/04/2017 


208 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


mỗi người đều đã vuột mất vài giờ, đến gần hơn với cái 
chết. 

Mọi sự trên đời đều luôn chuyển động theo hành trình bất 
biến dẫn đến sự hủy diệt sau cùng. Mạng sống của quí vị 
cũng vậy, như ngọn đèn bơ đang cháy, rồi sẽ cạn. Chẳng 
phải quá điên rồ hay sao, khi nghĩ rằng cứ lo làm cho 
xong việc trước rồi dành thời gian cuối đời để tu. Lấy gì 
biết chắc rằng mình sẽ sống lâu như vậy? Chẳng phải cái 
chết không chừa một ai, dù trẻ hay già hay sao? Bất kể 
đang làm gì, hãy nhớ đến cái chết đề giữ tâm chuyên chú 
nơi chánh pháp. Cứ như vậy, trì Lục tự chú. 


74. Mạng sống cạn dần như mặt trời lặn; 
cái chết đến như bóng đổ chiều tà; 

còn lại chút gì vội bóng chiều tan: 

không còn thời gian! trì Lục tự chú. 


Từ lúc chào đời đã phải lãnh án chết. Không danh y nào 
có thể ngăn chận được điều này, dù tài giỏi đến đâu chăng 
nữa. Cái chết lạnh lùng tiễn đến cạnh bên, như rặng núi 
Tây đồ bóng lúc chiều tà, nuốt chửng cảnh vật vào trong 
bóng tối. Đức Phật diễn tả, kẻ thần tốc tóm được cả bốn 
mũi tên do bốn tay xạ thủ dũng mãnh cùng lúc bắn ra từ 
bốn phía, thế nhưng cái chết khi đến lại còn nhanh hơn 
thế nữa. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 209 


Có lần đức Phật gặp bốn người lực lưỡng đang loay hoay 
vần một khối đá to không lồ. Phật chỉ cần một chân đưa 
nhẹ, hất khối đá lên cao khiến vỡ tan thành từng mảnh. 
Quá kinh ngạc, mấy người đàn ông hỏi, “ngài làm thế nào 
có được thần lực dũng mãnh đến thế,” đức Phật trả lời, 
“đó là nhờ tích lũy công đức.” Họ lại hỏi, “có ai mạnh 
hơn thế được chăng?” “Có chứ,” đức Phật trả lời, “có cái 
chết mạnh hơn như vậy. Vì cái chết mà tôi sẽ phải lìa cả 
thân này với đủ mọi tướng hảo chánh phụ.” Đức Phật dạy 
rằng nhớ chết và vô thường là động lực lớn nhất thúc đây 
chúng ta tu. 


- Hàng Phục Tâm 

75. Dù Lục tự chú có là diệu Pháp, 

tán tâm nói nhìn, tụng cũng như không. 
Lại ham đếm số, càng mất trọng điểm. 
Hãy chuyên quán tâm, trì Lục tự chú. 


Lục tự chú tuy đủ khả năng hóa giải mọi phiền não và 
mang đến lợi ích không thể nghĩ bàn, thế nhưng nếu tụng 
chú mà không chú tâm đúng mức thì sẽ không có hiệu 
quả. Nếu cứ xao lãng khi tụng, duyên theo cảm xúc của 
thân, theo sắc trần bên ngoài, theo chuyện phiếm với 
người xung quanh, hay theo ý tưởng lan man trong đầu, 
thì năng lực của minh chú sẽ như khối vàng đóng bụi, 
không thể nhìn ra. Dù lần tràng hạt quanh đầu ngón tay 


Ấn bản 27/04/2017 


210 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


với vận tốc siêu nhanh, công phu rỗng không như vậy liệu 
có ích gì? Trọng điểm không năm ở chỗ phải bằng mọi 
giá đạt túc sô thật cao, mà phải có được hiệu biệt sâu hơn 


vê pháp hành và về mục tiêu cứu cánh. 


Để có thể gặt hái thành quả tối đa của công phu trì chú, 
điều quan trọng là giữ thân theo đúng tư thế, không cựa 
quậy bồn chỗn; giữ khẩu theo câu chú, không nói gì khác; 
và giữ ý với nội dung quán tưởng, không xao lãng vì bận 
nhớ nghĩ đến quá khứ hay toan tính cho tương lai. 

Hãy phát nguyện làm theo như đức Milarepa tôn quí, bỏ 
hết phía sau mọi chộn rộn và xao lãng vô ích của đời sống 
thế gian, quét hết trong tâm mọi biếng lười và phiền não, 
công hiến trọn thân mình cho pháp hành. Nếu quí vị tu 
được như vậy, nhất định dòng tâm thức của quí vị sẽ được 
hết thảy Phật đà bồ tát hộ niệm gia trì. 


76. Nếu biết thường xuyên liên tục xét tâm 

thì mọi việc làm đều thành diệu pháp 

Trong vạn lời dạy, cốt tủy là đây 

Qui về làm một, trì Lục tự chú. 

Toàn bộ tinh túy của giáo pháp Phật dạy là để hàng phục 
tâm. Hàng phục được tâm thì làm chủ được thân và khẩu, 
và chỉ như vậy thì khổ đau của mình và người mới có thê 
chấm dứt. Còn nếu để trong tâm ứ tràn phiền não thì dù 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 211 


việc làm và lời nói biểu hiện tốt thế nào, quí vị cũng vẫn 
đã lìa xa chánh đạo. 

Muốn hàng phục được tâm thì phải ráo riết canh chừng 
mọi ý nghĩ và hành động của mình. Cần xét tâm luôn 
luôn. Niệm bất thiện vừa dấy lên, lập tức áp dụng biện 
pháp đối trị tương ứng. Niệm thiện vừa nối lên, lập tức 
tăng bồi bằng cách hồi hướng công đức về cho chúng sinh 
thành tựu vô thượng bồ đề. Giữ chánh niệm liên tục trong 
chỉ quán, rồi sẽ có lúc quí vị đủ khả năng duy trì tánh biết 
của trí giác ngay giữa mọi bận rộn tán loạn cõi thế gian. 
Chánh niệm là cơ bản, là thuốc chữa lành mọi nhiễm tâm 
sinh tử. 


Pháp hành phải giúp quí vị đạt đến khả năng duy trì tánh 
biết một cách liên tục, đù tọa thiền hay xuất thiền. Đây là 
điểm tinh túy của tất cả mọi lời khai thị. Thiếu mất điểm 
này thì dù tụng chú và cầu nguyện bao nhiêu lần, dù lễ lạy 
và đi nhiễu cả trăm ngàn lần, hễ tâm còn xao lãng thì tất 
cả những việc làm này đều không thể giúp quí vị quét bỏ 
phiền não che chướng. Không quên điểm tối quan trọng 
này, trì Lục tự chú. 


Ấn bản 27/04/2017 


212 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


KÉT 


77. Phần đầu, sầu thảm chuỗi lời than vãn thời mạt pháp 
nòy, 

là lời trách móc ta dành cho ta. 

Xót xa muộn phiền, sâu thẳm lòng ta, 

Nay tặng cho con, nếu cùng củm nhận. 


Phần đầu của bài pháp này trỏ ra cho ta thấy người trong 
thời đại suy đôi bị hành động và cảm xúc khống chế đến 
mức nảo, vạch trần sự vô nghĩa của đời sống thế tục, miêu 
tả khả năng tàn phá của con người trước nguồn hạnh phúc 
mà họ luôn mong cầu. Đúng như giáo pháp Phật dạy 
trong thời kỳ chuyên pháp luân thứ nhất, bao giờ quí vị 
nhận diện được toàn bộ cảnh luân hồi chỉ toàn là khổ đau, 
bấy giờ ý chí muốn thoát sinh tử sẽ kiên định khởi sinh 
trong tâm, trở thành nên tảng của pháp hành. Chính để 
mang lại sự biến chuyền này trong tâm người tu mà Patrul 
Rinpoche đã thốt lên lời muộn phiền chán ngán cảnh sinh 
tử luân hồi. 

78. Bằng không, nếu con đã tự tin nơi kiến, tu của mình, 
đầy ý tưởng hay đạo đời dung hợp, 

hành xử khéo léo vừa lòng mọi người 

Nếu là như vậy, cho ta xin lỗi. 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 213 


Đức Patrul Rinpoche lên án thái độ mê muội dối láo của 
con người trong thời kỳ tối ám này, không phải vì oán 
hận, mà là để tự phơi bày, tự sửa lỗi lầm của chính mình. 
Ngài cũng mong những lời nói ra đây giúp được cho 
người khác thức tỉnh trước cơn thát loạn của thời đại này, 
thấy ra rằng Phật-pháp là con đường thoát khổ duy nhất. 


Vậy dụng ý của phần một là để đưa tâm mê muội quay về 
với chánh pháp. Nhưng Patrul Rinpoche nói thêm rằng 
nếu người đọc đã thoát khỏi lỗi đường cong queo của thời 
đại này, được sự tự tin hoàn toàn nơi thành tựu về kiến, tu 
và hạnh của hiển và mật tông, tâm lúc nào cũng kiên định 
vì chúng sinh, và đã có thể dung hợp tinh túy của chánh 
pháp khi dấn thân vào việc đời, nếu là như vậy, Patrul 
Rinpoche có lời xin lỗi là đã tùy tiện cho ra lời khuyên 
không thích đáng này. 

79. Phần hai, xác định về kiến và tu. 

Kinh nghiệm chứng ngộ ta đều không có, 

chỉ nói ra điều hiểu nhờ giáo pháp 

truyền thừa trân quí Phụ-Tử toàn giác 

Cấu trúc của hết thảy mọi giáo pháp Tiểu thừa, Đại thừa 
và Kim cang thừa là lời khai thị về kiến, tu và hạnh. 
Patrul Rinpoche khiêm tốn nói rằng mình không có chút 
chứng ngộ nào về ba lãnh vực này. Thật ra, đương nhiên 
là ngài đã tu học tận tường và đã thâm chứng giáo pháp 
của Longchen RabJam và Jigme Lingpa, là “cha và con” 


Ấn bản 27/04/2017 


214 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


của dòng truyền thừa Đại Viên Mãn, nhờ đó viên thành 
quả giác ngộ, mang lợi ích không thể nghĩ bàn đến cho 
khắp chúng sinh. Trong bài pháp này, ngài trình bảy 
không chút mê lầm mọi điểm tinh yếu của Phật đạo: làm 
sao nhận diện hư vọng, đập tan lực thống trị của nó, và 
cuối cùng chuyền nó thành trí Phật. 


80. Phần bơ, thúc dục bỏ hết mà tu 

Dù con có thể không thấy điểm này, cũng tự tuôn ra 
Nhưng không mâu thuẫn lời Phật, bồ tát, 

Thật biết ơn con nếu gắng thực hành. 


Chiêm nghiệm về nỗi bắt hạnh triền miên trong cảnh sinh 
tử sẽ khiến quí vị cảm thấy buồn phiền ngán ngược trước 
quá nhiều khổ đau, rồi cảm nhận này sẽ biến thành ý chí 
mãnh liệt muốn vượt thoát tất cả. Với sự quyết tâm buông 
bỏ sinh tử này, rồi quí vị sẽ đến với kết luận rằng điều tốt 
nhất có thể làm được cho chính mình và cho mọi người là 
hành trì Phật-pháp. Quí vị có thể là đã tự chọn cho mình 
một mục tiêu trong đời, nhưng bây giờ hãy vì chính mình 
mà quyết định mục tiêu nào quan trọng hơn, khẩn thiết 
hơn. Nếu thật sự nghiêm chỉnh với Phật-pháp, quí vị sẽ 
hiểu rõ đây không phải là điều có thể trì hoãn. Có bao 
nhiêu người trên trái đất này sẽ chết trong vòng một tiếng 
đồng hồ sắp tới? Quí vị dám nói chắc là mình sẽ không 
năm trong số người đó hay không? Bất kế thế nào, đã 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 215 


lãng phí đời mình thì nhất định rồi sẽ chẳng được gì, dù 
sông dải bao nhiêu. 


81. Bài phúp này đây, đầu, giữa và cuối, cả ba đều lành, 
- đáp lời thỉnh cầu người bạn lâu năm, chẳng thể từ chối, 
được viết ra trong Bạch Thạch Thắng Động của bậc 
thành tựu 

Bởi tên rách rưới, Apu Hralpo, năm độc cháy bừng. 

Vì lời thỉnh cầu kiên trì của một vị đệ tử, bài pháp này 
được đức Patrul Rinpoche, Orgyen Jigme Chökyi 
Wangpo, viết ra tại Trakar Tsegyal, hang động Bạch 
Thạch Thắng Đỉnh ở tỉnh Kham, vùng Đông Tạng, không 
xa Datsedo, biên giới xưa giữa Tây Tạng và Trung Hoa. 
Tại nơi chốn xinh đẹp vách cao đá trắng đầy hang động tự 
nhiên này, đức Patrul Rinpoche đã từng ấn tu cùng năm vị 
đệ tử. Tại nơi ấy, ngài đã ban cho nhiều giáo pháp, như 
bài pháp này, dựa theo kinh nghiệm thiền định của ngài. 


Apu Hralpo là tên thường gọi của đức Patrul Rinpoche. 
Theo ngôn ngữ vùng Đông Tạng, Apu là tiếng tôn xưng. 
Giải thích theo truyền thống văn chương thì chữ Apu bao 
gồm hai âm, A là biểu tượng của tánh không vô sinh, và 
Pu nghĩa là “con,” ngụ ý đức Patrul Rinpoche thương 
chúng sinh như thương con của chính mình. Vì lòng trìu 
mến bao la dành cho tất cả, ngài cũng thường được mọi 
người gọi là Apu Từ Ái. 


Ấn bản 27/04/2017 


216 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


Đức Patrul Rinpoche chế nhạo tên Apu mà mọi người tôn 
kính dành cho ngài bằng cách tự gọi chính mình là Apu 
Hralpo. Hralpo có nghĩa là gói trong mớ giẻ rách, vì ngài 
vẫn thường mặc áo rách. Đúng ra, có thể nói rằng đức 
Patrul Rinpoche là người đã xé tan lớp vải hư vọng chấp 
tâm và cảnh thật có. Ngài Khenpo Shenøa, bậc chân sư 
đắc đạo và cũng là đệ tử của Patrul Rinpoche, đã nói về 
ngài như sau, “Người đã thiêu rụi năm độc bằng lửa trí 


2:33 


tuệ. 


82. Từ nãy đến giờ, toàn lời lãi nhãi, nhưng vậy đã sao? 
Nội dung xứng đóng, ý không sơi lầm, 

vậy công đức này, ta dành cho con 

cùng với những di trong khắp ba cõi, 

nguyện mọi nguyện ước khởi từ chánh pháp 

đều thành sự thật! 


Đức Patrul Rinpoche xin lỗi vì bài pháp không trau chuốc 
này cứ mãi kéo dài lê thê chán ngấy như tiếng khảy của 
đàn cũ đứt giây. Tuy vậy, vì đúng lời Phật dạy nên bài 
pháp này không vướng sai lầm, và chính vì lý do này mà 
những gì nói ở đây đều xứng đáng được nghe, xứng đáng 
được chiêm nghiệm, và xứng đáng được hành trì. Vậy 
thuyết giảng bài pháp ba phần này được chút công đức 
nảo, ngài nói tiếp, cũng xin hồi hướng về cho khắp cả hữu 
tình, để chúng sinh trên đường đi của bồ tát có thê thành 
tựu được địa vị vô thượng của đức Quan Thế Âm. 


Ấn bản 27/04/2017 


217 


LỜI BẠT 


E„x¿| 

Sách này đặc biệt nói về pháp tu của đức Quan Thế Âm, 
pháp chủ của tất cả mọi mạn đà la. Vì ngài là đức Phật 
Đại Bì, và vì tâm đại bi là trái tim của Phật-pháp, nên đức 
Quan Thế Âm là đắng bồn tôn trên mọi đắng bồn tôn, và 
tụng chú của ngài đặc biệt có năng lực mãnh liệt, thấm 
đẫm năng lực gia trì vĩ đại, vô cùng linh ứng cứu khô 
chúng sinh. Vì vậy quán tưởng liên tục về đức Quan Thế 
Âm với tâm hướng về không chao động là phương pháp 
đặc biệt hữu hiệu đề tiến bộ trên đường tu Đại thừa và để 


lau chùi sáng trong viên ngọc bô đê tâm. 


Xét mặt ngoài, tức là tục đế, đức Quan Thế Âm ngự cõi 
Phật trên núi Phổ đà, là hiện thân của lòng đại bi của khắp 
chư Phật. Xét mặt trong, tức là chân đé, ngài là trí giác và 
tâm bi vốn có của chúng ta. Biết được chân để và tục đề 
đồng hiện như thế nào, đó là kiến. 

Tuy nhiên, chỉ biết thôi không đủ, không dùng đến thì 
biết chăng để làm gì. Như bất cứ khả năng nào khác, sự 
biết này phải được vận dụng và phải thành một với chính 
mình nhờ quá trình huân tập, đó là tu. Trong trường hợp 


Ấn bản 27/04/2017 


218 | Luận Giải: Khyentse Dilgo Rinpoche 


nay, tu là nhiếp tâm nơi đức Quan Thế Âm. Một khi đã 
chứng được kiến, và tập luyện qua sự tu, khi ấy tất cả việc 
làm, lời nói và ý nghĩ của quí vị sẽ tự nhiên trở nên càng 
lúc càng tốt lành hơn. Rồi sẽ có lúc bất kế ngủ nghỉ, làm 
việc, ăn, ngủ, bất kế vui hay buồn, quí vị luôn liên tục giữ 
đức Quan Thế Âm ở trong tâm; đó là hạnh. 


Thọ giáo pháp này rồi, bây giờ chỉ còn tùy nơi quí vị đơm 
kết giáo pháp này lên tắm vải cuộc đời mình như thế nào. 
Phải làm sao cho giáo pháp này hòa tan vào tất cả mọi ý 
nghĩ, lời nói và hành động của quí vị. Đây không phải là 
điều dễ làm, tuy vậy, nương nhờ năng lực hộ trì của đức 
Quan Thế Âm và uy lực minh chú của ngài, quí vị sẽ từ từ 
tiến bộ, vượt chướng ngại, và đạt quả giải thoát nhờ sự nỗ 
lực này. 


[...] Vậy hãy trì tụng chú Mami, chiêm nghiệm bài pháp 
này, để cho chánh pháp hòa vào trong mình bằng cách 
mỗi ngày đều tu, cho dù chỉ là tu dăm ba lúc. Phật-pháp là 
điều mà quí vị phải tự mình tu, không ai có thê làm thay. 


Cho dù ngồi tu hay đưa pháp hành vào sinh hoạt đời 
thường, quí vị làm bất cứ việc gì cũng phải luôn ghi nhớ 
ba điểm tối thượng nơi phần đầu, phần giữa và phần cuối. 
Phân đầu là nguyện việc làm này lợi ích chúng sinh, đưa 
chúng sinh đến với niềm an lạc và cuối cùng đến với quả 
giác ngộ viên mãn. Phần giữa là chuyên chú nơi việc 
đang làm, không chấp vào khái niệm chủ thể, đối tượng 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm Của Đấng Giác Ngộ | 219 


và việc làm là thật có. Phần cuối là mang công đức có 
được từ việc làm này hồi hướng về cho khắp cả chúng 
sinh. Nhờ niêm phong bằng sự hồi hướng, quí vị có thê 
biết chắc rằng công đức này sẽ chín mùi thành quả Phật, 
cho bản thân và cho khắp cả. 


Trong thời đại vẫn đục vì chiến tranh, nạn đói, tật dịch, và 
thiên tai, cùng biết bao khổ đau tinh thần thể xác đủ loại, 
nếu tâm có thể hướng về lợi ích của chúng sinh, dù chỉ 
trong thoáng chốc, sẽ được vô lượng công đức. Xin quí vị 
hãy giữ lời giảng này bằng trọn trái tỉm và hãy dụng công 
hành trì. 


Được như vậy, mọi điêu tôi nói ở đây mới thật sự có ý 
nghĩa. 


[HÉT PHÀN LUẬN GIẢI 
CỦA NGÀI DILGO KHYENTSE RINPOCHE] 


Ấn bản 27/04/2017 


220 


CHÁNH VĂN 


CÔNG PHU KIẾN, TU VÀ HẠNH: 

KHO TÀNG TÂM CỦA ĐẤNG GIÁC NGỘ 

Còn có tên là 

BÀI PHÁP ĐẦU, GIỮA VÀ CUỐI THUẦN THIỆN 
Tác luận: Dza Patrul Rinpoche 


1. _ Hồng âm một giọt 
rơi vào tai ai, 
pháp âm rót đầy 
hàng vô lượng kiếp: // 
Tam Bảo nhiệm mẫu, 
nguyện ánh hông danh // 
chở nguồn hạnh phúc 
đến cho khắp cả. / 


2. Quả hông mùa thu, // 
trong xanh, ngoài chín, /⁄ 
Tôi đáy vỏ ngoài 
thấy giống người tu, // 
nhưng tâm và pháp 
bên trong chưa hòa 


nên pháp thuyết ra 


Ấn bản 27/04/2017 


Kho Tàng Tâm của Đấng Giác Ngộ - Chánh Văn ®#` 221 


Ấn bản 27/04/2017 


thật không có mấy. 


Nhưng vì bạn hiển, 

hết mực cầu xin, 

không thể thoái thác, // 
nên xin nói ra 

ít lời bộc trực, ⁄⁄ 
không hợp thói thường 
của thời mạt pháp, /⁄ 
tặng không dối gạt, 

xin hãy khéo nghe. /⁄ 


Bậc Chân Hiển Thánh, 
trên cả loài trời, /⁄⁄ 

đắc chân thật địa 

nhờ tu chân đạo, /⁄⁄ 
chân thật hiển bày 
chân đạo vô thượng 
cho khắp chúng sinh, // 
bằng không sao gọi là 
Chân Hiển Thánh? // 


Tiếc thay cho người 
sống thời mạt pháp, ⁄/ 
trực tâm héo tân, 

chỉ còn dối láo, /⁄/ 


ÿý nghĩ vặn vọ, 


222 ` Chánh Văn: Dza Patrul Rinpoche 


Ấn bản 27/04/2017 


lời nói quanh co, /⁄ 
khôn khéo lừa người, 
ai tin cho được? ⁄⁄ 


Than ôi! buồn thay 
chúng sinh mạt pháp! 
Than ôi! chẳng biết 

tin vào nơi qil 

Như lạc giữa chốn 

qui ăn thịt người, /⁄ 
Hãy suy nghĩ kỹ, 

để tự cho mình 


một ân huệ lớn. /⁄⁄ 


Trước đây tâm mới 
lang thang một mình, // 
bị gió nghiệp cuốn, 
sanh vào hiện tại. /⁄⁄ 
Rồi chẳng mấy chốc, 
lại như sợi tóc 

tuốt khỏi tảng bơ, // 
một mình lang thang, 
bỏ lại tất cả. // 


Tự mình muốn tốt 

ấy việc đương nhiên, // 
Vậy tự với mình, 

đâu thể không thật: // 


Kho Tàng Tâm của Đấng Giác Ngộ - Chánh Văn ®#_ 223 


10. 


TT. 


Ấn bản 27/04/2017 


không tự vì mình 
đạt tỉnh túy pháp, 
chẳng phải đã tự 
hại đời mình sao? 


Chúng sinh mạt pháp, 
tâm hạnh xấu ác, // 
chẳng di giúp ta, 

chỉ toàn dối gạt; 
muốn giúp cho người 
cũng khó lắm thay! // 
tốt hơn bỏ hết 

trò tất bậc này. /⁄/ 


Phục dịch kẻ trên, 

họ chẳng vừa ÿ; // 
chăm lo người dưới, 

họ chẳng toại lòng; // 
giúp đỡ cho người, 
người nào giúp mình. 
Hãy suy nghĩ kỳ 

để hạ quyết tâm. // 


Đời nay đa văn 

chẳng lợi chánh pháp, 
chỉ thêm tranh biện; /⁄ 
đời nay chứng ngộ 


chẳng lợi chúng sinh, 


224 # ` Chánh Văn: Dza Patrul Rinpoche 


12. 


13. 


Ấn bản 27/04/2017 


chỉ thêm phê phản; /⁄ 
đời nay địa vị 

chẳng giúp trị nước, 
chỉ gieo nồi loạn. // 
Nghĩ chuyện đời nay, 
tâm lại càng thêm 

xót xa chán ngán. /⁄ 
Đà có giải thích 

họ cũng không hiểu 
và cũng chẳng tin; 

dù mang tâm ý 

chân thật vì người 

họ vẫn thấy ngược. // 
Đời nay, kẻ méo 

nhìn vào việc thẳng 
chỉ thấy cong queo. // 
Chẳng thể giúp ai, 
đừng nhiễu kỳ vọng. ⁄ 


, 


“Vạn pháp như huyễn, ° 
Phật dạy điều này. /⁄/ 
Nhưng đến đời nay 

lại càng hư huyễn 

hơn bao giờ hết. // 

Áo ảnh tạo ra 


bởi nhà ảo thuật 


Kho Tàng Tâm của Đấng Giác Ngộ - Chánh Văn # 225 


14. 


lo 


Ấn bản 27/04/2017 


ranh ma qui quái, /⁄ 
hãy nên thận trọng 
với cảnh hư vọng 


thời mạt pháp này. 


“Ngôn từ chẳng qua 
chỉ là tiếng vang, ” 
Phật dạy điều này. // 
nhưng đến đời nay 
lại thành tiếng vang 
của những tiếng vang. // 
Tiếng vang nói gì, 

ý nghĩa chẳng hê 
phù hợp với âm. /⁄⁄ 
Thôi dừng bận tâm 
âm vang qui quải. 
Những kẻ con gặp, 
nào phải là người, 
toàn là kẻ bịp; 
những lời con nghe, 
nào phải chân thật, 
toàn là dối láo. // 
Đời nay thật sự 
chẳng có một ai 

có thể tin vào. // 


Chỉ bằng một mình 


226 ®# ` Chánh Văn: Dza Patrul Rinpoche 


1ó. 


lờ, 


1ể. 


Ấn bản 27/04/2017 


ung dụng tự tại. ⁄ 


Nếu việc con làm 
thuận với chánh pháp, 
họ sẽ chống con; // 
nếu lời con nói 
thuận với sự thật, 

họ sẽ hận con; /⁄ 
nếu tâm ÿ con 

trong sáng hiển lành, 
họ vẫn bươi lỗi. /⁄/ 
Chính lúc này đây 
con phải dấu kín 


đường ải của mình. / 


Ấn thân trên núi 
hoang vu một mình; /⁄ 
ẩn khẩu bằng cách 
quả giao kiệm ngôn; /⁄ 
ẩn tâm bằng cách 

lôi mình luôn nhớ: // 
như vậy đúng nghĩa 
du già ẩn tu. // 


Chán ngán là vì 
chăng thê tin ai; 
buôn Vì mọi sự 


chỉ là vô nghĩa; /⁄ 


Kho Tàng Tâm của Đấng Giác Ngộ - Chánh Văn ‡# ` 227 


19. 


20. 


Ấn bản 27/04/2017 


quyết tâm là vì 

không đủ thời gian 
đạt điều mình muốn: // 
ba điều nhớ đủ, 

sẽ gặp sự lành. 
Đáu có thời gian 

để hưởng hạnh phúc, 
chóng qua thể thôi; // 
đã không muốn khổ 
thì dùng chánh pháp 
để mà diệt khổ. // 

Đà vui hay khổ, 

con ơi hãy biết 

đó là nghiệp lực. 
Từ nay VỀ sau, 

đổi với mỌi người, 
đừng mong, đừng nghỉ. 
Vì nhiễu mong đợi 

ở nơi người khác, 

nên cứ phải cười, /⁄ 
vì nhiều nhu cấu 

cho chính bản thán, 
nên cứ phải lo; /⁄⁄ 
toan tính trước sau, 


trong tâm chứa đầy 


228 #$ Chánh Văn: Dza Patrul Rinpoche 


21. 


21 


Ấn bản 27/04/2017 


mong đợi, e ngại: /⁄ 
Từ nay VỀ sau, 
bắt kê thê nào, 


hãy đừng như thể. 


Dù chết hôm nay, 
nào có gì buôn? 
sinh tử luân hồi 
vốn là như vậy. ⁄/ 
Dù sống trăm năm, 
nào có gì vui? 
Tuổi trẻ từ lâu 

đã không còn nữa. /⁄ 
Nay dù sống chết, 
thứ hỏi đời này 

có øì hệ trọng? /⁄ 
Tu cho đời sau, 


mới là trọng yếu. // 


Lạy Quan Tỉ hế Âm, 
suối nguôn đại bi, 
bồn sư từ hòa, // 

là chốn chở che 

duy nhất của con. // 
Lục tự mình chú, 
chân ngôn của Ngài, 


chính là diệu pháp. /⁄⁄ 


Kho Tàng Tâm của Đấng Giác Ngộ - Chánh Văn ®# 229 


.. 


24. 


Ấn bản 27/04/2017 


Từ nay về sau 
con chỉ còn biết 


trông mong nơi Ngài. 


Hiểu được bao nhiễu, 
chỉ toàn lý thuyết, 
nào có ích chủ! 
làm được bao nhiêu, 
đời này xài hết, 

nào có ích chủ! 
nghĩ ngợi bao nhiễu, 
chỉ toàn hư vọng, 
nào có ích chỉ! 
Nay đã đến lúc 

ta phải làm điễu 

lợi ích thật sự: 

trì Lục tự chú. /⁄⁄ 


Chỗ nương duy nhất 
không hê hư ngụy 
chính là Tam Bảo. 
Tỉnh túy duy nhất 

ở nơi Tam Báo, 

là Quan Thể Âm. /⁄/ 
Với niêm tin tưởng 
không hè lay chuyển 


nơi trí tuệ ngài: /⁄ 


230 ## Chánh Văn: Dza Patrul Rinpoche 


25. 


26. 


2a 


Ấn bản 27/04/2017 


chắc chắn, quyết tâm, 
trì Lục tự chu. /⁄⁄ 


Nên tảng Đại thừa 
là tâm bô để, ⁄ 

là đường duy nhất 
mà khắp chư Phật 
đã từng đi qua. 
Đừng bao giờ xa 
đường fu cao quí 
của tâm bô để, // 
hãy vì chúng sinh, 
trì Lục Tự chú. /⁄⁄ 
Trôi lăn luân hồi 
kể từ vô thủy 
cho đến ngày nay, // 
mọi việc đã làm 
toàn là sai quấy, 
càng khiến trầm luân. // 
Từ tận đáy lòng 
phát lộ sám hối 
lâm lỗi, đọa rơi // 
bằng bốn sám lực, 
trì lục tự chu. /⁄⁄ 
Vì chấp cái tôi, 


nên chấp mọi thứ 


Kho Tàng Tâm của Đấng Giác Ngộ - Chánh Văn ®# 231 


28. 


29. 


Ấn bản 27/04/2017 


— đây là nguyên nhân 
trầm luân sinh tử. // 
Vậy hãy cúng dường 
cho bậc giác giả 

nơi cối niễt bàn; 

và hãy bố thí 

cho kẻ khốn cùng 

Ở trong sinh tử; /⁄ 

cho ra tất cả 

—thán, của, công đức — 
hồi hướng chúng sinh: // 
tham chấp HÉM Xa, 

trì Lục tự chú. /⁄⁄ 


Ẩn sư tôn quí 

là chân táảnh Phát. /⁄ 
trong mười phương Phát, 
ân sư là Phát 

từ hòa bậc nhất. // 

Thấy rõ ân sư 

cùng Quan Thế Âm 

bắt khả phân chia, // 
thiết tha hướng tám, 

trì Lục tự chú. /⁄⁄ 


Giúp thanh tịnh chướng, 
khai mở pháp hành, 


232 # Chánh Văn: Dza Patrul Rinpoche 


30. 


SE 


Ấn bản 27/04/2017 


thành tựu tứ thân, 
Bốn pháp quán đảnh, 
tĩnh túy chính là 

Thây Quan Thế Âm. // 
Chưứng Thầy là Tâm 
thì bốn quản đảnh 

đều được viên thành: // 
Trong cối tự thọ 

quán đánh vốn có, 

trì Lục tự chu. /⁄⁄ 

Luân hôi chỉ là 

cái thấy của ta. // 
Nhận ra tất cả 

đu là bốn tôn, 

thì việc lợi tha 

đếu đã viên thành. // 
Chứng được tánh tịnh 
của khắp vạn pháp, 

là đồng loạt truyền 
bốn pháp quán đánh 
cho khắp chúng sinh: // 
nạo vét cùng tận 

đáy sâu sinh tử, 

trì lục tự chú. ⁄⁄ 


Tâm không thể gánh 


Kho Tàng Tâm của Đấng Giác Ngộ - Chánh Văn ®#_ 233 


s. 


Tà 


Ấn bản 27/04/2017 


tất cả pháp quản; 
quán một Như lại, 

là quán đủ cả. /⁄ 

Mọi cảnh hiện ra, 
đêu là sắc tướng 

của đấng Đại Bi: // 
trong cảnh Phật thán, 
sắc hiện vẫn không, 
trì Lục tự chủ. /⁄ 


Tụng niệm, nghỉ quỹ, 

hay là bùa chú, 

đêu quá phức tạp; // 

Lục tự chính là 

chân âm diệu pháp, 

bao hàm tất cả. // 

Vạn âm đêu là 

diệu khẩu nhiệm mâu 

của đức Quan Âm: // 

biết âm là chủ, 

thanh hiện vẫn không, 

trì Lục tự chu. 

Nhị chướng và niệm giảm 
thì kinh nghiệm và chứng ngộ tăng. /⁄ 
Nắm được sự thấy 

là thắng hết thảy 


234 ` Chánh Văn: Dza Patrul Rinpoche 


34. 


33. 


Ấn bản 27/04/2017 


tà chướng, kẻ thù. /⁄ 
Ban cho thành tựu 
thể gian xuất thể 
ngay trong đời này, 
là Quan Thế Âm: // 
để bốn pháp hành 
tự nhiên thành tựu, 
trì Lục tự chú. /⁄ 


Vạn pháp khởi sinh, 
dùng làm cúng phẩm 
dáng khách giải thoát; /⁄ 
mang hết sắc hiện, 

dùng làm đất sét 

nắn tượng sắc-không; ⁄ 
mang hết tất cả 

lễ lạy bất nhị, 

dâng đấng Chân Tâm: // 
khéo tu việc đạo, 

trì Lục tự chu. /⁄⁄ 

Giặc thù là sán, 

hãy chiến thắng bằng 

vũ khí đại từ. /⁄ 

Gia đình là khắp 

chúng sinh sáu cối, 


hãy bảo vệ bằng 


Kho Tàng Tâm của Đấng Giác Ngộ - Chánh Văn ®#_ 235 


36. 


3. 


Ấn bản 27/04/2017 


phương tiện đại bi. /⁄ 
Trên ruộng tín tâm, 
gặt hải hoa mầu 

kinh nghiệm chứng ngộ: /⁄ 
khéo lo việc đời, 

trì Lục tự chú. /⁄⁄ 

Xác giả chấp CÓ, 

thiêu bằng vô chấp; // 
CÚng thất bằng tụ 

tình túy chánh pháp; 
khói cúng thay bằng 
hồi hướng đời sau: // 
VÌ người quá cô 

mà làm việc thiện, 

trì Lục tự chu. /⁄ 

Tín tâm là con, 

đặt nơi gưỡng cửa 
của pháp hành trì; /⁄ 
tâm buông sinh tử, 

là đưa con trai, 

cho gánh việc nhà; /⁄⁄ 
tám đại từ Di, 

là đứa con gái, 

gã rể ba cối: // 


với người còn sông, 


236 # Chánh Văn: Dza Patrul Rinpoche 


3ổ. 


S) À 


Ấn bản 27/04/2017 


trách nhiệm chu toâản, 
trì Lục tự chu. /⁄⁄ 


Sắc hiện là VỌNG, 
chưa từng thật có. 
Luân hồi— niết bàn, 
đêu chỉ là niệm, 
không là gì khác. 
Niệm vừa chớm khởi, 
tự giải thoát ngay, 
là đủ tất cả 

chứng địa, chứng đạo. 
Dụng tỉnh túy pháp 
để giải thoát niệm, 
trì Lục tự chu. /⁄⁄ 

Tự tâm này đáy, 
giác-không bất nhị, 
đó là Pháp thân. /⁄ 
Để cho mọi sự 

tự nhiên đơn thuần, 
như vậy tảnh sáng 
sẽ tự hiện ra. /⁄ 
Đừng làm gì cả 

mới làm xong hết 
những việc cần làm: // 


trụ trong cảnh giới 


Kho Tàng Tâm của Đấng Giác Ngộ - Chánh Văn ®#_ 237 


40. 


AI. 


42. 


Ấn bản 27/04/2017 


giác-không trần trụi, 
trì Lục tự chú. /⁄⁄ 


Lấy tịnh chặt đứt 

đà tăng động niệm; /⁄ 
từ trong loạn động 
thấy được tánh tịnh, /⁄ 
tịnh, động bất nhị, 

giữ tâm bình thường: 
trong cảnh nhất tâm, 
trì Lục tự chú. /⁄⁄ 


Quản chiếu tục để, 
trực nhận chân đế, // 
từ trong chân để, 
thấy được tục để 
hiện như thế nào; // 
nhị để bắt phân, 

siêu Việt khái niệm, 
là cảnh đơn thuần: // 
ở trong tri kiến 

thoát mọi động niệm, 
trì Lục tự chú. /⁄⁄ 


Từ sắc, đoạn la 
chấp bám của tâm; // 
từ tâm, đập tan 


sắc hiện hư vọng; /⁄ 


238 # ` Chánh Văn: Dza Patrul Rinpoche 


43. 


44. 


Ấn bản 27/04/2017 


sắc, tâm bắt nhị 
rộng mở vô biên: /⁄ 
trong cảnh nhất VỊ, 
trì Lục tự chu. /⁄⁄ 


Trong chân tánh tâm, 
giác-không đơn thuần, 
vạn pháp tự tại; /⁄ 
niệm khởi chính là 
hoạt dụng của giác, 
sẽ tự thanh tịnh, /⁄⁄ 
tâm, giác bắt nhị 
trong cảnh nhất tánh: // 
trụ trong cảnh giới 
pháp thân vô thiên, 

trì Lục tự chu. /⁄⁄ 

Biết mọi sắc hiện 

đếu là bồn tôn, 

là then chốt của 

giai đoạn khởi hiện; /⁄ 
chấp cảnh đẹp-xấu 
tan vào chân tánh; 
vô chấp, tướng hiện 
tự nhiên của tâm 

là thân bồn tôn: // 

cối thấy tự thoát, 


Kho Tàng Tâm của Đấng Giác Ngộ - Chánh Văn ®# 239 


45. 


46. 


47. 


Ấn bản 27/04/2017 


trì Lục tự chú. /⁄⁄ 


Biết thanh là chủ, 

là then chốt của 
pháp tu trì chú; /⁄ 
chấp thanh hay-dở 
tan vào chân tánh; /⁄ 
vô chấp, tiếng của 
luân hôi niễt bàn 

là tiếng lục tự. /⁄⁄ 

CỐi nghe tự thoái, 

trì Lục tự chú. /⁄⁄ 


Biết hương vô sinh, 

là then chốt của 

giai đoạn viên thành; /⁄ 
chấp hương thơm-thúi 
tan vào chân tánh; /⁄ 
vô chấp, mùi hương 

là hương giới luật 

của đẳng bồn tôn: // 
Cối hương tự thoái, 

trì Lục tự chú. /⁄⁄ 


Biết vị nếm là 
phẩm cúng thiêng liêng/ 
là then chốt của 


giai đoạn viên thành; /⁄⁄ 


240  ®#_ Chánh Văn: Dza Patrul Rinpoche 


46. 


49. 


Ấn bản 27/04/2017 


chấp vị ngon-dở 

tan vào chân tánh; 
vô chấp, thực phẩm 
đêu là cúng phẩm 
dâng đẳng bồn tôn. // 
Cối Vị tự thoát, 

trì Lục tự chú. /⁄⁄ 


Biết xúc đông đẳng, 
là then chốt của 

địa vị nhất vị; // 

đổi, no, lạnh, nóng, 
tan vào chân tánh; /⁄ 
võ chấp, xúc cảm 
đếu là thiện hạnh 
của đẳng bổn tôn: // 
Cối xúc tự thoát, 

trì Lục tự chu. /⁄⁄ 


Biết pháp là không, 
then chốt của kiến; // 
lòng tin chân-vọng 
tan vào chân tánh; 
vô chấp, vạn pháp 
luân hôi niết bàn 

là cảnh Pháp thân: 


CỐi ý tự thoái, 


Kho Tàng Tâm của Đấng Giác Ngộ - Chánh Văn ®# 241 


50. 


51. 


3 


Ấn bản 27/04/2017 


trì Lục tự chú. /⁄⁄ 


Đừng theo đối tượng 
của lòng sân hận, 

hãy nhìn tâm giận; /⁄ 
sản hận vừa chớm 

đã tự tan biến, 

là cảnh sáng-không; /⁄ 
Sáng-không chính là 
đại-viên-cảnh-trí. /⁄ 
Sán tự giải thoát: 
trong cảnh giới này, 


trì Lục tự chu. 


Đừng bám đối tượng 
của lòng kiêu căng, 
hãy nhìn trí chấp; // 
tự tôn vừa chớm 

đã tự tan biến, 

là cảnh vốn-không; ⁄ 
Bản-lai-không, là 
bình-đẳng-tánh-trí. /⁄/ 
Ngã mạn tự thoát: 
trong cảnh giới này, 
trì Lục tự chú. /⁄⁄ 


Đừng luyễn đối tượng 


của lòng ham muốn, 


242 # ` Chánh Văn: Dza Patrul Rinpoche 


Số: 


54. 


Ấn bản 27/04/2017 


hãy nhìn lòng tham; /⁄ 
tham luyễn vừa chớm 
đã tự tan biến 

là cảnh lạc-không; 
lạc-không chính là 
điệu-quán-sát-trí. /⁄ 
Tham tự giải thoát: 
trong cảnh giới này, 
trì Lục tự chu. /⁄⁄ 


Đừng theo đối tượng 
của lòng ganh ghen, 
xét tâm tâm tư; // 
ganh ghen vừa chớm 
đã tự tan biến, 

là cảnh trí-không; 
trí-không chính là 
thành-sở-tác-trí. /⁄ 
Ganh ghen tự thoát: 
trong cảnh giới này, 
trì Lục tự chu. /⁄⁄ 
Đừng ham khải niệm 
đo vô mỉnh tạo, 

hãy nhìn tự tảnh 

của vô mình này; /⁄ 


vọng niệm vừa chớm 


Kho Tàng Tâm của Đấng Giác Ngộ - Chánh Văn ®#_ 243 


2: 


56. 


Ấn bản 27/04/2017 


đã tự tan biến, 

là cảnh giác-không; 

giác-không là pháp-giới-thể-tánh-trí. / 
Võ mình tự thoát: 

trong cảnh giới này, 

trì Lục tự chú. /⁄⁄ 


Sắc uẩn vô sinh, 

bản lại là không, 

tựa như hư không, /⁄ 
cốt tủy tỉnh túy 

của giác-không này, 

là Quan Thế Âm; // 
chẳng ai khác hơn 

là bậc tôn quí 

Vua Của Trời Rộng: 
trong cảnh chứng không, 
trì Lục tự chú. /⁄⁄ 


Thọ uẩn là dây 

buộc tâm vào cảnh; /⁄⁄ 
khi biết thọ này 

bình đẳng bắt nhị, 

thì đó chính là 

đức Quan Tì hé Âm; /⁄/ 
Chẳng ai khác hơn 


là bậc tôn quí 


244 # ` Chánh Văn: Dza Patrul Rinpoche 


Di: 


): 


Ấn bản 27/04/2017 


Bất Không Thòng Lọng: // 
trụ trong cảnh giới 
thâm chứng nhất VỊ, 


trì Lục tự chu. 


Tưởng uẩn năm mãi, 
cho rằng thật có, 

đó là vọng tâm; /⁄⁄ 
còn nắm chúng sinh 
bằng tâm đại bi 

thì đó chính là 

đức Quan Tì hế Âm; // 
chẳng ai khác hơn 
là bậc tôn quí 

Vét Đáy Sinh Tứ: /⁄ 
trụ trong cảnh giới 
đại bi vô lượng, 

trì Lục tự chu. /⁄⁄ 


Hành uấn vọng động 
tạo tác sinh tử, 

thì trôi luân hồi; // 
còn chứng luân hồi 
niết bàn bình đẳng, 
thì đó chính là 

đức Quan Tì hế Âm; // 
chẳng ai khác hơn 


Kho Tàng Tâm của Đấng Giác Ngộ - Chánh Văn ®#` 245 


S5, 


ó0. 


Ấn bản 27/04/2017 


là đẳng Đại Bi 
Chuyển Hoá Chúng Sinh: // 
trụ cảnh đồng VỊ, 

làm việc lợi tha, 

trì Lục tự chủ. /⁄ 

Thức uẩn biểu hiện 
của tâm phảm phu, 
chức năng có tám; /⁄ 
chứng biết tâm này 
vốn là Pháp thân, 

thì đó chính là 

đức Quan Tì hé Âm; /⁄/ 
chẳng ai khác hơn 

là bậc tôn quí 

Biển Rộng Thể Tôn: // 
trụ trong cảnh giới 

tự tâm là Phật, 


trì Lục tự chu. 


Chấp thân thật có, 
là nhân sinh ra 

nô lệ buộc ràng; /⁄ 
nếu thấy thân này 
chính là bốn tôn, 
tuy hiện vẫn không, 
thì đó chính là 


246 # ` Chánh Văn: Dza Patrul Rinpoche 


ó1. 


62. 


Ấn bản 27/04/2017 


đực Quan Tì hế Âm; // 
chẳng ai khác hơn 

là bậc tôn quí 

đức Liên Hoa Thủ: /⁄ 
trụ trong cảnh giới 
thân tướng bồn tôn, 
tuy hiện vẫn không, 
trì Lục tự chú. ⁄⁄ 


Động niệm phân biệt 
nơi cối ngữ thanh, 

là nhân sinh vọng; /⁄⁄ 
chứng khẩu là chú, 
tuy vang vẫn không, 
thì đó chính là 

đức Quan Tì hế Âm; // 
chẳng ai khác hơn 

là bậc tôn quí 

Tiếng Gâm Sư Tử: // 
trụ trong cảnh giới 
biết khẩu là chủ, 

trì Lục tự chú. /⁄⁄ 


Chấp ý thật có, 
vọng này là nhân 
sinh ra luân hồi; // 


thả ý an trụ 


Kho Tàng Tâm của Đấng Giác Ngộ - Chánh Văn ®#` 247 


63. 


64. 


Ấn bản 27/04/2017 


trong tánh tự nhiên 
thoát mọi niệm khởi, 

thì đó chính là 

đức Quan Tì hé Âm; /⁄/ 
chẳng ai khác hơn 

là bậc tôn quí 

Tháo Nơi Chán Tám: /⁄ 
trụ trong cảnh giới 

tâm là Pháp thân, 


trì Lục tự chu. 


Vạn pháp vốn là 
cảnh giới Pháp thân 
bản lai thanh tịnh; /⁄⁄ 
diện kiến Pháp thân, 
thì đó chính là 

đức Quan Tì hé Âm; /⁄/ 
chẳng ai khác hơn 

là bậc tôn quí 

Đắng Ngự Cõi Thế: // 
trụ trong cảnh giới 
thanh tịnh vô lượng, 
trì Lục tự chú. /⁄⁄ 


Đức Quan Thế Âm: 


một đẳng bổn tôn 
gầm đủ chư Phật; /⁄/ 


248 # ` Chánh Văn: Dza Patrul Rinpoche 


ó9. 


ó6. 


Ấn bản 27/04/2017 


Lục tự mình chú: 

một câu mình chủ 

gồm đủ mọi chủ; /⁄ 

và bồ đề tâm: 

một pháp gôm đủ 

hai bước hiện, thành: /⁄⁄ 
trụ cảnh chứng một 
giải thoát tất cả, 

trì Lục tự chu. /⁄⁄ 


Làm để làm gì? 

Việc nào cũng gieo 
toàn nhân sinh tứ; /⁄⁄ 
xem việc đã làm 

vô nghĩa biết bao! // 
Nay thà ngưng hết, 
đừng làm gì cả, ⁄⁄ 
thả hết chuyện làm, 
trì Lục tự chu. /⁄⁄ 

Nói để làm chỉ? 
Toàn chuyện tào lao; 
Xem đã khiến tâm 
tắn loạn cỡ nào! 
Nay thà lặng thính 
trong cối tịch lặng, 


Kho Tàng Tâm của Đấng Giác Ngộ - Chánh Văn ®#_ 249 


67. 


ó8. 


69. 


Ấn bản 27/04/2017 


ngưng hẳn tiếng lời, 
trì Lục tự chú. /⁄⁄ 


Tác bậc làm gì? 

tới lui thêm mệt; /⁄ 
nhìn xem chánh pháp 
lạc xa cỡ nào! 

Nay thà một chỗ, 

để tâm thư giãn, /⁄ 

ổn định an nhiên, 

trì Lục tự chu. 

Ăn để làm gì? 

chỉ toàn thành phẩn; ⁄ 
xem bụng báy giờ 

ăn chẳng biết no! // 
Nay thà sống bằng 
lương thực chánh định, /⁄ 
dứt bỏ chuyện ăn, 

trì Lục tự chú. /⁄⁄ 


Suy nghĩ làm gì? 
càng thêm hư vọng; /⁄ 
xem lại mục tiếu 

đạt có là baol 

Nay chuyện đời này 
thà chẳng nghĩ xa, // 


buông mọi lo toan, 


25o  ®# Chánh Văn: Dza Patrul Rinpoche 


70. 


Mini 


20650 


Ấn bản 27/04/2017 


trì Lục tự chu. /⁄⁄ 


Sở hữu làm gì? 

chỉ càng thêm vướng; /⁄ 
nhìn xem sớm ngây 
phải bỏ mà đi! 

Nay thà đoạn dứt 

tham lam tải sản, /⁄⁄ 
ngưng gom của cải, 

trì Lục tự chu. 


Ngủ để làm gì? 
càng thêm trì trệ; /⁄ 
nhìn xem đời sống 
trôi trong dật dở! 
Nay thà bắt đầu 

hết lòng nỗ lực, ⁄/ 
ngày cũng như đêm, 
đá bỏ tán tâm, 

trì Lục tự chu. /⁄⁄ 
Không rảnh! 

không rảnh để mà ngủ nghỉ! // 
Thình lành chết đến 
biết phải làm sao? ⁄/ 
Nay thà tức khắc 


Kho Tàng Tâm của Đấng Giác Ngộ - Chánh Văn ®# 251 


Tên 


Z4. 


7. 


Ấn bản 27/04/2017 


diệu pháp khởi tu, /⁄⁄ 
gấp lên, mau lên, 
trì Lục tự chú. /⁄⁄ 


Nói gì đến chuyện 
năm, tháng, hay ngày, /⁄ 
nhìn việc trước mắt 
thay đổi liền tay, // 
cái chết thêm gần, 
môi phút, mỗi giây: // 
phải ngay báy giờ, 

trì Lục tự chú. /⁄⁄ 
Mạng sống cạn dân 
như mặt trời lặn; /⁄ 
cái chết đến như 
bóng đổ chiễu tà; // 
côn lại chút gì, 

vội bóng chiếu tan: // 
Không còn thời gian! 
trì Lục tự chú. /⁄⁄ 


Dù lục tự chủ 

có là diệu Pháp, ⁄⁄ 

tán tâm nói nhìn, 

tụng cũng như không! /⁄/ 
lại ham đếm số, 


càng mất trọng điểm: // 


252  # Chánh Văn: Dza Patrul Rinpoche 


76. 


Z2 


78. 


Ấn bản 27/04/2017 


hãy chuyên quán tâm, 
trì Lục tự chu. /⁄⁄ 


Nếu biết thường xuyên 
liên tục xét tâm, 

thì mọi việc làm 

đêu thành diệu pháp. ⁄/ 
Trong vạn lời dạy, 

cốt tủy là đây: // 

Qui về làm mỘI, 

trì Lục tự chu. /⁄⁄ 


Phân đầu, sẫu thảm 
chuỗi lời than văn 
thời mạt pháp này, ⁄ 
là lời trách móc 

ta dành cho 1a. 
Xót xa muộn phiên, 
sâu thăm lòng ta, /⁄ 
nay tặng cho con, 


nêu cùng cảm nhận. /⁄ 


Bằng không, nếu con 
đã tự tin nơi 

kiến, t của mình, // 
đây ý tưởng hay 

đạo đời dung hợp; ⁄⁄ 
hành xử khéo léo 


Kho Tàng Tâm của Đấng Giác Ngộ - Chánh Văn ®#_ 253 


79. 


60. 


6Ï. 


Ấn bản 27/04/2017 


vừa lòng mọi người: /⁄ 
nêu là như vậy, 


cho ta xin lỗi. // 


Phân hai, xác định 

về kiến và tu. // 

Kinh nghiệm chứng ngộ 
ta đễều không có, /⁄ 

chỉ nói ra điều 

hiểu nhờ giáo pháp // 
truyền thừa trân quí 
Phụ-Tử Toàn Giác. 


Phân ba, thúc dục 

bỏ hết mà tu, // 

dù con có thể 

không thấy điểm này, 
cũng tự tuôn ra. /⁄ 
Nhưng không mâu thuẫn 
lời Phật, bô tát, // 
Thật biẾt ơn con 

nếu găng thực hành. ⁄/ 
Bài pháp này đáy, 

đâu, giữa và cuối, 

cả ba đều lành, // 

- đáp lời thính câu 
người bạn lâu năm 


254 ®# Chánh Văn: Dza Patrul Rinpoche 


82. 


Ấn bản 27/04/2017 


chẳng thể từ chối, // 
được viết ra trong 
Bạch Thạch Thắng Động 
của bậc thành tựu /⁄ 
bởi tên rách rưới, 

Apu Hralpo, 

năm độc cháy bừng. 
Từ nãy đến giỏ, 

toàn lời lãi nhãi, 

nhưng vậy đã sao? 
Nội dung xứng đáng, 

ý không sai lầm, ⁄ 

vậy công đức này, 

ta dành cho con 

cùng với những di 
trong khắp ba cõi, // 
HgUyỆN mỌi nguyện ước 
khởi từ chánh pháp 

đều thành sự thật! // 


[HẾT PHÂN CHÁNH VĂN] 


255 


256 


258 





Xin bồ đề tâm vô vàn trân quí 
nơi nào chưa có, nguyện sẽ nảy sinh 
nơi nào đã sinh, nguyện không thoái chuyển 


vĩnh viễn tăng trưởng không bao giờ ngừng. 


s1 


FREE BOOK - NOT FOR SALE 
SÁCH ÁN TÓNG - KHÔNG BÁN 


â 


hongnhu-archives 


www.hongnhu.org 
27/04/2017 





